Vì Sao Việt Nam và Trung Quốc KHÔNG Sợ Khủng Hoang Tài Chính? 

1 - Việt Nam Không sợ giảm phát như tư bản vì BĐS là công cụ hấp thụ lạm 
phát hiệu quả nhất: 

dân thừa tiền nhà nước cắt đất bán đấu giá cho dân. 

BĐS mà xuống giá thì nhà nước thiệt nhất. 

chỉ ở các nước XHCN thì BĐS mới được coi là công cụ hấp thụ lạm phát : vì 
nhà nước kiểm soát đất đai: tiền bán đấu giá đất thu về cho nhà nước; 

(khác với chứng khoán thì tiền từ ngừoi này chuyển sang túi người khác chứ 
ko thu được tiền về nhà nước nên cổ phiếu ko được coi là công cụ hấp thụ 
được lạm phát ) 

Điều này chỉ có những nước theo Mác Lê Nin mới làm được. Vì kẻ đầu cơ nắm 
nhiều đất nhất ở các nước XHCN chính là nhà nước. 

Nếu tính về tài sản nhà nước thì chính phủ VN giầu hơn tất cả chính phủ 10 
nước Asian cộng lại. khác với các quốc gia khác tài sản nhà nước đa phần lấy 
từ tiền thuế, thì tài san của chính phủ VN phần lớn nằm ở đất. Chính quyền 
VN không bao giờ thiếu tiền, hết tiền lại cắt đất bán cho dân. 

Bản chất của lạm phát là lượng tiền lưu thông nhiều và vòng quay tiền rất 
nhanh ; 

muốn hấp thụ được lạm phát thì chính phủ phải rút tiền về ; 

cách hút tiền tốt nhất là bán đất cho dân ; 

dân bỏ tiền ra mua đất từ chính phủ khi ấy dân có đất, còn tiền lại quay về 
kho bạc nhà nước. 

Chính phủ các nước tư bản không có đất nên không thể bán cho dân để thu 
tiền về chính phủ các nước cộng sản là kẻ đầu cơ đất lớn nhất : quỹ đất mênh 
mông nên cần Hút tiền về thì cắt đất bán cho dân. 

Giảm bớt được số tiền lưu thông trên thị trường thì sẽ hấp thụ được lạm phát. 
Trong vòng 10 năm gần đây: giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng cung tiền của 
Việt Nam trung bình gần 16%/năm : Trong khi đó tăng trưởng GDP thực trung 
bình giai đoạn này chỉ là 6%/năm, còn tăng trưởng GDP + tỷ lệ lạm phát 
trung bình chỉ là 11,4%/năm. 

Tức là trong vòng 10 năm qua: ai gửi ngân hàng với lãi suất < 11,4% thì coi 
như tiền bốc hơi, còn ai vay tiền với lãi suất < 16% thì coi như ko phải trả lãi 
(vì đồng tiền mất giá hằng ngày) 

(Nguồn: https://m.vietnamnet.vn/.../tien-mat-trong-dan-o-viet-nam...) 

* Xét trong khoảng thời gian 20 năm: 

Cung tiền M2 năm 2000: 222,882 tỷ VND 

Cung tiền M2 12/2021 : 13,402,097 tỷ VND 

(nguồn số liệu : https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/51/tin-dung.htm) 
Tính trung bình thì lượng cung tiền tăng khoảng 23%/ năm trong 20 năm, sau 
20 năm cung tiền tăng 60 lần. 

Vì lý do này và nhiều lý do khác nên BĐS cũng tăng giá không kém: 

Một mảnh đất năm 2001 có giá 100 triệu thì năm 2021 có giá khoảng 6 tỷ 
(tăng 60 lần). Năm 2041 mảnh đất đó có thể sẽ tăng giá 60 lần thành 360 tỷ. 
Tiền in thêm được , chứ đất có đẻ thêm được đâu. 

Tiền bơm ra mà không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân 
càng khóc thét. 

Nếu áp dụng hợp lý phương pháp hấp thụ lạm phát bằng cách tăng giá bất 
động sản thì có thể hạn chế việc lạm dụng tăng lãi suất để hấp thụ lạm phát 
bởi vì chỉ có hai công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: Đó là tăng giá bất 
động sản và tăng lãi suất ngân hàng nếu công cụ này hiệu quả rồi thì có thể 
giảm bớt công cụ kia (Vì bản chất của việc hấp thụ lạm phát chính là làm sao 


để hut tiền từ thi trường về kho bac nha nước Nhằm giảm bớt số tiền lưu 
thông trên thị trường) 

2 - ngoài công cụ BĐS thì chỉ có 1 công cụ nữa để ngăn chặn khủng hoảng và 
giúp ổn định nền & hấp thụ lạm phát chính là "mua lại ngân hàng giá 0 đồng" 
bản chất của việc này là tịch thu tài sản cá nhân để bù lỗ cho nhà nước: để 
răn đe các ông chủ tư nhân có hành động vượt quá giới hạn, để ngăn chặn đổ 
vỡ hệ thống tài chính trước khi có rủi ro : như vậy sẽ ko tạo ra hiệu ứng dây 
chuyền. 

Chính Phủ lãi lớn vì tài sản cầm cố tại ngân hàng bị định giá thấp so với giá trị 
thực: 

các cổ đông của ngân hàng - người mua cổ phiếu & trái phiếu mất trắng: 
nhưng nhà nước thu lợi khủng: 

cách này đã được anh Bình ruồi thực hiện rất thành công: nhờ tịch thu tài sản 
của những người như Hà Văn Thắm nên nhà nước có công cụ để hấp thu 
nguồn lực nhằm vượt qua khủng hoảng thành công. 

Vậy nên các cụ cứ yên tâm là VN sẽ KHÔNG bao giờ xảy ra khủng hoảng 
"Giảm Phát" hay "Đình Lam" và sẽ không bao giờ bị đổ vỡ dây chuyền hệ 
thống tín dụng. 

*** Chính quyền Cộng Sản luôn có 02 công cụ cực kỳ hiệu quả để giải quyết 
vấn khủng hoảng kinh tế: 

1- Tăng giá bds để hấp thụ lạm phát 

2- Mua lại ngân hàng giá 0 đồng để xử lý khủng hoảng. 

2 công cụ này thể hiện sự ưu việt của chế độ XHCN : điều này TQ đã thực 
hiện thành công 20 năm trước: giúp TQ vượt qua Đại Khủng Hoảng toàn cầu 
1997 và 2008 để vươn lên trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. 

(bọn Tây muốn áp dụng 2 công cụ này cũng ko được vì chính phủ Tây ko có 
đủ quyền lực, đất đai ở Tây thuộc sở hữu tư nhân chứ Nhà Nước không có 
quyền quản lý hay sở hữu) 

Áp dụng các lý thuyết kinh tế phương tây vào hoàn cảnh TQ và VN là dốt nát. 
*** càng có khủng hoảng lớn, giá dầu và giá cả hàng hoá càng tăng thì VN 
càng có lợi, vì cộng sản thiệt 1 thì các nước tư bản thiệt 10. Khủng hoảng 
toàn cầu chính là cơ hội để các quốc gia cộng sản bứt phá vọt lên. 

Cả thế giới bị chìm tầu, nhiều quốc gia tư bản sẽ chết chìm nhưng cộng sản 
luôn an toàn bởi vì CS có 2 cái phao: (phao bơm tiền tang giá BĐS và phao 
mua lại Ngân hàng giá 0 đồng) 

- năm 2008 toàn cầu khủng hoảng: cộng sản dùng phao bơm tiền tăng giá 
BĐS nên phát triển được đến 2011. Sau 2011 thì cộng sản dùng thêm cái 
phao "mua lại ngân hàng 0 đồng" nên không bị phá sản nhiều như các nước 
tư bản. 

- Nhờ 2 cái phao này nên tốc độ phát triển VN và TQ trong thời kỳ khủng 
hoảnh nhanh hơn hẳn các nước tư bản. 

*** 2 cái Phao cũng như 2 loại thuốc: 

1- "Tăng giá BĐS" là thuốc Bổ uống để phòng bệnh: khiến tác động của 
khủng hoảng chậm hơn, ít hơn 

2- "Mua ngân hàng giá O đồng" là thuốc kháng sinh: có thuốc thì bệnh nhanh 
khỏi hơn, ít di chứng hơn 


TC & Max 


KINH TẾ MÚC DAT 


lai tién công ty ; 


a 
$. 
đo 
ON N4 $ 
+ b # 
S 


tiển ngân hàng == Ean 
pe | Tg tiến ngân hang ` 


Ngân hàng Dự án BDS 


loi nhuận 


Công ty 


%, 
⁄ ` 
4 A 


loi nhuận 


3 
$ $ 4 
= iS 
S VÙ 
A 
[$:] ai il is a 
Trái phiếu Dân và người đấu tư 


Luu ý: nội dung chỉ mang tinh chất giải trí. 


00:04 


Wo os GDP, PPP (current international... 


OECD PPP Programme. 
License : CC BY-4.0 © 


Line Bar 
= Also Show < Share @® Details 
866b 
1990 = 2020 


GDP, PPP (constant 2017 international $) 


GDP (current US$) 


GDP growth (annual %) 


GDP (constant 2015 US$) 


GDP (constant LCU) 


PORTE UD BRN đ SEU FTN 


was = 


Giá bds VN vẫn ở mức thấp so với các nước cùng khu vực Asian như (Tháilan, 
philipin, Indo) 


để mua 1 căn nhà ở Hà Nội thì người Việt phải nhịn ăn nhịn tiêu 17 năm NHƯNG 
để mua 1 bds tại Manila thì người Philipin phải nhịn ăn nhịn tiêu 38 năm : tức là 
gấp hơn 2 lần người Hà Nội. 


Tỉ lệ giá nhà/ thu nhập Hà Nội có 17, trong khi các nước kia trên 22 trở lên, 
Bangkok là 27, Jakarta là 23, Manila còn 38 , còn so với TQ thì dung là hít khói 
toàn 40-50. Em nghĩ giá bds ở VN cũng còn khá thấp so với khu vực, nếu gói bơm 
tiền được thông qua thì tiềm năng x2,x3 trong 1-2 năm vẫn rất khả thi. 


ở các nước tư bản người ta có thể mua nhà trước năm 30 tuổi: nhưng đó là mua 
trả góp: trả dần trong 30 năm. thế nhưng không phải phần lớn nhân dân đều 
mua được nhà nhé: ở mấy nước như đức và thuy sỹ tỉ lệ thuê nhà đến 60% dân 
số. Tỷ lệ có nhà ở VN (không phải đi thuê nhà) vẫn đang cao nhất thế giới. 


Đây là bảng so sánh giá bds ở HN và thủ đô các nước khác mời các bác tham 
khảo 


1- so sánh HN và Bangkok 
https://www.numbeo.com/property.../compare_cities.jsp... 


2- so sánh HN và Manila 


https://www.numbeo.com/property.../compare_cities.jsp... 


Ban chat cua lam phat la vong quay tién rat nhanh ; 

muốn hấp thụ được lam phat thì chính phủ phải rút tiền về ; 

cách hút tiền tốt nhất là bán đất cho dân ; 

dân bỏ tiền ra mua đất từ chính phủ khi ấy dân có đất còn tiền lại quay về 
kho bạc nhà nước. 

Chính phủ các nước tư bản không có đất nên không thể bán cho dân để thu 
tiền về chính phủ các nước cộng sản là kẻ đầu cơ đất lớn nhất : quỹ đất mênh 
mông nên cần Hút tiền về thì cắt đất bán cho dân. 

Giảm bớt được số tiền lưu thông trên thị trường thì sẽ hấp thụ được lạm phát 
Nếu áp dụng hợp lý phương pháp hấp thụ lạm phát bằng cách tăng giá bất 
động sản thì có thể hạn chế việc lạm dụng tăng lãi suất để hấp thụ lạm phát 
bởi vì chỉ có hai công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: Đó là tăng giá bất 
động sản và tăng lãi suất ngân hàng nếu công cụ này hiệu quả rồi thì có thể 
giảm bớt công cụ kia (Vì bản chất của việc hấp thụ lạm phát chính là làm sao 
để hút tiền từ thị trường về kho bạc nhà nước Nhằm giảm bớt số tiền lưu 
thông trên thị trường) 


Bài 2 


TẠI SAO VN CHỈ "DOA" nhưng mãi vẫn CHƯA ĐÁNH THUẾ BĐS CAO NHƯ TÂY? 


Tại sao Mỗi khi BĐS sắp tang giá thì lại có Dé xuất của các bộ ngành, có Chỉ 
Thị Thủ Tướng chính phủ, Có Nghị Quyết của Trung Ương về việc đánh thuế 
hạn chế đầu cơ BĐS ? i 

GIÁ BĐS ở Việt Nam có THỰC SỰ CAO hay KHONG? 

----//---- 

Tai Sao Nam Nao cũng "Đề Suất" Đánh Thuế BĐS Căn Nhà thứ 2, nhiệm ky 
các Bộ Ngành cũng đều đều Đề Nghị Tăng Thuế BDS ? 

Mỗi khi BĐS sắp tăng giá lại có Chỉ Thị Thủ Tướng chính phủ, Có Nghị Quyết 
của Trung Ương về việc đánh thuế hạn chế đầu cơ BĐS ; 

nhưng MÃI Vẫn CHƯA ÁP DỤNG? 

Đó là Bởi Vì: Bất động sản tăng giá chính là tạo nên Nguồn Lực và Động Lực 
để phát triển đất nước. 

Tuy nhiên trước mỗi cơn sốt đất, trước mỗi đợt cao điểm giải ngân đầu tư 
công thì nhà nước sẽ họp bàn để ra những văn bản (chỉ thị, nghị quyết...) về 
việc "Doạ đánh thuế BĐS" để nhằm "chấn an dư luận" và để dân hạn chế 
mua bds ; đây chính là "biện pháp tâm lý" để hạn chế BĐS tăng nóng, nhờ đó 
BĐS sẽ tăng chậm lại giúp nhà nước giảm bớt chi phí đền bù giải phóng mặt 
bằng các dự án đầu tư công. 

(nếu BĐS tăng nóng sớm quá thì đội búa liềm sé ko mua được giá rẻ : vì đội 
đó sẽ chỉ có tiền sau khi giải ngân đầu tư công) 

(ai tưởng thật mà ko mua bds thì thiệt bởi vì BĐS van mãi tăng giá) : 

việc này đã có từ hàng chục năm trước , (các bác đọc các link này sẽ rõ: 
2008 Thủ Tướng cũng đã ban hành chỉ thị số 01/2008/CT-TTg: Đánh thuế lũy 
tiến với chủ sở hữu nhiều nhà đất: 


: i h a 
2011: thu tướng đề nghị bộ xây dựng nghiên cứu u đề suất : 
Đánh thuế cao để hạn chế nạn đầu cơ bất động sản 
https://vietstock.vn/.../danh-thue-cao-de-han-che-nan-dau... 
2016: Bộ tài chính nghiên cứu đánh thuế tài sản, trong đó nhắm đến trường 
hợp người có căn nhà thứ hai trở đi. Theo kế hoạch, từ năm 2016 đến năm 
2020 bộ sẽ xây dựng Luật Thuế đánh trên người sở hữu nhiều nhà ở nhằm 
mục đích ngăn ngừa đầu cơ nhằm giảm thiểu rủi ro trên thị trường bất động 
sản. 


2018: Đề xuất đánh thuế | tài sản nhi đất từ 2 tỉ đồng 
https://thuvienphapluat.vn/.../de-xuat-danh-thue-tai-san... 

2019: lại tiếp tục "Nghiên cứu đánh thuế cao đối với người sử dụng nhiều nhà, 
đất" 

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nghien-cuu-danh-thue... 


2022 : Người có nhiều nhà, đất sẽ bị áp thuế cao 
https://vnexpress.net/nguoi-co-nhieu-nha-dat-se-bi-ap... 


KKK 

trước mỗi đợt cao điểm giải ngân đầu tư công thì sẽ luôn có những thông tin 
mang tính chất "doạ" để dân hạn chế mua bds. Ai không biết phân tích thì sẽ 
nhát chết, ôm tiền gửi ngân hàng thay vì ôm đất và mất đi cơ hội làm giầu 


Bài 3 


LÃI SUAT TANG ĐẾN MỨC NAO THÌ MỚI LAM BĐS ĐÓNG BĂNG VÀ GIẢM GIÁ 
nhiều bác cứ bảo là tăng lãi suất thì BĐS sẽ đóng băng vỡ bong bóng. Điều 
này đúng. 

Nhưng cần phải hiểu thế nào mới là tăng lãi suất? 

tăng 1-2 % không phải là tăng (vì nếu lạm phát tăng 3% lãi suất tăng 2% thì 
tính ra đồng tiền vẫn mất giá: gửi tiền ngân hàng vẫn thiệt hơn dùng tiền 
mua tài sản). 

Việc tăng lãi suất chỉ có thể làm đóng băng thị trường BĐS khi: 

Lai suất huy động > = tỉ lệ % lạm phát + tỉ lệ tăng trưởng % GDP. 

(khi ấy bán tài sản lấy tiền gửi ngân hàng mới có lợi) 

chứ nếu lãi suất tăng thêm 5% nhưng bát phở tăng từ 30k lên 35k (tức là phở 
tăng 12%) thì gửi ngân hàng vẫn thiệt nhé: khi đó bds vẫn sẽ còn tăng. 

Năm 2022 này đang giống với giai đoạn nhà nước bơm tiền năm 2008-2009 
nhé. 

còn 2010 là kết thúc giai đoạn giải ngân gói bơm tiền . 

lúc giải ngân gói bơm tiền thì ko thể tăng lãi suất nhiều. 

Vì tăng lãi suất là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chết đầu tiên chứ ko 
phải là bọn đầu cơ BĐS. (Mục đích của gói Bơm tiền kích thích kinh tế là để 
cứu doanh ngiệp, nếu tăng lãi suất thì là giết doanh nghiệp à?) 

Đợi khi nào lãi suất nhảy 1 bước khoảng 5%-7% như T10/2010 thì bds mới xì 
hơi giống như Tháng 11/2010 : Lai suất huy động VND của các Ngân Hang 
Thương Mại đã tăng vọt từ 10%/năm lên đến 17%/năm. (nhảy 1 bước 7% 
trong vòng 1 tháng) : 

Khi đó là lúc "Lai suất Huy Động" đạt đủ tiêu chuẩn của công thức: 

Lai suất huy động > = Tỉ lệ % lạm phát + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP. 

Khi ấy BĐS mới đóng băng và kết thúc chu kỳ tăng trưởng. 

*** Nhiều người có thể dự báo khá chính xác được khi nào BĐS tang hay giảm 
là nhờ họ có nhiều kinh nghiệm thực chiến hoặc có trực giác về thị trường rất 
nhạy, còn mình thì đưa ra được công thức tính toán cụ thể chính xác và có 
thể áp dụng trong mọi trường hợp. 

Nếu ai không có kinh nghiệm thực chiến, ko có năng lực tiên tri nhưng học 
được công thức này của mình thì có thể tính toán được chính xác khi nào BĐS 
sẽ tăng hay giảm: dựa trên 03 biến số là Tỉ lệ % Lạm Phát, Tỉ lệ % tăng 
trưởng GDP và Lãi suất Huy Động. 

Tuy nhiên trong 3 biến số ấy thì : chỉ có 1 yếu tố mà chính phủ có thể can 
thiệp trực tiếp được : đó là "Lãi suất Huy Động". Đây chính là yếu tố then 
chốt: muốn biết được sắp tới BĐS sẽ tăng hay giảm thì phải nhìn vào yếu tố 
này: Nếu vượt quá ngưỡng Critical Point : tức là : 

(Lai suất huy động > = Tỉ lệ % lam phat + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP) 

thì thị trường BĐS sẽ đảo chiều (giống như thời kỳ cuối năm 2010) 

(công thức của mình là dựa theo các chỉ số "Thật": lớn hơn chỉ số lạm phát và 
% tăng trưởng GDP "danh nghĩa" mà Tổng cục thống kê công bố nhiều) 
---//--- 

* Mối quan hệ cua Lam Phát được thể hiện theo công thức sau: 

MV = PY 

(trong đó M là lượng tiền, V là vòng quay của tiền, P là Giá cả, Y là sản lượng 
(GDP thực tế) 

khi giá cả toàn thế giới tăng: thì VN cũng bị ảnh hưởng: khi ấy việc tăng cung 
tiền chính là 1 việc cực kỳ có ích cho nền kinh tế (P tăng thì M sẽ tăng tương 
ứng) 

điều mà chính phủ VN lo sợ không phải là " Lạm Phát" mà là khủng hoảng 
kinh tế "Đình Lam" 


"Lam Phát" là 1 hiện tượng khách quan: giống như 1 con Virus : cái nay ko 
tránh được. (giá cả hàng hoá cả thế giới tăng thì VN cũng phải tăng theo: 
giống như xung quanh đều là FO thì bạn cũng sẽ chắc chắn bị lây bệnh) 

còn "Đình Lam" lại là 1 dạng khủng hoảng: giống như 1 loại bệnh (mà Virus 
gây bệnh là "Lạm Phát") : bệnh này có thể chữa được, hoặc phòng tránh được 
nhờ các loại thuốc hoặc Vắcxin (ở đây là các chính sách kinh tế của nhà 
nước). 

"Cung tiền" và "vòng quay tiền" là 2 yếu tố cấu thành "Lạm Phát" giống như 2 
yếu tố tạo nên con virus là ADN và Protein: 

vậy nên khi đánh giá tác động đến bds nói riêng và nền kinh tế nói chung thì 
phải đánh giá tác động của "Lạm Phát" - tức là tác động của con virus) 

* nhìn vào 2 hình đính kèm bài sẽ thấy: ở VN Tăng trưởng cung Tiền luôn lớn 
hơn GDP và Lạm Phát: 

tỉ lệ Cung Tiền M2/GDP của VN là cao nhất so với các nước khác trong khu 
VỰC: 

(tỷ lệ này của Việt Nam là 175% còn ở các nước tương đồng trong ASEAN-5 
chỉ là chưa tới 130% đối với Malaysia và Thái Lan, 63% đối với Phillipines và 
chưa đầy 40% đối với Indonesia. Tỷ lệ M2/GDP của Việt Nam vào thời điểm 
cuối năm 2020 là khoảng 190%. 

Trong vòng 10 năm gần đây: giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng cung tiền của 
Việt Nam trung bình gần 16%/năm : Trong khi đó tăng trưởng GDP thực trung 
bình giai đoạn này chỉ là 6%/năm, còn tăng trưởng GDP + tỷ lệ lạm phát 
trung bình chỉ là 11,4%/năm. 

Tức là trong vòng 10 năm qua: ai gửi ngân hàng với lãi suất < 11,4% thì coi 
như tiền bốc hơi, còn ai vay tiền với lãi suất < 16% thì coi như ko phải trả lãi 
(vì đồng tiền mất giá hằng ngày) 

(Nguồn: https://m.vietnamnet.vn/.../tien-mat-trong-dan-o-viet-nam...) 

* Xét trong khoảng thời gian 20 năm: 

Cung tiền M2 năm 2000: 222,882 tỷ VND 

Cung tiền M2 12/2021 : 13,402,097 tỷ VND 

Tính trung bình thì lượng cung tiền tăng khoảng 23%/ năm trong 20 năm, sau 
20 năm cung tiền tăng 60 lần. 

(Nguồn: https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/51/tin-dung.htm) 

Một mảnh đất năm 2001 có giá 100 triệu thì năm 2021 sẽ có giá 6 tỷ. 

vậy nên: Tiền mặt chính là "Tiêu Sản" chứ Không phải là "Tài Sản" 

* Tuy nhiên: Ai chỉ nói được đến Cung Tiền là dốt mà lại thích chơi chữ : vì khi 
xét đến yếu tố Lạm Phát thì tức là đã bao gồm tác động của Cung Tiền nằm 
trong Lạm Phát rồi. 

Chỉ nói đến Cung Tiền là thiếu sót vì còn phải xét đến Vòng Quay Tiền nữa. 
Cung Tiền nhiều nhưng Vòng Quay Tiền chậm thì Lạm Phát cũng ko cao. 

Vậy nên đánh giá tác động của Lạm Phát sẽ đầy đủ hơn đánh giá tác động 
của Cung Tiền 

Bản chất của lạm phát là vòng quay tiền rất nhanh ; 

muốn hấp thụ được lạm phát thì chính phủ phải rút tiền về; 

cách hút tiền tốt nhất là bán đất cho dân ; 

dân bỏ tiền ra mua đất từ chính phủ khi ấy dân có đất còn tiền lại quay về 
kho bạc nhà nước. 

Chính phủ các nước tư bản không có nhiều đất (vì không tịch thu được đất 
của giai cấp Tư Sản, Địa chủ) nên không thể bán nhiều đất cho dân để thu 
tiền về. Còn chính phủ các nước cộng sản là kẻ đầu cơ đất lớn nhất : quỹ đất 
mênh mông (nhờ cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản và sở hữu toàn dân về đất 
đai) nên cần Hút tiền về thì nhà nước chỉ cần cắt đất bán cho dân. 


Giảm bớt được số tiền lưu thông trên thị trường thì sẽ hấp thụ được lạm phát. 
Do vậy việc "tăng giá BĐS" chính là liều thuốc hạ sốt để chữa căn bệnh do 
Virus "Lam Phat" gây ra. 

Nếu áp dụng hợp lý phương pháp hấp thụ lạm phát bằng cách tăng giá bất 
động sản thì có thể hạn chế việc lạm dụng tăng lãi suất để hấp thụ lạm phát 
bởi vì chỉ có hai công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: Đó là tăng giá bất 
động sản và tăng lãi suất ngân hàng nếu công cụ này hiệu quả rồi thì có thể 
giảm bớt công cụ kia (Vì bản chất của việc hấp thụ lạm phát chính là làm sao 
để hút tiền từ thị trường về kho bạc nhà nước Nhằm giảm bớt số tiền lưu 
thông trên thị trường và làm chậm lại vòng quay tiền) 

Việt Nam Không sợ khủng hoảng "giảm phat" và "đình lam" như tư ban vì 
BĐS là công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: 

BĐS mà xuống giá thì nhà nước thiệt nhất. 

chỉ ở các nước XHCN thì BĐS mới được coi là công cụ hấp thụ lạm phát : vì 
nhà nước kiểm soát đất đai: tiền bán đấu giá đất thu về cho nhà nước; 

(khác với chứng khoán thì tiền từ ngừoi này chuyển sang túi người khác chứ 
ko thu được tiền về nhà nước nên cổ phiếu ko được coi là công cụ hấp thụ 
được lạm phát ) 

ngoài 2 công cụ "tăng giá BĐS" và "tăng lãi suất" thì chỉ có 1 công cụ nữa để 
"chữa lành căn bệnh khủng hoảng kinh tế" chính là "mua lại ngân hàng giá 0 
đồng" 

bản chất của việc này là tịch thu tài sản cá nhân để bù lỗ cho nhà nước: 
Chính Phủ lãi lớn vì tài sản cầm cố tại ngân hàng bị định giá thấp so với giá trị 
thực: 

các cổ đông của ngân hàng - người mua cổ phiếu & trái phiếu mất trắng: 
nhưng nhà nước thu lợi khủng: 

cách này đã được anh Bình ruồi thực hiện rất thành công: nhờ tịch thu tài sản 
của những người như Hà Văn Thắm nên nhà nước có công cụ để hấp thu 
nguồn lực nhằm vượt qua khủng hoảng thành công. 

Vậy nên các bác cứ yên tâm là VN tuy nhiễm phải Virus "Lạm Phát" nhưng sẽ 
KHÔNG bao giờ phát bệnh khủng hoảng "Giảm Phát" hay "Đình Lạm" 

Bị nhiễm virus "lạm phát" nhưng ko bị bệnh "khủng hoảng" nặng chính là sự 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 

càng có khủng hoảng lớn, giá dầu và giá cả hàng hoá càng tăng thì VN càng 
có lợi, vì cộng sản thiệt 1 thì các nước tư bản thiệt 10. Khủng hoảng toàn cầu 
chính là cơ hội để các quốc gia cộng sản bứt phá vọt lên. 

Cả thế giới bị chìm tầu, nhiều quốc gia tư bản sẽ chết chìm nhưng cộng sản 
luôn an toàn bởi vì bên cạnh "công cụ lãi suất" thì CS còn có 2 cái phao nữa: 
(phao bơm tiền tăng giá BĐS và phao mua lại Ngân hàng giá 0 đồng) 

- năm 2008 toàn cầu khủng hoảng: cộng sản dùng phao bơm tiền tăng giá 
BĐS nên phát triển được đến cuối 2010 rồi mới tăng lãi suất huy động. Sau đó 
thì cộng sản dùng thêm cái phao "mua lại ngân hang 0 đồng" nên không bị 
chìm sâu vào khủng hoảng nhiều như các nước tư bản. 

- Nhờ 2 cái phao này nên tốc độ phát triển VN và TQ trong thời kỳ khủng 
hoảnh nhanh hơn hẳn các nước tư bản. 

*** 2 cái Phao cũng như 2 loại thuốc mà chỉ riêng chế độ công sản mới có: 

1- "Tăng giá BĐS" dé Hấp thụ Lam phát: là thuốc hạ sốt, là thuốc chữa bệnh: 
khiến tác động của khủng hoảng chậm hơn, ít hơn 

2- "Mua ngân hang giá O đồng" là thuốc bổ dưỡng giúp bệnh phục hồi nhanh: 
có thuốc thì bệnh nhanh khỏi hơn, ít di chứng hơn 

do vậy khi khủng hoảng toàn cầu xẩy ra năm 2008 thì BĐS việt nam vẫn tăng 
đến tận tháng 10/2010; 


năm nay cũng thé: bds sẽ tăng đến 2024. 

bds Tây chết trước còn bds Việt Nam sẽ chết chậm sau 2 năm: chính nhờ thị 
trường BĐS 

giá BĐS ở Việt Nam Tăng hay Giảm không phụ thuộc vào các yếu tố "khách 
quan" như "Lạm Phát" mà phụ thuộc vào yếu tố "chủ quan" là "lãi suất huy 
động": Do vậy chính phủ VN sẽ nắm quyền quyết định khi nào Tăng giá BĐS 
hay Giảm Giá BĐS. 

*** có 2 loại chu kỳ BĐS: chu kỳ tang chu kỳ giảm: tuỳ thuộc vào chính sách 
của chính phủ: 

Khi nhà nước tăng lãi suất huy động của ngân hàng thì bds sẽ giảm: chu kỳ 
bds sẽ kết thúc để chuyển sang chu kỳ mới. 

Tuy nhiên việc này rất khó đoán vì nó phụ thuộc vào ý chí chính trị của lãnh 
đạo VN. 

-chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 (có thể kéo dài đến 2025 hoặc dài hơn cho 
đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) là chu kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

Khi chưa kết thúc gói bơm tiền kích thích kinh tế thì sẽ ko tăng lãi suất: vì 
muốn Hạ giá BĐS thì phải tăng lãi suất huy động > (% lạm phat + % tăng 
trương GDP) : khi đó thì các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ chết đầu 
tiên. 

(tham khảo thêm bài này về "thế nào là Lãi Suất tác động đến bds" nhé : 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/7297715550942 
92/?d=n) 

Năm 2022 này đang giống với giai đoạn nhà nước bơm tiền năm 2008 nhé: 
năm 2008 giá hàng hóa thế giới cũng tăng phi mã, "giá dầu thô vào tháng 7- 
2008 lên đến 147,27 USD/thùng, khi đó lạm phát trong nước lên 22,97%. " 
(nguồn: https://tuoitre.vn/dai-bieu-quoc-hoi-tran-hoang-ngan-dung...) 

- Năm 2008-2010 ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Ngân hàng 
nhà nước bắt đầu thắt tín dụng cung tiền năm 2008 giảm đột ngột về 18% 
sau đó kích cầu lần 2 năm 2009 lên mức 37% đến cuối 2010 giảm mạnh về 
mức 12%. Giá BĐS lúc này gần như tăng điên dai và phinh bong bóng. Cuối 
2010 lãi suất huy động tăng lên 18%, CPI tiếp tục vượt 21%. Khi nguồn cung 
BĐS vô tận + lãi suất huy động tăng trần đột ngột + lạm phát phi mã + cung 
tiền giảm mạnh => Cộng hưởng lại gây nên khủng hoảng bong bóng bđs 
2011 nổ BÒM. 

Vậy nguyên nhân sâu xa đó là lượng tiên bơm ra tích tụ trong nền kinh tế 1 
thời gian dài, lạm phát tích luôn ở mức cao và nóng đó chính là LẠM PHÁT 
KÉO (Lạm phát do cầu kéo). Khi LẠM PHÁT KÉO xảy ra thì chính phủ sẽ phải 
tăng lãi suất huy động đến hút tiền về, nhằm giảm lượng tiền lưu thông để 
kìm chế lạm phát. 

Còn ở chu kì này, cung tiền từ đáy 2014 đến này chỉ ở mức 15-18%/năm. Lạm 
phát thấp, GDP tăng trưởng tốt (2012-2020). Nhưng từ 2020-nay thì GDP rất 
thấp. CPI nằm ở mức thấp 3-4%. Lạm phát hiện tại là do ảnh hưởng từ xung 
đột NGA-UKCRAINA, các lệnh cấm vận thương mại nhằm trừng phạt Nga 
khiến giá các hàng hoá, sản phẩm, dầu mỏ, nguyên vật liệu,... leo thang tăng 
nóng do thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn => đẩy chỉ phí lên cao sinh ra lạm 
phát. Vậy đây là LAM PHAT ĐẨY (Lam phát do chi phí đẩy). Tính chất khác 
hẳn với lạm phát ở chu kì trước. 

Việc chính phủ tăng lãi suất huy động lúc này sẽ khiến cho các doanh nghiệp 
chết lâm sàn đầu tiên chứ k phải là BĐS. Trong khi đó chính phủ sắp bơm gói 
kích cầu kinh tế 350.000 tỷ vào quý II/2022 thì việc tăng lãi suất là điều khó 
xảy ra và giá BĐS sé còn tăng nữa.! 

Tiền không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân càng khóc thét. 


**+* Giống như chu ky (2008-2010) : ai dừng mua bds từ năm 2008 vì sợ 
khủng hoảng kinh tế thì mất cơ hội nhân 2 nhân 3 lần tài san. 

- Cuối năm 2010 là kết thúc giai đoạn giải ngân gói bơm tiền : lúc đó Tháng 
11/2010, Lãi suất huy động VND đã tăng vọt từ 10%/ năm lên đến 17%/năm 
và Năm 2011 lãi suất huy động đạt đỉnh 24%/ năm (Nguồn: 
https://www.bsc.com.vn/BSCNews/2017/8/29/578699.aspx) 

Vì Khi do là lúc đạt đủ tiêu chuẩn của công thức: Lãi suất huy động >= (ti lệ 
% lạm phát + tỉ lệ tăng trưởng % GDP) 

Khi ấy BĐS mới đóng băng và kết thúc chu kỳ tăng trưởng. 

* Bây giờ cũng vậy ai nhát gan dừng mua bds trước khi kết thúc chu kỳ tăng 
(2022-2024) cũng sẽ thì mất cơ hội x2 x3 tài sản. 

- Tuy nhiên bds bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý nên có sự Phân Hoá: chỗ Tăng 
Ảo quá cao , chỗ khác lại chưa tăng nhiều: sẽ tăng thêm: vì vậy cần phải tỉnh 
táo: vì BĐS vẫn sẽ tăng trưởng trong 2 năm tiếp theo nhưng ở một số nơi đã 
tăng quá giá trị thật nhất là BĐS ở Tỉnh. 

KEK mua bds ở đâu, khi nào thì phải dựa trên các phân tích về chu kỳ, thời 
điểm, đặc thù kinh tế vùng, và chính sách của nhà nước theo từng giai đoạn. 
Có thể tham khảo bài viết này. của em về: 

CHU KỲ của BẤT ĐỘNG SẢN gồm mấy GIAI DOAN , Giờ DANG Ở GIAI ĐOẠN 
NÀO: 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
727941041944010/?d=n 

* chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 rất giống với chu ky 2008-2010 : đều là chu 
kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

* năm 2008 nhà nước bơm tiền cho các "quả đấm thép- là các tập đoàn kinh 
tế nhà nước" , còn năm 2022 thì bơm tiền qua gói " đầu tư công kích thích 
kinh tế": đây chính là sự khởi đầu của chu ky Tang giá BĐS mới (2022-2024) 
*vì thời điểm bắt đầu của 2 chu kỳ này là đỉnh của 2 cơn sốt bds của 2 chu ky 
tăng trước đó: (là cơn sốt đất 2020-2022 và cơn sốt đất 2006-2008) : đáng lẽ 
sau các cơn sốt đất thì thị trường phải tạm lắng xuống để chờ tích luỹ. nhưng 
không: nhờ có sự can thiệp của nhà nước bằng cách "bơm tiền" nên sẽ lại tạo 
1 cơn sốt mới với đỉnh giá bds cao hơn cơn sốt đất trước đó. 

* lúc giải ngân gói bơm tiền thì ko thể tăng lãi suất nhiều. 

Vì tăng lãi suất là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chết đầu tiên chứ ko 
phải là bọn đầu cơ BĐS. (Mục đích của gói Bơm tiền kích thích kinh tế là để 
cứu doanh ngiệp, nếu tăng lãi suất thì là giết doanh nghiệp à?) 

* Vậy nên để cứu nền kinh tế, cứu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì 
trong giai đoạn 2022-2024: Chính Phủ VN sẽ buộc phải chấp nhận việc "BĐS 
sẽ tăng giá" vì KHÔNG thể tăng "Lãi suất huy động" vượt ngưỡng Critical 
Point : vậy nên: 

(Lai suất huy động < = Tỉ lệ % lam phat + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP) 

do đó BĐS vẫn sé tăng giá trong chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 (có thể kéo 
dài đến 2025 hoặc dài hơn cho đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) 

Vậy nên giai đoạn 2022-2024 sẽ là cơ hội làm giầu nhờ bds tăng giá , hàng 
chục năm sau mới lặp lại. Ai chưa có tài sản , không vay được vốn đầu tư bất 
động sản thì có thể làm cò, làm thợ săn đất: tháng kiếm hàng trăm triệu ok 
Ngu dại nhất là đi làm thuê, dùng sức lực và kiến thức của mình làm giầu cho 
thằng chủ. 

nếu đọc kỹ các bài của mình thì sẽ hiểu rõ là 2 năm tới chỉ có BĐS là cột trụ 
chống đỡ của nền kinh tế VN vượt qua khỏi khủng hoảng. Đất mà giảm giá thì 
chính phủ Việt Nam liêu xiêu, cả nền kinh tế đất nước sẽ chìm sâu vào khủng 


hoang. Khi lam phat cang cao thi cang can tang gia BDS: néu ko tang gia bds 
thì dân sé dồn tiền mua đô, vàng, tiền ảo.. nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ. 

vì thế sẽ khó có ngành sản xuất kinh doanh nào có thể x2 x3 tài sản như bds. 
cơ hội này hàng chục năm mới có 1 lần, ko tận dụng thì ân hận. 

Tuy nhiên BDS VN còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý thị trường, nhiều nơi đã 
FOMO tăng quá giá trị thực: vì vậy nên rút vốn khỏi các thị trường bds đã 
tăng ảo: để đầu tư vào các thị trường BDS tiềm năng, là đích đến của dòng 
tiền giai đoạn 2022-2024. 

Đọc 1000 quyển sách, nỗ lực làm việc 12 tiếng 1 ngày Nhưng số tiền kiếm 
được hàng năm không nhanh bằng tốc độ bds tăng giá đâu. 

Vậy nên NGƯỜI GIÀU CÀNG GIÀU HƠN, người nghèo thì càng ngèo hơn. 

bản chất xã hội là vậy, vì chế độ này nó vậy: BĐS ở Tây thì đóng thuế sở hữu 
vài % / năm, thừa kế cho con cháu thì mất vài chục % : nhưng BĐS Việt Nam 
thì khá: vậy nên sẽ luôn tăng trưởng đột biến trong nhiều chu kỳ. 

Tây , Tau ko mua đất VN được, đây chính là ưu thế đặc quyền của người việt: 
nên tận dụng các chu kỳ BĐS để làm giầu . 

20-30 năm nữa cũng sẽ như vậy. cày cuốc toát mồ hôi 10 năm cũng sẽ ko 
bằng giá đất tăng 1 nhịp. 

Ai ko tận dụng cơ hội chu kỳ 2022-2024 này để x2 x3 tài sản thì sẽ bị tụt lại 
so với xã hội, vì tài sản của mình ko tăng nhưng người khác lại tận dụng cơ 
hội này để x2 x3 lần tài sản và vượt xa bạn. 

vì bds trong 20-30 năm tới sẽ luôn tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng thu 
nhập nên ai có nhiều bds hơn mức trung bình của xã hội sẽ càng ngày càng 
giầu hơn, 

còn ai có ít bds hơn mức trung bình sẽ càng ngày càng nghèo hơn. 

vậy nên khi đã biết chắc chắn là bds sẽ tăng trong giai đoạn 2022-2024 này 
thì cách tốt nhất để làm giầu chính là vay tiền để mua thêm bds. 

1% người giầu của thế giới đang nắm 99% tài sản của toàn cầu: đó là vì họ 
tận dụng đòn bầy tài chính, vay ngân hàng lúc lãi suất thấp để đầu tư tài sản 
tăng giá cao. 

lãi suất hiện nay đang thấp < (tỉ lệ lạm phát + tỉ lệ tăng trưởng GDP) : thì cứ 
mạnh dạn cắm nhà vay bank, ko sợ rủi ro vì bds sẽ tăng nhiều lần, 

miễn ko mua phải loại bds đã tăng ảo là ok. 

đây là 5 nguyên tắc chọn mua đầu tư bds cho năm 2022: 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh. 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 
và HN vì lượng hàng quá nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con cá nào đủ 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 

Nếu mua loại bds an toàn thì mới yên tâm ngủ ngon khi cắm nhà vay bank. 
*** Ai thấy lãi suất FED tang mà sợ vãi đái thì chứng tỏ bản lĩnh đầu tư quá 
kém, kiến thức vĩ mô quá yếu vì không hiểu được bản chất của 2 chế độ: 


may chục năm qua việc FED tăng giảm lãi suất có anh hưởng gì mấy tới lãi 
suất của VN và TQ không? 

Thật ra nếu nhìn rộng ra thì các chính sách tiền tệ của Mỹ chỉ có ý nghĩa để 
"lừa mị" người dân Mỹ : Vì nó đều bị đội Do Thái thao túng. Fed fund rate có 
lên có xuống nhưng đỉnh mới luôn thấp hơn đỉnh cũ. Lý do đơn giản vì mức độ 
phát triển thật của Mỹ không còn cao nữa, phải làm rate thấp để dân tình còn 
ôm CK, vay mua nhà với tiêu sài: tích luỹ của dân lại rơi vào tay bọn "tư bản 
chóp bu" 

còn bank Việt Nam thì ko bị Do Thái thao túng mà Chính quyền Cộng sản 
quyết định, cần tăng thì tăng, nhưng trong lúc giải ngân gói bơm tiền để kích 
thích kinh tế chắc chắn sẽ ko tăng cao, vì lãi suất cao thì doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh sẽ chết đầu tiên. 

ở Tây thì cốt lõi của "công nghệ hút tiền" chính là các start up mà phát triển 
thành tập đoàn lớn đều được bọn do thái thao túng (cái nào có tương lai , có 
triển vọng, có core value, có công nghệ độc quyền , có phát minh sáng tạo..) 
thì cũng bị bọn nó mua lại (M&A) để kiểm soát , nếu ko Takeover được thì sẽ 
bị cả hội dìm cho chết. 

Tuy nhiên ở xứ cộng sản thì do thái ko can thiệp vận động hành lang được 
nên méo có vị gì, cốt lõi của "công nghệ hút tiền" của VN và TQ chính là BĐS. 
Đất càng tăng giá bền vững thì chính phủ Cộng Sản càng vững mạnh. 

* mục đích em chia sẻ kiến thức về BĐS trên FB ko phải là để lùa gà hay để 
bán bds: mà là vì em CĂM GHÉT bọn cầm quyền và giới tinh hoa. nên muốn 
giúp mọi người không bị mắc bẫy của chúng. 

* bản chất của mọi cuộc khủng hoảng tạo nên chu kỳ BĐS đều là do con 
người tạo ra, kể cả dịch bệnh hay thiên tai hay: nếu xử lý tốt thì sẽ ko tạo 
thành khủng hoảng. 

*Nhưng bọn lãnh đạo và tầng lớp tinh hoa lại muốn có khủng hoảng: 

vì thời kỳ khủng hoảng là giai đoạn bọn chúng có thể thu lợi được nhiều nhất: 
là lúc thuận lợi nhất để "tích luỹ tư bản" : người nghèo càng nghèo đi, người 
giầu càng giầu hơn. 

Vậy nên có dấu hiệu của bệnh dịch toàn cầu thì khủng hoảng kinh tế sẽ là tất 
yếu: và khi có khủng hoảng thì sẽ là cơ hội để nhà nước Bơm Tiền vì BƠM 
TIỀN là công cụ để bọn tỷ phú và chính trị gia thâu tóm tài sản của nhân dân 
cần lao. Bọn giầu tận dụng hiệu quả công cụ đòn bẩy vay vốn ngân hàng nên 
càng giầu hơn, người nghèo ko vay tiền mua bds nên bị nghèo đi sau mỗi chu 
kỳ tăng giá bds: Khoảng cách Giầu Ngèo càng ngày càng tăng. 

**muốn không bị giai cấp cầm quyền thâu tóm tài sản thì nhân dân cần chia 
sẻ kiến thức cho nhau: để nắm bắt được chu kỳ và xu thế của thị trường bds: 
nhờ đó tích luỹ được "tư liệu sản xuất" : khi ấy sẽ không bi "ban cùng hoa" 
Muốn đi tắt đón đầu thì phải mua loại BĐS "an toàn" mà giai cấp thống trị cần 
phải mua thêm trong tương lai. 

Sự tăng giá của BĐS có 03 dạng khác nhau : 

1- Tăng do phát triển kinh tế: đây là hình thức tăng trưởng bền vững : là xu 
thế lâu dài nên không được coi là "chu kỳ). 

2-Tăng do Bơm tiền: là hình thức tăng trưởng không bền vững : có tính chất 
lặp đi lặp lại nên được gọi là "chu kỳ" : giá bds sẽ tăng nhanh rồi đóng băng 
và có thể sẽ giảm 1 phần (Nhưng giá cuối chu kỳ vẫn luôn cao hơn giá tại đầu 
chu kỳ) 

3- Tăng ảo : do tâm lý FOMO , do bị úp bô , lùa gà, : nếu dựa trên quan điểm 
giá bds ở địa phương nào tăng cao nhất, nhanh nhất là tăng ảo và tiềm ẩn rủi 
ro nhiều nhất: thì cứ so giá bds ở các địa phương từ năm 2011 (là điểm đáy 


của BĐS chu kỳ trước) với giá BDS tại thời điểm bây giờ: địa phương nao tang 
ít nhất thì sẽ an toàn ít khả năng vỡ bong bóng nhất 

(không tính bds ở ngõ ngách vì bây giờ là thời đại oto, ko phải thời đại xe máy 
như 10 năm trước) 

*Các bác nhớ mua ở quê, ở tỉnh, ở HN, SG gì cũng được nhưng phải mua được 
ở ngưỡng giá hỗ trợ, có những hạ tầng kỳ vọng ở tương lai, có khả năng để sử 
dụng (ở, cho thuê), có khả năng thanh khoản và rút tiền về khi thị trường 
đóng băng. Đừng bao giờ phi vào chỗ hàng nóng để rồi ôm hận. 

* mua bds ở đâu, khi nào thì phải dựa trên các phân tích về chu kỳ, thời điểm, 
đặc thù kinh tế vùng, và chính sách của nhà nước theo từng giai đoạn. 

bác nào muốn đầu tư bds trong năm 2022 có thể tham khảo bài viết sau của 
em (quan điểm đầu tư của em là thà lãi 2 lần vốn nhưng chắc chắn 100% an 
toàn còn hơn lãi 5-10 lần vốn nhưng chì an toàn 90% vẫn còn 10% rủi ro; thà 
đầu tư 1 bds nhưng chắc chắn có lãi, còn hơn đầu tư 10 bds nhưng lãi 9 bds; 
thà ăn ít nhưng an toàn còn hơn ăn lãi cao nhưng tiềm ẩn rủi ro) 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
734924384579009/?d=n 

---//---- 

---///---- i 

Link nhóm day dau tu BÐS : không thu hoc phí: 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 
5957575687593139/?fs=e&s=cl 

---///---- 
https://vneconomy.vn/bon-bai-hoc-kinh-nghiem-tu-goi-kich-thich- 


kinh-te-2008-2009-hon-10-nam-chua-quyet-toan-xong.htm? 


fbclid=IwAR1BUzkw4iJ]PUpOMeZD0V92Ibi2if8rHoKtwPITeNvYzUQVvps 
ruCSyRQQ8 


Bài 4 


GIÁ BĐS so với THU NHẬP ở VN con TANG đến bao giờ? 


Việt Nam là thiên đường của đầu tư Bất Động Sản duy nhất còn sót lại trên 
thế giới vì 3 lý do: 

1- không có luật sở hữu 70 năm như TQ hoặc 99 năm như Singapore 

2- không đánh thuế sở hữu BĐS cao như Âu Mỹ 

3- không đánh thuế thừa kế cao như Tư bản 

---//---- 

bây giờ trên mang các con giời cứ luôn mồm kêu phải giảm gia bds, tai sao 
giá bds Việt Nam càng ngày càng đắt, tại sao giá bds so với thu nhập ở VN ko 
rẻ như âu mỹ? 

Nhưng chỉ có 2 cách để giảm giá bds: 

1- Tư bản thì giảm giá bằng cách đánh thuế thật cao (thuế sở hữu, thuế căn 
nhà thứ hai ...) 

2- Cộng Sản thì giảm giá bằng cách áp dụng chính sách "sử dụng có thời hạn 
50- 70 năm" 

Nếu VN học theo TQ thì bds sẽ giảm: cầu được ước thấy nhé: 

khi tất cả bds mở bán đều có thời hạn : hết 50-70 năm thu lại. Thì giá 1 căn 
hộ/ 1 ngôi nhà so với thu nhập sẽ rẻ hơn trước (vì giá nhà sử dụng lâu dài 
khác với giá thuê 50-70 năm) 


giai cấp lam công ăn lương đủ tiền tra góp vài chục năm là mua được. nên xã 
hội sẽ ko loạn. Hết 70 năm thì coi như xong 1 đời người, đời con cháu lại phải 
nai lưng cố gắng phấn đấu tiếp: xã hội sẽ vận động phát triển không ngừng. 
Tư bản đánh thuế thằng giầu trợ cấp cho thằng nghèo nên tỉ lệ lười nhác ko 
chịu đi làm ở âu mỹ cực cao: vì thất nghiệp cũng được hưởng trợ cấp đủ ăn 
tiêu thì tội gì phải đi làm: nền kinh tế sẽ suy vong. 

Cộng sản như TQ thì bắt thằng ngèo cũng phải nai lung ra kiếm sống, đứa 
nào lười thì đói, trừ một tỉ lệ nhỏ có sự trợ giúp gia đình là có thể "nằm thẳng" 
được, còn đại đa số phải cố gắng phấn đấu: nền kinh tế sẽ phát triển. 

** Đất nước mà nguồn thu của quốc gia được lấy từ Máu Xương của dân 
nghèo sẽ Mạnh Mẽ hơn đất nước mà nguồn thu lấy từ tiền thuế của người 
giầu. 

*** Tầng đáy của xã hội bị chà đạp khốn khổ nhất để giành quyền mưu sinh , 
quyền được có nhà có đất thì sẽ tạo nên "Động Lực Xã Hội" , chính quyền có 
hàng triệu sinh mạng sẵn sàng chấp nhận kiếp Trâu Ngựa để sinh tồn, như 
vậy Quốc Gia mới phát triển, (chứ ko như bọn Tây: dân thất nghiệp cũng được 
ăn trợ cấp, được nhà nước cho tiền thuê nhà, được vay mua nhà giá rẻ.. thì 
việc gì phải cố gắng) => Đây chính là "ĐỘNG LỰC để Phát Triển Đất Nước" 
*** Giá bđs VN vẫn ở mức thấp so với các nước cùng khu vực Asian như 
(Tháilan, philipin, Indo) 

để mua 1 căn nhà ở Hà Nội thì người Việt phải nhịn ăn nhịn tiêu 17 năm 
NHƯNG để mua 1 bds tại Manila thì người Philipin phải nhịn ăn nhịn tiêu 38 
năm : tức là gấp hơn 2 lần người Hà Nội. 

Tỉ lệ giá nhà/ thu nhập Hà Nội có 17, trong khi các nước kia trên 22 trở lên, 
Bangkok là 27, Jakarta là 23, Manila còn 38 , còn so với TQ thì đúng là hít khói 
toàn 40-50. Em nghĩ giá bds ở VN cũng còn khá thấp so với khu vực, nếu gói 
bơm tiền được thông qua thì tiềm năng x2,x3 trong 1-2 năm vẫn rất khả thi. 
Đây là bảng so sánh giá bds ở HN và thủ đô các nước khác mời các bác tham 
khảo 

SO sanh HN va Bangkok 


Mu Nếu SO với các nước trong khi vuc (không tinh may nước quá nhiều đất 
như Lào hoặc quá bé như Sing) thì số đất người VN đang có chỉ bằng 1/2 
người Thái Lan; 1/3 người Malaysia : 1/4 người Campuchia) vậy giá đất VN 
vẫn còn rẻ so với các nước kia . 

mật độ vn cao gấp 5 lần thế giới tức là trung bình người việt chỉ có diện tích 
đất bằng 20% của nhân loại. 

Số đất mà người dân VN có trên đầu người chỉ bằng 50% dân trung quốc và 
bằng 10% dân Mỹ và bằng 1% dân úc. và bằng 17% trung bình của người dân 
các nước G7 và bằng 22% trung bình các nước G20. vậy ko phải thiếu đất thì 
là gì? 
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_quốc_gia_theo_mật_độ_ dân_ số 
Thiếu thì phải sống chật, phải tăng giá. 

ở các nước tư bản người ta có thể mua nhà trước năm 30 tuổi: nhưng đó là 
mua trả góp: trả dần trong 30 năm. thế nhưng không phải phần lớn nhân dân 
đều mua được nhà nhé: ở mấy nước như đức và thuy sỹ tỉ lệ thuê nhà đến 
60% dân số. Tỷ lệ có nhà ở VN (không phải đi thuê nhà) vẫn đang cao nhất 
thế giới. 

**** Tháp dân số của VN hiện tại rất giống tháp dân số của TQ cách day 20 
năm. Sẽ phát triển nhanh giống TQ trong 20 năm vừa qua, tốc độ GDP từ 


hang nam từ 6-8-10% liên tục trong 20 năm tiếp theo. Va giá BĐS sẽ tăng 
liên tục trong 20 năm tới với nhiều chu kỳ (đỉnh của chu kỳ sau cao hơn đỉnh 
của chu kỳ trước) 

Nguồn: https://www.populationpyramid.net/viet-nam/2023/ 

Anh tháp dân số TQ năm 2003 và VN năm 2023 lấy ở bài này: 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/7422073538507 
12/?d=n&mibextid=7FbTGu 


*** Chú Thich Ảnh Đính kèm: 

Đây là biểu đồ so sánh số m2 sàn nhà ở các nước trên thế giới: 

số mét vuông sàn nhà ở trên đầu người ở VN đang ở mức thấp của thế giới. 
Trung Quốc cao gấp 2 lần VN, Mỹ cao gấp 4 lần VN. 

Vì vậy thị trường bds nhà ở đô thị tại VN còn đang rất tiềm năng: sẽ còn là 
công cụ hiệu quả được chính phủ sử dụng để hấp thụ lạm phát trong ít nhất 
20-30 năm nữa, vậy nên BĐS Việt Nam sẽ Vẫn Tiếp Tuc TANG so với Thu 
Nhập khoảng 20 -30 năm nữa cho đến khi số mét vuông sàn nhà ở/ đầu người 
VN bằng với mức trung bình của các nước khác. (vì VN đang đi sau các nước 
kia khoảng 20-30 năm: cần Tăng Giá BĐS để phát triển đất nước) 

***+* Vậy nên chính phủ Việt Nam sẽ không bao giờ đánh thuế sở hữu nhà đất 
cao như Âu Mỹ, vì thế BĐS việt nam vẫn sẽ tăng giá trong dài hạn: với nhiều 
chu kỳ nối tiếp nhau: đỉnh của chu kỳ sau luôn cao hơn chu kỳ trước) 

*** Giá đất tăng chính là niềm hạnh phúc của 80% nhân dân VN, người nông 
dân nếu không nhờ bds tăng giá sẽ mãi không bao giờ đổi đời được. xin cảm 
ơn Đảng chính phủ vì 3 ơn huệ lớn nhất: 

1- tịch thu đất địa chủ & tư sản chia đều cho nhân dân 

2- tăng giá bds để người nông dân (chiếm 80% dân số VN) ai cũng có cơ hội 
trở thành tỉ phú 

3- không đánh thuế thừa kế cao như Tư bản nên đất đai để dành cho con 
cháu vẫn còn nguyên giá trị 

Tại sao giá BĐS Hà Nội đắt vậy mà vẫn có người mua? Là vì người ta có tiền 
để mua. Hiểu chửa? Tiền in ra nhiều mà không có BĐS làm công cụ hấp thụ 
lạm phát thì giá bát phở tăng nhanh hơn nhiều : nhân dân càng khổ hơn. Nếu 
giá BĐS không tăng nhanh thì người dân sẽ mua vàng, mua ngoại tệ, mua 
tiền ảo để đầu cơ: càng có hại cho nền kinh tế hơn. 

Thực tế là 30 năm qua TQ phát triển nhanh hơn Âu Mỹ. khi nào đủ giầu rồi thì 
sẽ hạ giá bds, tăng phúc lợi cho nhân dân sau. Còn khi đất nước chưa phát 
triển thì phải ép dân cố gắng vất vả đã, việc tăng giá bds chính là biện pháp 
hữu hiệu nhất để giúp nhân dân có động lực cống hiến. 

Vậy nên 20-30 năm nữa bds VN vẫn sẽ tăng bền vững. Ai bỏ qua cơ hội này: 
không mua thêm BĐS thì sẽ bị tụt hậu, bị bần cùng hoá, mất đi cơ hội đổi đời 
mà 1000 năm mới xảy ra 1 lần. 

**+‡** mục đích em viết bài chia sẻ kiến thức về BĐS trên FB ko phải là dé lùa 
gà hay để bán bds: mà là vì em CAM GHET bon cầm quyền và giới tinh hoa. 
nên muốn giúp mọi người không bị mắc bẫy của chúng. 

* bản chất của mọi cuộc khủng hoảng tạo nên các chu kỳ BĐS đều là do con 
người tạo ra, kể cả dịch bệnh hay thiên tai hay: nếu xử lý tốt thì sẽ ko tạo 
thành khủng hoảng. 

*Nhưng bọn lãnh đạo và tầng lớp tinh hoa lại muốn có khủng hoảng: 

vì thời kỳ khủng hoảng là giai đoạn bọn chúng có thể thu lợi được nhiều nhất: 
là lúc thuận lợi nhất để "tích luỹ tư bản" : người nghèo càng nghèo đi, người 
giầu càng giầu hơn. 


Vậy nên có dấu hiệu của bệnh dịch toàn cầu thì khủng hoảng kinh tế sẽ là tất 
yếu: và khi có khủng hoảng thì sẽ là cơ hội để nhà nước Bơm Tiền vì BƠM 
TIỀN là công cụ để bọn tỷ phú và chính trị gia thâu tóm tài sản của nhân dân 
cần lao. Khoảng cách Giầu Ngèo càng ngày càng tăng. 

**muốn không bị giai cấp cầm quyền thâu tóm tài sản thì nhân dân cần chia 
sẻ kiến thức cho nhau: để nắm bắt được chu kỳ và xu thế của thị trường bds: 
nhờ đó tích luỹ được "tư liệu sản xuất" : khi ấy sẽ không bi "ban cùng hoa" 
Muốn đi tắt đón đầu thì phải mua loại BĐS "an toàn" mà giai cấp thống trị cần 
phải mua thêm trong tương lai. 

**+* Su tăng giá của BĐS có 03 dạng khác nhau : 

1- Tăng do phát triển kinh tế: đây là hình thức tăng trưởng bền vững : là xu 
thế lâu dài nên không được coi là "chu kỳ). 

2-Tăng do Bơm tiền: là hình thức tăng trưởng không bền vững : có tính chất 
lặp đi lặp lại nên được gọi là "chu kỳ" : giá bds sẽ tăng nhanh rồi đóng băng 
và có thể sẽ giảm 1 phần (Nhưng giá cuối chu kỳ vẫn luôn cao hơn giá tại đầu 
chu kỳ) 

3- Tăng ảo : do tâm lý FOMO , do bị úp bô , lùa gà, : nếu dựa trên quan điểm 
giá bds ở địa phương nào tăng cao nhất, nhanh nhất là tăng ảo và tiềm ẩn rủi 
ro nhiều nhất: thì cứ so giá bds ở các địa phương từ năm 2011 (là điểm đáy 
của BĐS chu kỳ trước) với giá BĐS tại thời điểm bây giờ: địa phương nào tăng 
ít nhất thì sẽ an toàn ít khả năng vỡ bong bóng nhất 

(không tính bds ở ngõ ngách vì bây giờ là thời đại oto, ko phải thời đại xe máy 
như 10 năm trước) 

*Các bác nhớ mua ở quê, ở tỉnh, ở HN, SG gì cũng được nhưng phải mua được 
ở ngưỡng giá hỗ trợ, có những hạ tầng kỳ vọng ở tương lai, có khả năng để sử 
dụng (ở, cho thuê), có khả năng thanh khoản và rút tiền về khi thị trường 
đóng băng. Đừng bao giờ phi vào chỗ hàng nóng để rồi ôm hận. 

* mua bds ở đâu, khi nào thì phải dựa trên các phân tích về chu kỳ, thời điểm, 
đặc thù kinh tế vùng, và chính sách của nhà nước theo từng giai đoạn. 

----/---- 

BĐS chi có thể giảm giá nếu chính phủ VN làm 1 trong 3 cách này: 

1- Hạn chế bơm tiền (cung tiền M2 < GDP) 

2- Tăng Cao lãi suất huy động > (Tỉ lệ lạm phát Thật + tỉ lệ tăng trưởng GDP 
thật) 

3- Đánh thuế bds và thuế thừa kế Cao như Tây 

Ngoài 3 cách trên ra thì tất cả các biện pháp khác đều ko thể giảm giá bds, 
mà chỉ các hành động mị dân : thể hiện rằng chính phủ cũng cố gắng làm 
giảm giá bds: để cho những người ko đủ tiền mua bds yên lòng, bớt kêu gào 
than thân trách phận, bớt lên án chê bai chính sách nhà nước , giảm bớt bức 
xúc xã hội. 

* Các vụ bắt bd (FLC, Tân Hoàng Minh...) sẽ giúp thị trường BĐS lành mạnh, 
các CDT sẽ khó xin xó được dự án, làm cho giá đầu vào các dự án bds cao 
hơn : Nguồn cung sụt giảm -> BĐS sẽ càng tăng 

----//---- 

Đất là tài nguyên hữu hạn, là tư liệu sản xuất cơ bản nhất. 

Trên đời có 3 cấp độ kiếm tiền từ thấp đến cao: 

1- "tham gia lực lượng sản xuất" : tức là lao động sản xuất kinh doanh: loại 
này là vét đĩa, 

2- "thâu tóm tư liệu sản xuất" : tức là có đất, bản quyền công nghệ, bằng 
sáng chế, mỏ quặng, tài nguyên thiên nhiên khác.. 

3- "kiểm soát quan hệ sản xuất" : tức là làm chính trị: là quan chức 


* Thang bỏ sức ra lao động, bỏ công ra san xuất kinh doanh thì cũng phải 
nuôi thằng có đất: đời con đời cháu nó cũng phải mua lại đất / hoặc thuê lại 
đất của con cháu những người đầu tư bds. Còn những thằng có đất lại thua 
những thằng làm quan : cướp được chính quyền là có tất cả. 

**Cấp 3 là cao nhất : lợi nhuận cao nhất; nếu ai ko có chí làm quan, ko có gan 
làm cách mạng thì nên cố gắng đầu tư nhiều bds để trở thành cấp 2 : chứ 
đừng nên làm cấp 1 

----//---- 

Có 02 Trường Phái Dau Tu bds: "Đầu tu giá tri" và "đầu tư lướt sóng" 

1- "Đầu tư lướt sóng" là đánh bạc, hên xui, sẽ luôn khổ vì nhiều thông tin thật 
giả lẫn lộn, sợ cá voi , sợ cá mập ăn thịt, anh em chỉ muốn ăn của kẻ khác, 
dỡ nhà kẻ khác,nên suốt ngày canh chạy, canh thoát hàng, canh úp bô thằng 
khác...chả hơn méo gì bọn trộm vặt. 

2- "Đầu tư Giá Trị" là đầu tư bằng tầm nhìn, bằng vĩ mô chính sách, bằng giá 
trị lớn lên của bds theo thời gian, ko xác định ăn của ai cả : như cách mà 
mình làm, thì các bạn sẽ thấy thanh thản, hào sảng, chỉ cần mua xong đi ngủ, 
hàng ngày cổ động phong trào... Thế là sau nhiều năm bds tăng hàng nhiều 
lần, ko vất vả. 

----//---- 

BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy. rằng những chỗ đã Tăng Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Đây là 5 nguyên tắc chọn mua đầu tư bds cho năm 2022: (trên quan điểm 
của trường phái "Đầu Tư Giá Trị") 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh. 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 
và HN vì lượng hàng quá nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con cá nào đủ 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 

* Bây giờ ở Việt Nam mới đang trong quá trình phân chia lại tài sản là thời kỳ 
sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản, 

Còn rất nhiều cơ hội cho mọi người để làm giầu để đổi đời: 

Nếu ai biết đầu tư biết đầu tư bds trong giai đoạn nay thì sau này sẽ giầu gấp 
hàng trăm lần những người chỉ gửi tiền tiết kiệm. 

Cơ hội này chỉ xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị trí xã hội đã an bài: 
thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

lao động cả đời không bằng chốt lời 

lô đất, các bạn nên coi việc tìm mua bds là việc chính, chứ không phải (việc 
làm công ăn lương) : 

cần thiết thì xin nghỉ phép để đi săn đất. (vì đi làm là làm giầu cho thằng chủ: 
bị nó bóc lột, còn việc mua bán bds là làm giầu cho bản thân mình). 


Bài 5 


LAM PHAT CAO, BAT DONG SAN SE TANG GIA hay GIAM GIA? 

* LAM PHAT CAO SE KHIẾN BĐS TANG GIA TRONG GIAI DOAN 2022-2024 

bài nay gồm 2 chương: 

1- Mối quan hệ giữa Lam Phat va Giá BĐS : công thức tính toán 

2- Giá BĐS sau giai đoạn 2022-2024 sẽ Tăng hay Giảm do ảnh hưởng của 
Lạm Phát 

. 

1- Mối quan hệ giữa Lạm Phát và Giá BĐS : công thức tính toán 

"Lạm phát" và Giá BĐS có mối liên hệ với nhau: có lúc lạm phát Tăng thì Giá 
BĐS cũng tăng Nhưng cũng có lúc lạm phát tăng mà Giá BĐS lại Giảm. 

Đấy là vì mối quan hệ giữa Lạm Phát và Giá BĐS không phải là mối quan hệ 2 
bên mà là mối quan hệ 4 bên : (2 bên còn lại là : % Tăng Trưởng GDP và % 
Lai suất huy động của ngân hang) 

Nhiều bác cứ bảo là tăng lãi suất thì BĐS sẽ đóng băng vỡ bong bóng. Điều 
này cũng gần đúng. 

Nhưng cần phải hiểu thế nào mới là tăng lãi suất? 

tăng 1-2 % không phải là tăng (vì nếu lạm phát tăng 3% lãi suất tăng 2% thì 
tính ra đồng tiền vẫn mất giá: gửi tiền ngân hàng vẫn thiệt hơn dùng tiền 
mua tài sản). 

Đây chính là Công thức: 

"Giá BĐS sẽ giảm khi: 

(Lai suất huy động" > = Tỉ lệ % lạm phát" + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP)" 

(vì khi ấy bán BĐS lấy tiền gửi ngân hàng sẽ có lợi hơn là tiếp tục giữ BĐS) 
Năm 2022 này đang giống với giai đoạn nhà nước bơm tiền năm 2008-2009 
nhé: 

năm 2008 giá hàng hóa thế giới cũng tăng phi mã, giá dầu thô vào tháng 7- 
2008 lên đến 147,27 USD/thùng, khi đó lạm phát trong nước lên 22,97%. 
Cuối năm 2010 là kết thúc giai đoạn giải ngân gói bơm tiền : lúc đó T10/2010 
lãi suất huy động nhảy 1 bước khoảng 7% thì bds xì hơi luôn : 

Vì Khi đó là lúc đạt đủ tiêu chuẩn của công thức: 

Lai suất huy động > = tỉ lệ % lạm phát + tỉ lệ tăng trưởng % GDP. 

Khi ấy BĐS đã đóng băng và kết thúc chu kỳ tăng trưởng. 

*Xét đến mối quan hệ của 4 yếu tố : "Tỉ lệ % lạm phát" & "% Tăng Trưởng 
GDP" & "% Lãi suất huy động của ngân hang" & "Giá BĐS": Trong 3 biến số 
ấy thì chỉ có 1 biến số mà chính phủ có thể can thiệp trực tiếp được : đó là 
"Lãi suất Huy Động". Đây chính là yếu tố then chốt: muốn biết được sắp tới 
BĐS sẽ tăng hay giảm thì phải nhìn vào hành động của chính phủ : Nếu "Tăng 
lãi suất huy động" vượt quá ngưỡng Critical Point thì thị trường BĐS sẽ đảo 
chiều (giống như thời kỳ cuối năm 2010). 

*Đa số các "chuyên gia" thường dự báo BĐS tăng hay giảm là nhờ kinh 
nghiệm thực chiến, hoặc phát biểu một cách mù mờ, võ đoán mà không thể 
đưa ra 1 quy luật rõ ràng nào: đây chính là điểm yếu của ngành BĐS Việt 
nam khi các "Chuyên gia BĐS" thì không có kiến thức về kinh tế vĩ mô và các 
"Nhà kinh tế" thì lại không có kinh nghiệm thực chiến về bds. Vậy nên mỗi 
ông phát biểu 1 kiểu. 

Còn mình thì đưa ra được công thức tính toán cụ thể chính xác và có thể áp 
dụng trong moi trường hợp. 

*Nếu ai không có kinh nghiệm thực chiến nhưng học được công thức này của 
mình thì có thé tính toán được chính xác khi nào BĐS sẽ tăng hay giảm: dựa 
trên 03 biến số là Tỉ lệ % Lạm Phát, Tỉ lệ % tăng trưởng GDP và Lãi suất Huy 
Động: bằng CÔNG THỨC này: 

** Giá BĐS sẽ Giảm khi: 


Lai suất huy động > = Tỉ lệ % lạm phat + Tỉ lệ tang trưởng % GDP. 

** Giá BĐS sẽ Tăng khi: 

Lai suất huy động < = Tỉ lệ % lạm phát + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP 

----//---- 

2- Giá BĐS sau giai đoạn 2022-2024 sẽ Tang hay Giảm do anh hưởng của 
Lạm Phát 

Bởi vì giá BĐS ở Việt Nam Tăng hay Giảm không phụ thuộc vào các yếu tố 
"khách quan" như "Lạm Phát" mà phụ thuộc vào yếu tố "chủ quan" là "lãi 
suất huy động": Do vậy chính phủ VN sẽ nắm quyền quyết định khi nào Tăng 
giá BĐS hay Giảm Giá BĐS 

Bản chất của lạm phát là vòng quay tiền rất nhanh ; 

muốn hấp thụ được lạm phát thì chính phủ phải rút tiền về ; 

Cách hút tiền tốt nhất là bán đất cho dân : 

dân bỏ tiền ra mua đất từ chính phủ khi ấy dân có đất: còn tiền từ lại quay về 
kho bạc nhà nước. 

Chính phủ các nước tư bản không có đất nên không thể bán cho dân để thu 
tiền về; Chính phủ các nước cộng sản là kẻ đầu cơ đất lớn nhất : quỹ đất 
mênh mông nên khi cần Hút tiền về thì cắt đất bán cho dân. 

Giảm bớt được số tiền lưu thông trên thị trường thì sẽ hấp thụ được lạm phát. 
Nếu áp dụng hợp lý phương pháp hấp thụ lạm phát bằng cách tăng giá bất 
động sản thì có thể hạn chế việc lạm dụng tăng lãi suất để hấp thụ lạm phát 
bởi vì chỉ có hai công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: Đó là tăng giá bất 
động sản và tăng lãi suất ngân hàng nếu công cụ này hiệu quả rồi thì có thể 
giảm bớt công cụ kia (Vì bản chất của việc hấp thụ lạm phát chính là làm sao 
để hút tiền từ thị trường về kho bạc nhà nước Nhằm giảm bớt số tiền lưu 
thông trên thị trường) 

* chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 rất giống với chu kỳ 2008-2010 : đều là chu 
kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

* năm 2008 nhà nước bơm tiền cho các "quả đấm thép- là các tập đoàn kinh 
tế nhà nước" , còn năm 2022 thì bơm tiền qua gói " đầu tư công kích thích 
kinh tế": đây chính là sự khởi đầu của chu kỳ Tăng giá BĐS mới (2022-2024) 
*vì thời điểm bắt đầu của 2 chu kỳ này là đỉnh của 2 cơn sốt bds của 2 chu kỳ 
tăng trước đó: (là cơn sốt đất 2020-2022 và cơn sốt đất 2006-2008) : đáng lẽ 
sau các cơn sốt đất thì thị trường phải tạm lắng xuống để chờ tích luỹ. nhưng 
không: nhờ có sự can thiệp của nhà nước bằng cách "bơm tiền" nên sẽ lại tạo 
1 cơn sốt mới với đỉnh giá bds cao hơn cơn sốt đất trước đó. 

*LẠM PHÁT CAO SẼ KHIẾN BĐS TANG GIÁ TRONG GIAI DOAN 2022-2024 
Chúng ta cùng nhau nhìn lại lịch sử kinh tế giai đoạn 2002-2012. Giai đoạn 
này GDP tăng trưởng tốt 6-8%. 

Cung tiền M2 tăng dần từ 15% năm 2002 đến 47% cuối năm 2007 đầu năm 
2008 với cú kích cầu kinh điển "Quả đấm thép", lượng tiền bơm ra nền kinh tế 
giai đoạn này gấp hơn 10 lần. Giai đoạn nay giá BĐS tích luỹ va tăng dan. Lãi 
suất huy động luôn nằm ở mức trên 10%/năm. Chỉ số CPI vượt ngưỡng 20%. 
Năm 2008-2010 ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Ngân hàng nhà 
nước bắt đầu thắt tín dụng cung tiền năm 2008 giảm đột ngột về 18% sau đó 
kích cầu lần 2 năm 2009 lên mức 37% đến cuối 2010 giảm mạnh về mức 
12%. Giá BĐS lúc này gần như tăng điên dai và phình bong bóng. Cuối 2010 
lãi suất huy động tăng lên 18%, CPI tiếp tục vượt 21%. Khi nguồn cung BĐS 
vô tận + lãi suất huy động tăng trần đột ngột + lạm phát phi mã + cung tiền 
giảm mạnh => Cộng hưởng lại gây nên khủng hoảng bong bóng bđs 2011 nổ 
BOM. 


Vay nguyén nhân sâu xa đó là lượng tiền bơm ra tích tụ trong nền kinh tế 1 
thời gian dài, lạm phát tích luôn ở mức cao và nóng đó chính là LẠM PHÁT 
KÉO (Lạm phát do cầu kéo). Khi LẠM PHÁT KÉO xảy ra thì chính phủ sẽ phải 
tăng lãi suất huy động đến hút tiền về, nhằm giảm lượng tiền lưu thông để 
kìm chế lạm phát. 

Còn ở chu kì này, cung tiền từ đáy 2014 đến này chỉ ở mức 15-18%/năm. Lạm 
phát thấp, GDP tăng trưởng tốt (2012-2020). Nhưng từ 2020-nay thì GDP rất 
thấp. CPI nằm ở mức thấp 3-4%. Lạm phát hiện tại là do ảnh hưởng từ xung 
đột NGA-UKCRAINA, các lệnh cấm vận thương mại nhằm trừng phạt Nga 
khiến giá các hàng hoá, sản phẩm, dầu mỏ, nguyên vật liệu,... leo thang tăng 
nóng do thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn => đẩy chi phí lên cao sinh ra lạm 
phát. Vậy đây là LAM PHAT ĐẨY (Lam phat do chi phí đẩy). Tính chất khác 
hẳn với lạm phát ở chu kì trước. 

Việc chính phủ tăng lãi suất huy động lúc này sẽ khiến cho các doanh nghiệp 
chết lâm sàn đầu tiên chứ k phải là BĐS. Trong khi đó chính phủ sắp bơm gói 
kích cầu kinh tế 350.000 tỷ vào quý II/2022 thì việc tăng lãi suất vượt ngưỡng 
Critital Point là điều khó xảy ra: Lãi suất sẽ chỉ tăng vừa vừa : gần đủ bù lạm 
phát thôi va giá BĐS sé còn tăng nữa 

* lúc giải ngân gói bơm tiền thì ko thể tăng lãi suất nhiều. 

Vì tăng lãi suất là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chết đầu tiên chứ ko 
phải là bọn đầu cơ BĐS. (Mục đích của gói Bơm tiền kích thích kinh tế là để 
cứu doanh ngiệp, nếu tăng lãi suất thì là giết doanh nghiệp à?) 

* Vậy nên để cứu nền kinh tế, cứu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì 
trong giai đoạn 2022-2024: Chính Phủ VN sẽ buộc phải chấp nhận việc "BĐS 
sẽ tăng gia" vì KHONG thể tăng "Lãi suất huy động" vượt ngưỡng Critical 
Point : vậy nên: 

(Lai suất huy động < = Tỉ lệ % lam phat + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP) 

do đó BĐS vẫn sé tăng giá trong chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 (có thể kéo 
dài đến 2025 hoặc dài hơn cho đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) 

Tiền không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x2 x3 dân càng khóc thét. 
Tiền sẽ mất giá từng ngày. 

Bà con nhanh tay mua đất thôi 

(công thức của mình là dựa theo các chỉ số "Thật": lớn hơn chỉ số lạm phát và 
% tăng trưởng GDP "danh nghĩa" mà Tổng cục thống kê công bố nhiều) 

Nếu không tính toán ra được giá tri THAT của các biến số và Không tinh ý dự 
đoán ra được Khi nào ("Lai Suất Huy Động" sẽ >= "tỉ lệ % lạm phát THAT" + 
"tỉ lệ tăng trưởng % GDP THẬT"): thì nên dựa theo người khổng lồ là 
Vinhomes: nó là thằng nắm chính sách chuẩn nhất: khi nào Vinhomes chưa 
mở bán xong 03 đại đô thị là Vin Hưng Yên, Đan phượng và Đông Anh thì BĐS 
vẫn chưa đạt đỉnh của chu kỳ này 

Bài 6 

Dự báo thị trường BĐS việt nam - Bài hoc từ thị trường BĐS Trung Quốc 

Bài viết của em gồm 03 chương, 

Chương 1: DẤU HIỆU CỦA XÌ HƠI BĐS TRONG GIAI DOAN SẮP TỚI: 

Chương 2: XU HƯỚNG DÀI HẠN CỦA BĐS VN 

Chương 3: NÊN GIỮ BĐS LOẠI NÀO ĐỂ BẢO TOÀN GIÁ TRỊ TÀI SẢN 

hơi dài vì em copy lại từ các bài viết đơn lẻ trong diễn đàn , xin cảm ơn các 


bác đã dành thời gian đọc và đóng góp ý kiến ạ: 
Chương 1: DẤU HIỆU CUA Xi HƠI BĐS TRONG GIAI DOAN SẮP TỚI: 


dấu hiệu của việc xi hơi bong bóng BĐS sẽ ko bat đầu từ ban thân thị trường 
BĐS mà sẽ bắt đầu từ ngân hàng nhà nước qua 04 biểu hiện: 

1- tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc 

2- hạn chế room cho vay dài hạn 

3- tăng trần lãi suất 

4- phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài với mức lãi suất cao 

Từ giờ cho đến lúc đó thì giá BDS vẫn tăng đều các cụ nhé. 

Ai tỉnh ý thì khi thấy 4 dấu hiệu trên sắp xảy ra thì cũng nên chốt lời bằng 
cách bán bds để tất toán các khoản vay. 

Nếu ko tinh ý nhận ra được 4 dấu hiệu trên thì nên dựa theo người khổng lồ là 
Vinhomes: nó là thằng nắm chính sách chuẩn nhất: khi nào Vinhomes chưa 
mở bán xong 03 đại đô thị là Vin Hưng Yên, Đan phượng và Đông Anh thì BĐS 
vẫn chưa đạt đỉnh của chu kỳ này 

còn bây giờ là lúc đội búa liềm kiếm tiền nhờ chính sách tăng đầu tư công, 
kiếm tiền xong thì tiền đó sẽ mua bds, rồi sẽ có bong bóng (khi ấy các bds 
mà đội Đỏ mua trước bong bóng sẽ được thoát hàng với giá cao, dân sẽ vay 
tiền ôm vào) sau khi đội búa liềm chốt lời thì sẽ có 04 dấu hiệu kể trên. 

trước thời kỳ 2011-2013 cũng như vậy: trước đó là thời kỳ đội búa liềm kiếm 
tiền nhờ đầu tư công vào các "quả đấm thép" ; 

bây giờ bước tiếp theo sẽ là đầu tư công xây dựng hạ tầng (tương tự đầu tư 
may quả đấm thép như vinasin hồi xưa) có đầu tư công thì các bác mới kiếm 
tiền từ đó. trong quá trình đầu tư công để kích thích tăng trưởng kinh tế thì ko 
bao giờ có chuyện tăng lãi suất. 

2022-2023 sẽ đầu tư hạ tầng, và hình thành bong bóng bds. 2024 sẽ tăng lãi 
suất và thị trường bds đóng băng 

giờ là lúc kìm hãm để bds không tăng nóng, vì nếu tăng nóng sớm quá thì đội 
búa liềm sẽ ko mua được giá rẻ (vì đội đó sé chỉ có tiền sau khi giải ngân đầu 
tư công) lò xo đang nén lại, chờ lúc đấy mới bật lên. Bây giờ cả thế giới in 
tiền: còn VN thì vẫn chưa in, 

nên nhớ rằng phải in tiền và giải ngân xong chỗ tiền đó thì bọn tay to mới 
tăng lãi suất để hút tiền về. 

Đến 2024 ai dùng đòn bẩy để ôm bds thì mới toang, vì 2023 mới xì hơi bong 
bong (bong bóng chỉ xì hơi sau khi kết thúc đợt cao điểm giải ngân đầu tư 
công và khi có dấu 4 dấu hiệu từ ngân hàng trung ương mà em liệt kê ở 
trên) : 

lúc này là lúc giới tư bản đỏ VN đang thâu tóm ngân hàng, tập trung nguồn 
lực để hớt váng chính sách đầu tư công sau khi VN khống chế được dịch, 
giống như kiểu tích trữ lương thảo cho chiến dịch mới thâu tóm tài sản của 
nhân dân. 

khi đạt đủ thiên thời địa lợi : đầu tư công vào hạ tầng được giải ngân thì sóng 
cuối của chu kỳ 10 năm bds mới bắt đầu, sóng cuối sẽ là sóng mạnh nhất để 
tay to thoát hàng, nhân dân ôm nợ. 

Sau bất kỳ cuộc khủng hoảng nào thì tay to sẽ càng giầu lên, nhân dân sẽ 
càng bị bần cùng hoá. 

năm 2009 sau khi bơm tiền cho cac quả đấm thép thì bds đã tăng khủng, đội 
búa liềm cũng đạt được mục tiêu gom hàng và thoát hàng kịp. 

năm 2022-2023 cũng vậy: thay vì bơm cho các tập đoàn quả đấm thép như 
2009 thì sẽ bơm tiền để xây dựng hạ tầng 

năm 2022-2023 NN sẽ in tiền để giải ngân đầu tư công phát triển hạ tầng thi 
các cụ sẽ thấy tiền là giấy, lúc ấy toàn dân sẽ bị nỗi lo sợ bầy đàn mất giá 
tiền tệ, khi ấy mới là sóng cuối của chu kỳ bds này. 


sau 2024 sé có nhiều người ko rút ra được, sé bị ngân hang xiết nốt ngôi nhà 
mà mình đang ở (vì vay theo dạng home for home) ; đấy chính là kiểu thâu 
tóm tài sản của bọn tư bản đỏ. | 

Chương 2: XU HƯỚNG DÀI HẠN CỦA BĐS VN 

BDS Việt Nam sẽ không đi theo quỹ đạo chung của thế giới mà sẽ đi theo con 
đường của Trung Quốc: 

BĐS tăng giá thì kinh tế mới phát triển được: đấy chính là đặc thù của các 
nước XHCH (bao gồm Việt Nam!và TQ) ; VN luôn đi sau TQ 20-30 năm, đất TQ 
20 năm trước tăng thế nào thì đất VN cũng tăng như thế, vì Nhà Nước là kẻ 
nắm nhiều đất nhất, ngân sách cần tiền đầu tư cơ sở hạ tầng, trả lương cho 
công chức, công an, quân đội, dlv.. thì cắt đất bán cho dân. 

(việc Tập cận bình vùi dập BĐS để tiêu diệt Evergrande lúc này cũng giống 
như hồi Việt Nam tử hình Tăng Minh Phụng chỉ là quyết định chính trị trong 
giai đoạn nhất thời chứ ko phải xu thế dài hạn nên em xin mạn phép ko đề 
cập trong bài viết này) 

Đất tăng giá thì mới hút tiền và vàng nằm trong dân được, chứ nếu đất giảm 
giá thì dân giữ vàng hoặc ngoại tệ hoặc đầu tư mua bds ở nước ngoài thì còn 
nguy hiểm hơn. 

Điều này chỉ có những nước theo Mác Lê Nin mới làm được. Vì kẻ đầu cơ nắm 
nhiều đất nhất ở các nước XHCN chính là nhà nước. 

Nếu tính về tài sản nhà nước thì chính phủ VN giầu hơn tất cả chính phủ 10 
nước Asian cộng lại. 

Vì khác với các quốc gia khác tài sản nhà nước đa phần lấy từ tiền thuế, thì 
tài sản của chính phủ VN phần lớn nằm ở đất công (bao gồm 2 triệu hécta đất 
công chưa sử dụng và hàng chục triệu hécta đất công đã giao cho các đơn vị 
nhà nước quản lý khai thác) 

Việt Nam và TQ không hề thiếu đất công vì thâu tóm được toàn bộ đất đai 
của địa chủ, tư sản từ thời cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản.. 

Nhưng luôn "thiếu đất ở" vì chính phủ kiểm soát việc chuyển đổi đất. chỉ 
chuyển đổi nhỏ giọt để neo giá đất luôn cao. Nhờ học theo TQ như vậy nên 
chính quyền VN không bao giờ thiếu tiền, hết tiền lại cắt đất bán cho dân. 

** lấy việc so sánh giữa Mỹ và Trung Quốc làm ví dụ: 

1- Mỹ và phương tây là nền kinh tế tiêu dùng: chính phủ muốn dân tiêu thật 
nhiều tiền (nếu dân ko có tiền thì sẽ cho vay) 

vì thế giá bds ko thể neo ở mức cao vì nếu cao quá dẫn đến tiền mua nhà / 
thuê nhà tăng cao thì dân sẽ nhịn ăn nhịn tiêu để dành mua nhà -> dẫn đến 
nền kinh tế sụp đổ 

2- TQ là nền kinh tế bóc lột: chính phủ muốn nhân dân làm như trâu như ngựa 
để dành tiền lo việc "an cư", để có được cảm giác "an toàn" về chỗ ở: do vậy 
giá BĐS sẽ luôn được neo ở mức cao: càng ngày người dân càng khó mua 
nhà: để người dân sẽ coi việc mua nhà là mục đích tối thượng của đời người : 
nhờ vậy công sức lao động, tiền bạc của người dân sẽ chảy vào túi nhà nước 
bằng kênh bds 

**** vì sao chính phủ TQ lấy được tiền của dan qua kênh BĐS mà Mỹ lại ko 
làm được thì có 3 lý do: 

1- các nước xh cn thì chính phủ nắm nhiều đất còn các nước tư bản thì không 
2- TQ dám thi hành các chính sách "sắt máu" nhưng nhân dân vẫn ko dám 
phản kháng, vẫn ngoan như cừu, cầy chăm chỉ như trâu như ngựa để mua đất 
do nhà nước bán ra. (còn nếu Mỹ làm thế thì bị nhân dân lật đổ ngay) 

3- đối với tư bản thì "dân giầu thì nước giầu" còn với TQ và các nước anh em 
thì "dân giữ nhiều vàng thì lại là 1 vấn đề "bất cập" vì thế chú phỉnh luôn 
muốn huy động được hết 500- 1000 tấn vàng ở trong dân. TQ đã thành công 


bằng cách tăng giá bds liên tục trong 20 năm qua (dân cũng ko ngu: nếu 
thấy giữ vàng thiệt hơn ôm đất thì sẽ bán vàng đi mua đất: vàng tăng 2 lần 
nhưng đất tăng 10 lần thì các cụ chọn cách nào?) 

Nhờ tập trung nguồn lực của toàn bộ nhân dân vào tay nhà nước bằng cách 
tăng giá bds liên tục, nên TQ đang phát triển nhanh mà mạnh hơn Mỹ, Việt 
Nam không có lý do gì để không học theo con đường của TQ cả. 

Tuy nhiên trong tương lai thì Giá Trung Bình của BĐS so với Thu Nhập Trung 
Bình hằng năm của người dân TQ và VN sẽ rẻ hơn, người dân sẽ dễ mua nhà 
hơn là nhờ chính sách 02 loại hình bds: sử dụng lâu dài và Thuê có thời hạn 
(50-70 năm) 

Các cụ biết vì sao TQ giảm giá bds không: là vì sản phẩm khác nhau thì giá trị 
tất nhiên phải khác nhau: 

Trước đây TQ cũng giống VN bây giờ: bán đất thổ cư sử dụng lâu dài cho 

dân ; 

giờ đây chính quyền TQ thấy thiệt quá, nên từ đó không cho quy hoạch thêm 
đất thổ cư nữa, tất cả bds đều là thuê 50-70 năm (dưới mỹ từ: "Sở hữu BDS 
có thời hạn") : hết 50-70 năm thu lại. 

vì thế nên giá 1 căn hộ/ 1 ngôi nhà so với thu nhập mới rẻ hơn trước (vì giá 
nhà sử dụng lâu dài khác với giá thuê 70 năm) 

Những người già ở TQ vẫn may mắn giữ được đất thổ cư từ thời xưa thì coi 
như sở hữu tài sản Kim Cương. 

TQ hiện nay 100% các dự án nhà ở, chung cư, đất nền bán ra đều là thuê 50- 
70 năm. 

còn VN cũng bắt đầu trộn lẫn loại chung cư 50 năm và đất dịch vu , 
shophouse 50 năm bán cho dân rồi. 

Tiền nào của nấy, cái gì cũng có lý do của nó: 

Luật Đất Đai của TQ đã quy định rõ: 

"người dân được mua “quyền sử dụng đất” (QSDĐ) ở các mức thời gian: 70 
năm cho đất làm nhà ở, 40 năm cho đất kinh doanh thương mại và 50 năm 
cho các mục đích khác. Người mua QSDĐ trả tiền một lần cho toàn bộ thời 
gian sử dụng; QSDĐ được phép chuyển nhượng, được cầm cố thé chấp, được 
bồi thường nếu đất bị thu hồi ", 

nhưng đến cuối kỳ thì lại quay trở về tay nhà nước. Chính sách này vừa giúp 
Bắc Kinh đạt được mục tiêu thị trường hóa đất đai và thu được tiền, vừa bảo 
đảm duy trì chế độ công hữu: nhà nước vẫn là chủ sở hữu duy nhất và chỉ cho 
thuê quyền sử dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định. 

Nếu VN học theo TQ copy chính sách này thì chắc chắn giá bds của Việt Nam 
cũng sẽ giảm (đấy là đối với các dự án mới, còn thị trường bds đất thổ cư (do 
hưởng lợi từ chính sách sử dụng lâu dài hồi trước) cũng sẽ đóng băng, gần 
như không có giao dịch vì không ai chịu bán , nếu bán thì cũng để giá trên 
giời ko mấy ai mua được, chỉ đợi đến khi nào khu nhà đó cũ nát bị nhà nước 
lập quy hoạch khác đè lên rồi cưỡng chế di dời GPMB thôi) 

chính phủ TQ đã làm rồi, Việt Nam rồi cũng làm theo thôi: CCRĐ lần tới sẽ là 
việc chấm dứt cấp mới sổ đỏ lâu dài: chỉ mở bán chung cư và đất nền có thời 
hạn sử dụng 70 năm. 

như TQ thì sau này sẽ ko có thêm đất thổ cư nữa, đất thổ cư cũ không " đạt 
chuẩn" sẽ bị GPMB rồi đổi lại chung cư 70 năm hoặc đất tái định cư 70 năm, 
vì thế nếu để giành cho con cháu thì phải mua loại đạt chuẩn thì ko bị GPMB, 
sẽ là tài sản tồn tại vĩnh viễn (những khu dân cư mà cộng cả vỉa hè thì rộng 
khoảng 11-14m : thì ở TQ cũng ko sợ bị GPMB vì đạt chuẩn đô thị: 2 xe cứu 
hoả tránh nhau được: vẫn giữ nguyên được sổ đỏ thổ cư lâu dài) : nhà mặt 


phố nhỏ cũng rủi ro: vi bên TQ những phố nhỏ bi GPMB mở rộng thành dai lộ 
hết 

thay thế nhà thổ cư bằng nhà chung cư 70 năm thì giá sẽ rẻ đi, giai cấp làm 
công ăn lương đủ tiền trả góp vài chục năm là mua được. nên xã hội sẽ ko 
loạn. Hết 70 năm thì coi như xong 1 đời người, đời con cháu lại phải nai lưng 
cố gắng phấn đấu tiếp: xã hội sẽ vận động phát triển không ngừng. 

có 2 cách để giảm giá bds: 

1- Tư bản thì giảm giá bằng cách đánh thuế sở hữu 

2- CS thì giảm giá bằng cách áp dụng chế độ "thuê 70 năm" 

Việt Nam sẽ học theo TQ làm cách số 2: cách này có khe hở là những dạng 
nhà như em kể trên thì ko bị GPMB: vậy nên đội búa liềm toàn mua dạng nhà 
kiểu vậy để đời con đời cháu vẫn còn giá trị. 

Singapore cũng đã làm vậy từ lâu rồi: chỉ khác với TQ 70 năm thì Sing chơi 
lớn cho thuê tận 99 năm Bde : 

Chương 3: NÊN GIỮ BĐS LOẠI NÀO ĐỂ BẢO TOÀN GIÁ TRI TÀI SAN 

các cụ xem phim (hoặc link youtube đính kèm) thì cũng có thể thấy được 
rằng trước đây TQ cũng như VN : ở các thành phố đa phần là nhà ngõ ngách 
nhưng bây giờ ở TQ toàn nhà cao tầng hoặc các khu đô thị được quy hoạch 
đạt chuẩn (đường 2 oto tránh chứ ko còn ngõ xe máy nữa): khi ấy kể cả chưa 
GPMB được thì trên sổ cũng bị cập nhật quy hoạch : lúc ấy nhà mất giá, bán 
cho khách cũng khó.. dần dần nhà nước và doanh nghiệp bds cũng thu hồi 
được thôi. 

Tuy nhiên ông nào cứng thì vẫn đấu tranh: đây là hiện tượng "nhà đinh" rất 
phổ biến ở TQ: 

Những ông này cũng khó tồn tại lâu vì bị cắt điện cắt nước .. cuối cùng cũng 
phải nhận tiền đền bù rồi lên chung cư tái định cư thôi (ai dính quy hoạch coi 
như số đen vì sẽ bị mất đi căn nhà/ mảnh đất thổ cư sổ lâu dài rồi chỉ được 
nhận lại căn chung cư hoặc căn nhà tái định cư sổ có thời hạn 70 năm) 

Do vậy để bảo toàn tài sản đến đời con đời cháu thì nên đầu tư các loại BĐS 
"an toàn" tức là không bị di dời GPMB: 

Trước đây TQ cũng giống VN bây giờ: bán đất thổ cư sử dụng lâu dài cho 
dân ; 

giờ đây chính quyền TQ thay thiệt quá, nên từ đó không cho quy hoạch thêm 
đất thổ cư nữa, tất cả bds đều là thuê 50-70 năm (dưới mỹ từ: "Sở hữu BDS 
có thời hạn") : hết 50-70 năm thu lại. 

vì thế nên giá 1 căn hộ/ 1 ngôi nhà so với thu nhập mới rẻ hơn trước (vì giá 
nhà sử dụng lâu dài khác với giá thuê 70 năm) 

Những người già ở TQ vẫn may mắn giữ được đất thổ cư từ thời xưa thì coi 
như sở hữu tài sản Kim Cương. 

TQ hiện nay 100% các dự án nhà ở, chung cư, đất nền bán ra đều là thuê 50- 
70 năm. 

còn VN cũng bắt đầu trộn lẫn loại chung cư 50 

năm và đất dịch vụ , shophouse 50 năm bán cho dân rồi. 

Những nhà đất thổ cư thuộc dạng "an toàn" sẽ là đất Kim Cương: đất kim 
cương vẫn giữ nguyên trạng thái, tuy nhiên càng ngày càng hiếm do quy 
hoạch nên phần lớn sẽ bị GPMB mỗi khi có dự án đè lên: khi ấy nhà nước tự 
động huỷ sổ. 

khác với các thành phố ở VN có nhiều nhà ống trong ngõ ngách, nhà mặt phố: 
bên TQ những nhà đấy bị đập hết để thay bằng chung cư và khu đô thị hiện 
đại. 

Vậy nên số lượng nhà đất Kim Cương giảm dần theo thời gian. 


Chỉ những khu vực nao được quy hoạch bai bản ngay từ đầu thi sé được giữ 
lại (ví dụ như khu biệt thự pháp cổ phố Phan Đình Phùng, Chu Văn An; các 
khu đô thị Linh Đàm, Định Công (của HUD) ; Trung hoà nhân chính (của 
Vinaconex).. Gamuda, Louis, Parkcity, Nam Cường, Vinhomes, Splendora.. các 
khu phố cổ di sản như 36 phố phường và các khu đất đấu giá, giãn dân, tái 
định cư của nhà nước là được giữ lại: vì các khu ấy có đường oto tránh: đủ bề 
rộng lòng đường vỉa hè đảm bảo tiêu chuẩn giao thông động và tĩnh nên sẽ 
được giữ lại. còn các khu ngõ ngách cư dân tự phát thì không đạt tiêu chuẩn 
PCCC và các tiêu chuẩn đô thị khác nên sẽ bị quy hoạch thành khu đô thị 
mới. Đây chính là cách làm rất nhân văn và có tầm nhìn của chính quyền: bộ 
mặt thành phố và tiêu chuẩn sống của người dân sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. 
(ở TQ khu nhà cổ "tứ hợp viện" ở quận Tây Thanh Bắc Kinh , các biệt thự ở 
khu "tô giới".. cũng được giữ lai , không bị GPMB- là tài sản truyền đời cho các 
gia đình) 

thời xưa tiêu chuẩn của dân thành thị là nhà tập thể 14m2 vệ sinh chung, 
thời cận đại là chung cư ông thản, nhà ngõ xe máy, tương lai sẽ là chung cư 
cao cấp, nhà liền kê đường rộng đủ 2 oto tránh nhau, xa hơn thì sẽ như Âu 
Mỹ: nhà có sân vườn & gara... mỗi thời mỗi khác, đất đai thì có hạn, nhưng 
nhu cầu của con người luôn tăng theo thời đại cụ ạ. càng có AI thì con người 
càng càn không gian sống: muốn phòng to hơn để chạy nhảy, có khoảng 
không để trồng hoa, có sân nướng BBQ.. 

*** sống dưới chế độ cộng sản thì phải dự báo được cộng san sẽ cai trị mình 
như thế nào, để biết cách phòng thân. 

em cũng ko ưa cộng sản, nhưng sự thực là trung cộng sẽ trở thành bá chủ 
toàn cầu. cần phải nhìn được rõ tương lai, hiểu được sự vận động của lịch sử 
để đưa ra các quyết định cho cuộc sống bản thân nhằm thích nghi , phát triển 
& tích luỹ tài sản trong dưới chế độ đã, đang và sẽ tiếp tục cai trị mình ạ. 

dân mạng VN cứ luôn mồm chửi các chính sách của Đảng và nhà nước sao 
Ngu thế.. nhưng Đảng ko ngu đâu, đảng cộng sản TQ và VN làm vậy đều là có 
mục đích hết: các cụ cứ đọc kỹ bài này của em là rõ: 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
729004308504350/?d=n ; 

*** Em ko phải là sale, cũng ko quảng cáo PR cho dự án bds nào hết, Y của 
em ở đây là muốn khuyên mọi người mua những bds "an toàn" để sau này 
con cháu có chỗ dựa: đấy là đất thổ cư ở HN (vì SG sau 50 năm nữa sẽ bị 
ngập dưới nước biển) , đất thổ cư thuộc những dạng sau thì ko bị GPMB: 

1- những khu phố cổ phố cũ thuộc dạng "di sản" như khu 36 phố phường, khu 
biệt thự pháp cổ 

2-các khu đô thị , các khu đất đấu giá, đất giãn dân; đất tái định cư, đất phân 
lô: đạt chuẩn PCCC: có vỉa hè và lòng đường rộng đủ 2 xe cứu hoả tránh nhau 
sẽ ko bị GPMB. (tuy nhiên ko nên mua đất mặt phố nhỏ: vì sau này dễ bị 
GPMB do quy hoạch mở rộng thành "Đại Lộ") 


Mình dự báo không bao giờ sai: Việc TQ kiểm hãm bds chỉ là sai lầm nhất thời 
(hoặc là vì đấu tranh phe phái): TQ đã Sửa Sai : BĐS vẫn mãi tăng. 

Nửa năm qua, các loại "chuyên gia" cứ dự báo bds TQ sẽ chấm dứt hẳn thời 
kỳ tăng giá, riêng mình cười khẩy. 

Ko có lãnh đạo nào sáng suốt 100%, ai cũng có sai lầm , nhưng sai thì phải 
sửa vì bản chất chế độ không bao giờ thay đổi. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên 
chiến với BĐS, và đã biết đó là sai lầm nên đã sửa sai. 


(hoặc là vi đấu tranh phe phái: vì các tập đoàn lớn đều thuộc phe Giang Trach 
Dân : do Giang Trạch Dân dựng nên, như Evergrande, AntGroup, Alibaba : 
nên Tập Cận Bình phải vùi dập để tạo điều kiện cho các tập đoàn mới thuộc 
phe mới phát triển) 

VN đi sau TQ nên sẽ rút kinh nghiệm từ bài học của TQ. 

Quốc gia nào "sở hữu toàn dân về đất đai" mà làm giảm giá BĐS thì tức là tự 
đào hố chôn mình. 

Vậy n nên TQ đã sửa sai: 

h : 


CHU KỲ của BẤT ĐỘNG SẢN gồm mấy GIAI ĐOẠN , Giờ ĐANG Ở GIAI ĐOẠN 
NÀO: 

---///---- 

* chu ky khép kín của BĐS luôn lặp di lặp lại; đỉnh của chu kỳ sau sẽ CAO hon 
đỉnh của chu kỳ trước (nhiều trường hợp Đỉnh của chu kỳ trước sẽ là Đáy của 
chu kỳ Sau) 

** Chu kỳ BĐS có 07 giai đoạn: 

1- Bơm tiền đầu tư công ; (hoặc là cấp vốn cho quả đấm thép, tập đoàn kinh 
tế nhà nước, cấp vốn cho chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng...) 
2- Giai cấp lãnh đạo & các doanh nghiệp sân sau kiếm lợi khủng nhờ ăn bớt 
từ tiền đầu tư công của nhà nước: số tiền đó sẽ dùng để mua bds 

3- Giá nhà đất tăng khủng do Tiền nhiều làm Cầu tăng (Cầu tăng nhờ "tiền 
Thật") 

4- dân thấy bds tăng cao nên bị hội chứng FOMO : đua nhau cắm nhà vay nợ 
đầu tư bds (Cầu tăng nhờ "tiền Vay") 

5- cá mập, tư bản đỏ thoát hàng 

6- ngân hàng nhà nước kiểm soát bằng các chế tài như: tăng tỉ lệ dự trữ bắt 
buộc ; hạn chế room cho vay dài hạn ; tăng trần lãi suất ; phát hành trái 
phiếu chính phủ kỳ hạn dài với mức lãi suất cao. Sau đó hệ quả là các ngân 
hàng thương mại cũng sẽ đồng loạt tăng lãi suất cho vay và lãi suất huy 
động. 

7- BĐS đóng băng: cá mập thoát được hàng thì yên tâm hưởng lãi còn dân thì 
ôm nợ. 

**+* Đầu năm 2022 là giai đoạn bơm tiền giải ngân đầu tư công: nên thời điểm 
này sẽ là chân sóng : là giai đoạn đầu của chu kỳ BĐS này. 

Trước mỗi cơn sốt đất, trước mỗi đợt cao điểm giải ngân đầu tư công: khi BĐS 
đang là chân sóng thì nhà nước sẽ họp bàn để ra những văn bản (chỉ thị, nghị 
quyết...) về việc "Doạ đánh thuế BĐS" để nhằm "chấn an dư luận" và để dân 
hạn chế mua bds ; đây chính là "biện pháp tâm lý" để hạn chế BĐS tăng 
nóng, nhờ đó BĐS sẽ tăng chậm lại giúp nhà nước giảm bớt chi phí đền bù 
giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công. 

(nếu BĐS tăng nóng sớm quá thì đội búa liềm sé ko mua được giá rẻ : vì đội 
đó sẽ chỉ có tiền sau khi giải ngân đầu tư công) 

(ai tưởng thật mà ko mua bds thì thiệt bởi vì BĐS van mãi tăng giá) : 

KKK 

chu kỳ 2012-2021: BĐS phục hồi nhờ tăng trường kinh tế. (nếu so sánh GDP 
2021 và 2011 thì sẽ rõ) 


con bay gid da sang chu ky mdi: Chu ky 2022-2024: BDS tang gia do Bom 
Tién. 

(Dinh cua chu ky 2012-2021 sé la Day cua chu ky 2022-2024) 

KKK 

chu kỳ BĐS lần nay 2022-2024 (có thể kéo dai đến 2025 hoặc dài hơn cho 
đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) rất giống với chu kỳ 2008-2011 : đều là 
chu kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

vì thời điểm bắt đầu của 2 chu kỳ này là đỉnh của 2 cơn sốt bds của 2 chu kỳ 
tăng trước đó: (là cơn sốt đất 2020-2022 và cơn sốt đất 2006-2008) : đáng lẽ 
sau các cơn sốt đất thì thị trường phải tạm lắng xuống để chờ tích luỹ. nhưng 
không: nhờ có sự can thiệp của nhà nước bằng cách "bơm tiền" nên sẽ lại tạo 
1 cơn sốt mới với đỉnh giá bds cao hơn cơn sốt liền kề trước đó. 

năm 2008 nhà nước bơm tiền cho các "quả đấm thép- là các tập đoàn kinh tế 
nhà nước" , còn năm 2022 thì bơm tiền qua gói " đầu tư công kích thích kinh 
tế": đây chính là sự khởi đầu của giai đoạn 1/7 của chu kỳ mới. 

* dấu hiệu của việc xì hơi bong bóng BĐS của chu ky này sẽ ko bắt đầu từ 
bản thân thị trường BĐS mà sẽ bắt đầu từ ngân hàng nhà nước qua 04 biểu 
hiện: 

1- tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc; 2- hạn chế room cho vay dài hạn; 3- tăng trần lãi 
suất (khiến cho Lãi suất huy động có nguy cơ vượt ngưỡng Critical Point) ; 4- 
phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài với mức lãi suất cao 

Từ giờ cho đến lúc đó thì giá BDS vẫn tăng đều các cụ nhé. 

Ai tỉnh ý thì khi thấy 4 dấu hiệu trên sắp xảy ra thì cũng nên chốt lời bằng 
cách bán bds để tất toán các khoản vay. 

Nếu ko tinh ý nhận ra được 4 dấu hiệu trên thì nên dựa theo người khổng lồ là 
Vinhomes: nó là thằng nắm chính sách chuẩn nhất: khi nào Vinhomes chưa 
mở bán xong 03 đại đô thị là Vin Hưng Yên, Đan phượng và Đông Anh thì BĐS 
vẫn chưa đạt đỉnh của chu kỳ này 

Tham khảo thêm đầy đủ hơn ở bài này: 
https://m.facebook.com/story.php? 

story fbid=716956769709104&id=100041843625742 

*** có 2 loại chu kỳ: chu ky tang chu kỳ giảm: tuỳ thuộc vào chính sách cua 
chính phủ: 

Khi nhà nước tăng lãi suất huy động của ngân hàng thì bds sẽ giảm: chu kỳ 
bds sẽ kết thúc để chuyển sang chu kỳ mới. 

Tuy nhiên việc này rất khó đoán vì nó phụ thuộc vào ý chí chính trị của lãnh 
đạo VN. 

ai nhát gan dừng mua bds trước khi kết thúc chu kỳ tăng thì mất cơ hội x2 x3 
tài sản. 

Tuy nhiên bds bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý nên có sự Phân Hoá: chỗ Tăng 
Ảo quá cao , chỗ Tăng ít: cần tỉnh táo: vì nhiều nơi đã tăng quá giá trị thật. 
-chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 (có thể kéo dài đến 2025 hoặc dài hơn cho 
đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) rất giống với chu kỳ 2008-2011 : đều là 
chu kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

Khi chưa kết thúc gói bơm tiền kích thích kinh tế thì sẽ ko tăng lãi suất: vì nếu 
tăng lãi suất huy động > (% lạm phát + % tăng trương GDP) thì các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh chết đầu tiên. 

----//---- 

Năm 2022 nay dang giống với giai đoạn nha nước bơm tiền năm 2008 nhé: 
năm 2008 giá hàng hóa thế giới cũng tăng phi mã, "giá dầu thô vào tháng 7- 
2008 lên đến 147,27 USD/thùng, khi đó lạm phát trong nước lên 22,97%. " 
(nguồn: https://tuoitre.vn/dai-bieu-quoc-hoi-tran-hoang-ngan-dung...) 


- Năm 2008-2010 ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thé giới. Ngan hang 
nhà nước bắt đầu thắt tín dụng cung tiền năm 2008 giảm đột ngột về 18% 
sau đó kích cầu lần 2 năm 2009 lên mức 37% đến cuối 2010 giảm mạnh về 
mức 12%. Giá BĐS lúc này gần như tăng điên dai và phình bong bóng. Cuối 
2010 lãi suất huy động tăng lên 18%, CPI tiếp tục vượt 21%. Khi nguồn cung 
BĐS vô tận + lãi suất huy động tăng trần đột ngột + lạm phát phi mã + cung 
tiền giảm mạnh => Cộng hưởng lại gây nên khủng hoảng bong bóng bđs 
2011 nổ BÒM. 

Vậy nguyên nhân sâu xa đó là lượng tiền bơm ra tích tụ trong nền kinh tế 1 
thời gian dài, lạm phát tích luôn ở mức cao và nóng đó chính là LẠM PHÁT 
KÉO (Lạm phát do cầu kéo). Khi LẠM PHÁT KÉO xảy ra thì chính phủ sẽ phải 
tăng lãi suất huy động đến hút tiền về, nhằm giảm lượng tiền lưu thông để 
kìm chế lạm phát. 

Còn ở chu kì này, cung tiền từ đáy 2014 đến này chỉ ở mức 15-18%/năm. Lạm 
phát thấp, GDP tăng trưởng tốt (2012-2020). Nhưng từ 2020-nay thì GDP rất 
thấp. CPI nằm ở mức thấp 3-4%. Lạm phát hiện tại là do ảnh hưởng từ xung 
đột NGA-UKCRAINA, các lệnh cấm vận thương mại nhằm a phat Nga 
khiến giá các hàng hoá, sản phẩm, dầu mỏ, nguyên vật liệu,... leo thang tang 
nóng do thiếu hụt nguồn cung, ngán han => day chi phí lên cao sinh ra lam 
phat. Vậy đây là LAM PHAT ĐẨY (Lam phat do chi phí đẩy). Tính chất khác 
hẳn với lạm phát ở chu kì trước. 

Việc chính phủ tăng lãi suất huy động lúc này sẽ khiến cho các doanh nghiệp 
chết lâm sàn đầu tiên chứ k phải là BĐS. Trong khi đó chính phủ sắp bơm gói 
kích cầu kinh tế 350.000 tỷ vào quý II/2022 thì việc tăng lãi suất là điều khó 
xảy ra và giá BĐS sé còn tăng nữa.! 

Tiền không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân càng khóc thét. 
**+* Giống như chu kỳ (2008-2010) : ai dừng mua bds từ năm 2008 vì sợ 
khủng hoảng kinh tế thì mất cơ hội nhân 2 nhân 3 lần tài sản. 

- Cuối năm 2010 là kết thúc giai đoạn giải ngân gói bơm tiền : lúc đó Tháng 
11/2010, Lãi suất huy động VND đã tăng vọt từ 10%/ năm lên đến 17%/năm 
và Năm 2011 lãi suất huy động đạt đỉnh 24%/ năm (Nguồn: 
https://www.bsc.com.vn/BSCNews/2017/8/29/578699.aspx) 

Vì Khi do là lúc dat đủ tiêu chuẩn của công thức: Lãi suất huy động >= (ti lệ 
% lạm phát + tỉ lệ tăng trưởng % GDP) 

Khi ấy BĐS mới đóng băng và kết thúc chu kỳ tăng trưởng. 

* Bây giờ cũng vậy ai nhát gan dừng mua bds trước khi kết thúc chu kỳ tăng 
(2022-2024) cũng sẽ thì mất cơ hội x2 x3 tài sản. 

* chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 rất giống với chu kỳ 2008-2010 : đều là chu 
kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

* năm 2008 nhà nước bơm tiền cho các "quả đấm thép- là các tập đoàn kinh 
tế nhà nước" , còn năm 2022 thì bơm tiền qua gói " đầu tư công kích thích 
kinh tế": đây chính là sự khởi đầu của chu ky Tăng giá BĐS mới (2022-2024) 
*vì thời điểm bắt đầu của 2 chu kỳ này là đỉnh của 2 cơn sốt bds của 2 chu kỳ 
tăng trước đó: (là cơn sốt đất 2020-2022 và cơn sốt đất 2006-2008) : đáng lẽ 
sau các cơn sốt đất thì thị trường phải tạm lắng xuống để chờ tích luỹ. nhưng 
không: nhờ có sự can thiệp của nhà nước bằng cách "bơm tiền" nên sẽ lại tạo 
1 cơn sốt mới với đỉnh giá bds cao hơn cơn sốt đất trước đó. 

* lúc giải ngân gói bơm tiền thì ko thể tăng lãi suất nhiều. 

Vì tăng lãi suất là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chết đầu tiên chứ ko 
phải là bọn đầu cơ BĐS. (Mục đích của gói Bơm tiền kích thích kinh tế là để 
cứu doanh ngiệp, nếu tăng lãi suất thì là giết doanh nghiệp à?) 


* Vậy nên để cứu nền kinh tế, cứu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì 
trong giai đoạn 2022-2024: Chính Phủ VN sẽ buộc phải chấp nhận việc "BĐS 
sẽ tăng gia" vì KHONG thể tăng "Lãi suất huy động" vượt ngưỡng Critical 
Point : vậy nên: 

(Lai suất huy động < = Tỉ lệ % lạm phat + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP) 

do đó BĐS vẫn sé tăng giá trong chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 (có thể kéo 
dài đến 2025 hoặc dài hơn cho đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) 

Vậy nên giai đoạn 2022-2024 sẽ là cơ hội làm giầu nhờ bds tăng giá , hàng 
chục năm sau mới lặp lại. Ai chưa có tài sản , không vay được vốn đầu tư bất 
động sản thì có thể làm cò, làm thợ săn đất: tháng kiếm hàng trăm triệu ok 
Ngu dại nhất là đi làm thuê, dùng sức lực và kiến thức của mình làm giầu cho 
thằng chủ. 

nếu đọc kỹ các bài của mình thì sẽ hiểu rõ là 2 năm tới chỉ có BĐS là cột trụ 
chống đỡ của nền kinh tế VN vượt qua khỏi khủng hoảng. Đất mà giảm giá thì 
chính phủ Việt Nam liêu xiêu, cả nền kinh tế đất nước sẽ chìm sâu vào khủng 
hoảng. Khi lạm phát càng cao thì càng cần tăng giá BĐS: nếu ko tăng giá bds 
thì dân sẽ dồn tiền mua đô, vàng, tiền ảo.. nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ. 

vì thế sẽ khó có ngành sản xuất kinh doanh nào có thể x2 x3 tài sản như bds. 
cơ hội này hàng chục năm mới có 1 lần, ko tận dụng thì ân hận. 

Tuy nhiên BDS VN còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý thị trường, nhiều nơi đã 
FOMO tăng quá giá trị thực: vì vậy nên rút vốn khỏi các thị trường bds đã 
tăng ảo: để đầu tư vào các thị trường BDS tiềm năng, là đích đến của dòng 
tiền giai đoạn 2022-2024. 

Đọc 1000 quyển sách, nỗ lực làm việc 12 tiếng 1 ngày Nhưng số tiền kiếm 
được hàng năm không nhanh bằng tốc độ bds tăng giá đâu. 

Vậy nên NGƯỜI GIÀU CÀNG GIÀU HƠN, người nghèo thì càng ngèo hơn. 

bản chất xã hội là vậy, vì chế độ này nó vậy: BĐS ở Tây thì đóng thuế sở hữu 
vài % / năm, thừa kế cho con cháu thì mất vài chục % : nhưng BĐS Việt Nam 
thì khá: vậy nên sẽ luôn tăng trưởng đột biến trong nhiều chu kỳ. 

Tây , Tau ko mua đất VN được, đây chính là ưu thế đặc quyền của người việt: 
nên tận dụng các chu kỳ BĐS để làm giầu . 

20-30 năm nữa cũng sẽ như vậy. cày cuốc toát mồ hôi 10 năm cũng sẽ ko 
bằng giá đất tăng 1 nhịp. 

Ai ko tận dụng cơ hội chu kỳ 2022-2024 này để x2 x3 tài sản thì sẽ bị tụt lại 
so với xã hội, vì tài sản của mình ko tăng nhưng người khác lại tận dụng cơ 
hội này để x2 x3 lần tài sản và vượt xa bạn. 

vì bds trong 20-30 năm tới sẽ luôn tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng thu 
nhập nên ai có nhiều bds hơn mức trung bình của xã hội sẽ càng ngày càng 
giầu hơn, 

còn ai có ít bds hơn mức trung bình sẽ càng ngày càng nghèo hơn. 

- Tuy nhiên bds bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý nên có sự Phân Hoá: chỗ Tăng 
Ảo quá cao, cho khác lại chưa tang nhiều: sẽ tăng thêm: vì vậy cần phải tỉnh 
táo: vì BĐS vẫn sẽ tăng trưởng trong 2 năm tiếp theo nhưng ở một số nơi đã 
tăng quá giá trị thật nhất là BĐS ở Tỉnh. 

BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy. rằng những chỗ đã Tăng Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Đây là 5 nguyên tắc chọn mua đầu tư bds cho năm 2022: (trên quan điểm 
của trường phái "Đầu Tư Giá Trị") 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh. 


Nguyên tắc 2- dia phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 
và HN vì lượng hàng quá nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con cá nào đủ 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 

* Bây giờ ở Việt Nam mới đang trong quá trình phân chia lại tài sản là thời kỳ 
sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản, 

Còn rất nhiều cơ hội cho mọi người để làm giầu để đổi đời: 

Nếu ai biết đầu tư biết đầu tư bds trong giai đoạn này thì sau này sẽ giầu gấp 
hàng trăm lần những người chỉ gửi tiền tiết kiệm. 

Cơ hội này chỉ xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị trí xã hội đã an bài: 
thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

lao động cả đời không bằng chốt lời 

lô đất, các bạn nên coi việc tìm mua bds là việc chính, chứ không phải (việc 
làm công ăn lương) : 

cần thiết thì xin nghỉ phép để đi săn đất. (vì đi làm là làm giầu cho thằng chủ: 
bị nó bóc lột, còn việc mua bán bds là làm giầu cho bản thân mình). 

*** Trên đời này mấy ai giầu sẵn, có sẵn tiền (trừ tham những hoặc làm ăn 
phi pháp hoặc được hưởng thừa kế): mà đa phần những người giầu họ kiếm 
tiền bằng cách "cơ cấu lại tài sản": tận dụng các thời điểm khủng hoảng của 
thị trường để bán các tài sản ít tăng giá để mua tài sản có tiềm năng tăng giá 
thì sẽ giầu gấp 100 lần thằng khác chỉ biết cắm mặt đi làm thuê. 

----//---- 

* Giai đoạn 2022 -2024 vẫn là giai đoạn Bom Tiền: 

Giá trị của bds VN sẽ vẫn tăng nhanh: vì tiền bơm ra ko vào đất thì vào đâu. 
nhưng sẽ không đồng đều: 

những chỗ ko có nhu cầu thật : đã tăng ảo rồi thì sẽ có "bong bóng cục bộ" và 
sẽ giảm giá, 

còn những chỗ có nhu cầu thật, có tương lai như Vành đai 4 hà nội thì sẽ tăng 
phi mã: 

Tiền bơm ra thì bds vẫn tăng cho đến khi Lai Suất > Critical Point nhé 

Đất qué đất tỉnh giảm 10-30% nhưng đất HN , HCM tăng 50-100% , những 
chỗ như VÐ4 tăng x2 x3 thì tính tổng lại thì giá trị BĐS trong "Tổng Tài Sản 
Quốc Dan" vẫn tăng : vậy nên có thể nói là "BĐS vẫn sẽ Tăng Giá" 

* BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy rằng những chỗ đã Tăng Ao vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sé 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Còn các loại bds giá trị thì sẽ tăng giá nhanh, tăng giá rất cao, càng ngày 
càng tăng và không bao giờ mất giá được: vì nó gắn với nhu cầu thật của xã 
hội. 

từ giờ đến 2024 sẽ ko tăng cao lãi suất vượt quá Critical Point đâu. 

mọi người cứ yên tâm mà đầu tư loại bds giá trị. 

khi có dấu hiệu thị trường xì hơi thì mình sẽ báo công khai trên FB. 

---//[---- 


Bai 8 


NGƯỠNG AN TOÀN CUA ĐẦU TU BĐS : DỰ BAO VUNG ĐỈNH VA DAY DỰA 
VAO PHAN TICH KY THUAT 

dự báo chu kỳ tăng giá BĐS lần nay sẽ kết thúc vào năm 2024: 

bds sẽ đạt đỉnh ở mức gấp 4 lần giá đỉnh 2011: 

sau đó sẽ xì hơi giảm xuống đáy = 3 lần giá đỉnh 2011: rồi sau đó mới tích luỹ 
để tăng tiếp. 

Do vậy Ngưỡng An Toàn (Hệ Số An Toàn) sẽ là 4. 

Tức là: 

Giá Đỉnh mới (2024) = 4 lần Giá đỉnh cũ 2011 

Giá Đáy mới (2026) = 3 lần Giá Đỉnh cũ 2011 (tức là giảm 25% so với giá đỉnh 
2024) 

nếu so sánh với GDP năm 2011 thì bds đỉnh của năm 2024 sẽ là gấp 4 lần 
năm 2011 chỗ nào tăng quá > 4 lần giá đỉnh 2011 là ảo. 

ngân hàng họ "khôn" hơn các nhà đầu tư cá nhân rất nhiều: giá thật của bds 
thường chỉ bằng 2 lần giá cắm sổ vay bank. 

Bác nào mua bds mà bị bank định giá < 1/2 giá trị thì nên cẩn thận rủi ro bị 
đu đỉnh. (vì giá đáy sẽ giảm 25 % so với giá đỉnh) 

Trong cơn sốt nóng thì các con bạc luôn bất chấp xuống tiền: nhưng các nhà 
cái là các ngân hàng luôn luôn tỉnh táo. ko ai muốn làm Hà Văn Thắm thứ 2 
đâu. 

ở các bài trước đăng trên FB Lucy Nguyễn ( em đã phân tích rằng thị trường 
chung vẫn lên: vì bây giờ BDS vẫn chưa đạt đỉnh: nhưng ở cục bộ một vài địa 
phương, một vài tỉnh đã lên cao quá rồi: ảo lòi rồi. 

tính đến hết chu kỳ là năm 2024 thì chỗ nào giá > giá 2011 x 4 lần ; và bị 
ngân hàng định giá < 1/2 giá mua thì tức là đã tăng ảo. (các bác nên ghi nhớ 
công thức này: sau này sẽ thấy là em đúng) 

có thể lấy mẫu đối chiếu năm 2011 : là biệt thự HUD Linh Đàm , Định Công, 
Việt Hưng , hoặc các khu biệt thự Văn Khê , Nam An Khánh, Geleximco... giá 
trung bình là 100 triệu / m2. 

Thì giá đỉnh 2024 sẽ < 400tr/m2 

nếu tăng quá 4 lần thì sẽ là quá ảo, 

đất ở các khu vực khác cũng vậy: cùng 1 mảnh đất ở Thái Bình, Thanh Hoá, 
Quảng Ninh hay các tỉnh khác : nếu giá 2011 lá 10 triệu/m2 mà giá 2022 đã 
là 50 triệu/m2 thì cũng ảo nếu con đường đi qua mảnh đất đó ko được nâng 
cấp mở rộng và không có tiện ích hạ tầng gì thêm) 

(không xét đến yếu tố tăng giá do quy hoạch: thì phải căn cứ cùng 1 cấp 
quận huyện, cùng 1 cấp đường với bề rộng tương đương nhau, có các tiện ích 
hạ tầng tương tự nhau: 

(tuy nhiên KHÔNG xét đến các bds ở ngõ ngách vì bây giờ là thời đại oto, ko 
phải thời đại xe máy như 10 năm trước) 

Ví dụ như có thể so sánh giữa khu đô thị Thượng Thanh Long Biên năm 2022 
với giá của khu đô thị Sài Đồng năm 2011 hoặc khu đô thị Louis Hoàng mai 
2022 với Linh Đàm 2011 cũng ok: vì nó cùng cấp) 

đối với bds ở tỉnh cũng vậy: nếu giá 1 bds năm 2022 bằng 10 lần giá bds đó 
năm 2011 nhưng lý do là vì có đường lớn chạy ngang qua thì vẫn là Hợp Lý ; 


còn nếu giá năm 2022 của bds đó chỉ cao < 4 lần so với giá của bds tương tự 
năm 2011 nhưng tiện ích hạ tầng không thay đổi gì nhiều thì cũng là hợp lý) 
*nếu theo quan điểm giá tăng cao nhất, nhanh nhất là tăng ảo và tiềm ẩn rủi 
ro nhiều nhất: thì cứ so giá bds ở các địa phương từ năm 2011 (là điểm đáy 
của BĐS chu kỳ trước) với giá BDS tại thời điểm bây giờ: địa phương nào tăng 
ít nhất thì sẽ an toàn ít khả năng vỡ bong bóng nhất 

*Trong phân tích kỹ thuật bất động sản thì phải dựa vào các Quy luật định giá 
của thị trường BĐS và cân đối so sánh với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như GDP , 
quy mô nền kinh tế, thu nhập đầu người, dự trữ ngoại hối, quy mô và tốc độ 
tăng dân số.. 

*Hình số 1 đính kèm là biểu đồ dự báo giá bds 

(em vẽ bằng tay nên hơi xấu): cho thấy: 

Hiện tại giá bds 2022 đang ở vị trí 1; dự báo năm 2024 sẽ lên vị trí 2 là đỉnh 
của chu kỳ này; dự báo năm 2026 sẽ giá bds sẽ tụt xuống vị trí 3 sau đó sẽ đi 
ngang 1 thời gian ngắn để tích luỹ rồi lại tiếp tục tăng trưởng trong chu kỳ 
mới (với giá đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy cũ, và đáy của 
chu kỳ sau sẽ luôn cao hơn đỉnh của chu kỳ trước) 

*Đầu năm 2022 là giai đoạn bơm tiền giải ngân đầu tư công: nên thời điểm 
này sẽ là chân sóng : là giai đoạn đầu của chu kỳ BĐS (2022-2024) này. 

*chu kỳ trước 2012-2021: BĐS phục hồi nhờ tăng trường kinh tế. (nếu so sánh 
GDP 2021 và 2011 thì sẽ rõ) 

còn bây giờ đã sang chu kỳ mới: Chu kỳ 2022-2024: BĐS tăng giá do Bơm 
Tiền. 

(Đỉnh của chu kỳ 2012-2021 sẽ là Đáy của chu kỳ 2022-2024) 

* chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 rất giống với chu kỳ 2008-2011 : đều là chu 
kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

vì thời điểm bắt đầu của 2 chu kỳ này là đỉnh của 2 cơn sốt bds của 2 chu kỳ 
tăng trước đó: (là cơn sốt đất 2020-2022 và cơn sốt đất 2006-2008) : đáng lẽ 
sau các cơn sốt đất thì thị trường phải tạm lắng xuống để chờ tích luỹ. nhưng 
không: nhờ có sự can thiệp của nhà nước bằng cách "bơm tiền" nên sẽ lại tạo 
1 cơn sốt mới với đỉnh giá bds cao hơn cơn sốt liền kề trước đó. 

* năm 2008 nhà nước bơm tiền cho các "quả đấm thép- là các tập đoàn kinh 
tế nhà nước" , còn năm 2022 thì bơm tiền qua gói " đầu tư công kích thích 
kinh tế": đây chính là sự khởi đầu của giai đoạn 1/7 của chu kỳ mới (2022- 
2024) với 07 giai đoạn như sau: 

Gd 1- Bơm tiền đầu tư công ; 

Gd 2- Giai cấp lãnh đạo & các doanh nghiệp sân sau kiếm lợi khủng nhờ ăn 
bớt từ tiền đầu tư công của nhà nước: số tiền đó sẽ dùng để mua bds 

Gd 3- Giá nhà đất tăng khủng do Tiền nhiều làm Cầu tăng (Cầu tăng nhờ "tiền 
Thật") 

Gd 4- dân thấy bds tăng cao nên bị hội chứng FOMO : đua nhau cam nha vay 
nợ đầu tư bds (Cầu tăng nhờ "tiền Vay") 

Gd 5- cá mập, tư bản đỏ thoát hàng 

Gd 6- ngân hang nhà nước kiểm soát bằng các chế tài như: tăng tỉ lệ dự trữ 
bắt buộc ; hạn chế room cho vay dài hạn ; tăng trần lãi suất ; phát hành trái 
phiếu chính phủ kỳ hạn dài với mức lãi suất cao. Sau đó hệ quả là các ngân 
hàng thương mại cũng sẽ đồng loạt tăng lãi suất cho vay và lãi suất huy 
động. 

Gd 7- BĐS đóng băng: cá mập thoát được hang thì yên tâm hưởng lãi còn dân 
thì ôm nợ. 


*Tiếp theo sẽ la chu kỳ (2024-2026) giống với chu ky (2011-2013) : đều la 
chu kỳ bds giảm giá: do cá mập thoát hàng bởi vì bds đã tăng cao hơn giá trị 
thực. 

* vì bds chưa đạt đỉnh: gói kích thích kinh tế cần tối thiểu 02 năm để hấp thụ: 
lãi suất trong 2 năm (2022-2024) mà tăng cao thì các doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh sẽ chết trước: vậy nên lãi suất cho vay sẽ được ngân hàng giữ ở 
mức tương đối thấp. Tuy giá bds vẫn sẽ còn tăng nhưng đi kèm theo đó là rủi 
ro thanh khoản do sự bản chất của sự tăng giá bds ở chu kỳ này là nhờ Bơm 
Tiền nên sẽ không bền vững. 

*** KẾT LUẬN: 

Tuy rằng bây giờ chưa phải đỉnh của sóng bds chu kỳ này nhưng ở một số địa 
phương thị trường bds đã tăng ảo quá cao, giá thị trường đã tăng quá nhiều 
so với giá đỉnh dự báo: 

Do vậy nếu Bác nào cắm sổ vay bank mua bds mà cái bds đó chỉ được bank 
định giá <1/2 giá mua bán thị trường , và nếu giá BĐS đó đã tăng > 4 lần giá 
đỉnh 2011 thì nên thoát hàng sớm: Để lấy tiền mua bds khác có hệ số an toàn 
cao hơn (tức là các BĐS "an toàn" có giá < 3 lần giá đỉnh 2011) 

như vậy sẽ không bị rủi ro "âm vốn" trong cuộc chơi này. 

*để biết thế nào được coi là BĐS "an toàn" thì các bác tham khảo 2 bài nay 
nhé: 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
734924384579009/?d=n 

va bai nay: 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
716956769709104/?d=n 

dự báo chu kỳ tang giá BĐS lần nay sẽ kết thúc vào năm 2024: 

Đỉnh của chu kỳ này sẽ cao gấp 4 lần giá đỉnh 2011: 

sau đó sẽ xì hơi giảm xuống đáy = 3 lần giá đỉnh 2011: rồi sau đó mới tích luỹ 
để tăng tiếp. 

Do vậy Ngưỡng An Toàn (Hệ Số An Toàn) sẽ là 4. 

Tức là: 

Giá Đỉnh 2024 = 4 lần Giá đỉnh 2011 

Giá Đáy (2026) = 3 lần Giá Đỉnh 2011 (tức là giảm 25% so với giá đỉnh 2024) 
P/S: 

* Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của em. Tuỳ vào quan điểm đầu tư 
mà mỗi người sẽ có 1 ngưỡng an toàn của riêng mình, và mỗi người cũng sẽ 
có 1 phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên các mẫu so sánh và biến số 
khác nhau nên sẽ cho các kết quả khác nhau ạ. 

cũng giống như chứng khoán: mỗi mã sẽ có 1 đặc thù khác nhau: đối với bds 
mỗi khu vực, mỗi địa phương, mỗi dòng bds cũng có những đặc thù riêng mà 
phương pháp phân tích kỹ thuật Không thể bao hàm chung được ạ 

** bọn cá voi cá mập nó cũng sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật và dự 
báo về thị trường như em, nhưng nó không nói ra, hoặc nó nói ngược lại để 
lùa gà. Dụ người ta mua lại hàng mà bọn nó xả ra : là những loại đất quê đất 
tỉnh những chỗ đã tăng ảo chục lần rồi ạ 

*** (Tuy thuộc vào chính sách bơm tiền của nhà nước : nếu sau gói bơm tiền 
này lại có thêm gói bơm tiền mới thì dự báo đỉnh mới sẽ có giá cao hơn và sẽ 
kéo dài đến 2025, 2026 hoặc dài hơn cho đến khi nhà nước ngừng bơm tiền : 
khi ấy thời gian tạo đáy mới của chu kỳ tiếp theo sẽ được kéo dài tương ứng) 
---///---- 


Bai 9 


GIÁ ĐẤT ở QUÊ NH TĂNG KHỦNG: NGƯỜI NÔNG DÂN NÊN LÀM GÌ: 

chê |------ 

Nếu nhìn thoáng qua thì sẽ dé dang nhận ra rằng Việc sốt đất ở qué, tỉnh lẻ là 
đương nhiên vi lãi suất thấp + ha tang được đầu tư lớn + GDP tăng mạnh 
nhiều năm + tiềm năng GDP tăng mạnh 10 năm tới. 

Tuy nhiên nếu quan sát sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy giá đất Quê đất Tỉnh đã 
tăng quá cao như mức hiện nay, Tăng rất nhiều lần so với đất Thủ đô, trong 
khi thu nhập trên mảnh đất ở Quê, ở Tỉnh lại chưa có gì đột biến. 

Nguyên nhân chính là vì nguồn tiền đầu cơ: 10 khách mua thì 9 khách muốn 
bán lại giá cao cho người khác chứ ko có nhu cầu sử dụng thật. 

Điều này đã từng xảy ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vài chục năm 
trước. 

Do Vậy lời khuyên tốt nhất cho người Nông dân tại thời điểm này là Nếu bds ở 
quê ở tỉnh đã tăng giá nhiều hơn so với bds Hà nội thì nên cân nhắc BÁN HẾT 
ĐẤT QUÊ ĐẤT TỈNH để MUA ĐẤT THỦ ĐÔ nếu số tiền bán đất đó mua được 
bds tại hà nội tạo ra nguồn thu lớn hơn bds ở quê ở tỉnh. (Bán tại Đỉnh và Mua 
tại Đáy chính là cách bảo toàn tài sản tối ưu nhất) 

Xét về "giá trị tài sản": Nếu bây giờ bán đất quê đất tỉnh thì sẽ mua được bds 
đô thị có diện tích lớn nhất , nếu chờ thêm vài năm hoặc vài chục năm nữa thì 
bán mảnh đất quê đó đi thì sẽ chỉ mua được bds đô thị với diện tích nhỏ hơn 
rất nhiều. 

(vì bây giờ đất quê đất tỉnh đang ngáo giá, khi bọn cá mập, cá con, cò vạc & 
dân đầu cơ cố tình tung tiền tạo sóng đẩy giá đất lên cao để úp bô lùa gà : 
Thì người nông dân càng nên "tương kế tựu kế" nhân cơ hội này thoát hàng 
trước bọn đầu cơ bằng cách chấp nhận bán rẻ hơn chút xíu để thoát hàng 
trước úp: bô ngược lại bọn đầu cơ) 

Xét về "nguồn thu nhập": nếu bds ở quê ở tỉnh đang có nguồn thu lớn thì 
chưa cần bán cũng ko sao, nhưng nếu bán đi mà mua được các bds tại hà nội 
có nguồn thu lớn hơn (nhờ cho thuê) hoặc nếu chuyển lên HN làm các công 
việc thời vụ như grab, bán hàng, hoặc lao động phổ thông có thu nhập tương 
đương hoặc cao hơn so với thu nhập ở quê nhà thì cũng nên bán đất quê để 
chuyển lên Hà Nội. 

Xét về "tương lai": chỉ có duy nhất 1 xu thế là từ nông thôn về thành thị, từ 
tỉnh lẻ về thủ đô, từ tp nhỏ tập trung về tp lớn thôi. càng phát triển thì tỉ lệ 
dân thành thị càng cao : vì nông thôn và các khu công nghiệp ko có việc làm : 
do máy móc thay thế nông dân, AI, robot thay thế công nhân. nên con người 
phải dồn về thủ đô để tìm việc trong ngành dịch vụ: lấy sức người phục vụ 
con người. 

Để trả lời 2 câu hỏi "Vì sao" và "nên làm gì tiếp theo" thì các bác tham khảo 
bài Phân Tích của em gồm 04 chương: 

1- XU THẾ TRÊN THẾ GIỚI 

2- THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM 

3- DỰ BÁO TƯƠNG LAI DỊCH CHUYỂN DÂN SỐ 

4- ĐẤT NÔNG NGHIỆP 50 Năm ở QUÊ ở TỈNH CÓ AN TOÀN KHÔNG 

aces | /------ 

Tương lai đất thành phố lớn và nông thôn Việt Nam! đâu sẽ tang giá nhanh va 
bền vững hơn? 

1- XU THẾ TRÊN THẾ GIỚI 


Em đọc các bai phan tích về lịch sử loài người chỉ có duy nhất 1 xu thế là từ 
nông thôn về thành thị, từ tỉnh lẻ về thủ đô, từ tp nhỏ tập trung về tp lớn thôi. 
càng phát triển thì tỉ lệ dân thành thị càng cao ví dụ như: Bỉ (95%), CHLB Đức 
(94%). Anh (91%), Tây Ban Nha (91%), Iceland (90%), Úc (86%), Đan Mạch 
(84%), New Zealand (84%), 

vì nông thôn và các khu công nghiệp ko có việc lam : do máy móc thay thế 
nông dân, AI, robot thay thế công nhân. 

nên con người phải dồn về thủ đô để tìm việc trong ngành dịch vụ: lấy sức 
người phục vụ con người. 

(Nguồn: https://d 


Đây là một vài ví dụ đã xảy ra trên thế giới: 

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) 

- bên TQ những năm 1990 thì 2 căn nhà ở nông thôn bằng 1 căn chung cư ở 
bắc kinh ; bây giờ 20 căn nhà ở nông thôn TQ bán đi ko mua được 1 căn cc ở 
BK 

- ở nông thôn nhật bản giá nhà chỉ có 500 đô thôi: vì dân lên Tokyo sống chứ 
ko về quê để chết. 


- đất Quê đất Tỉnh ở Nhật, Hàn rẻ hơn đất Quê đất Tỉnh ở VN, nhưng đất Thủ 
đô của Nhật Hàn đắt hơn thủ đô của VN: 

như vậy chứng tỏ đất tỉnh ở VN đang tăng quá ảo so với giá trị thực. 

Tương lai giá đất tỉnh ở VN cũng sẽ giống như Hàn, Nhật : sẽ giảm giá nhiều 
so với đất Thủ đô Tokyo, Seoul. 

Bây giờ bán mảnh đất ỏ Tỉnh mua được 5 cái nhà ở Hà Nội; nhưng tương lai 
nhiều năm sau nếu bán mảnh đất Tỉnh đó đi thì sẽ ko mua nổi 1/2 cái nhà ở 
HN dau: 

* VN đang giống như TQ , HQ những năm 1990-2000: đất qué dat tỉnh tăng 
quá so với giá trị thực: vì tâm lý người dân "ngộ nhận về phát triển ha tang": 
cứ thấy hạ tầng nâng cấp thì sẽ tin rằng đất tỉnh tăng giá. 

Nhật phát triển hạ tầng gấp mấy VN, trường học ở quê cũng đạt chuẩn, bệnh 
viện tỉnh hiện đại đạt chuẩn quốc tế, cao tốc về tận Huyện.. thế nhưng giá 
đất Tỉnh liên tục giảm so với giá đất Tokyo. 

Bên Hàn quốc những năm 1990-2000 bán mảnh đất ỏ quê mua được 5 cái 
nhà ở Seoul; nhưng giờ bán đi ko mua nổi 1/4 cái nhà Seoul: bác nào có người 
quen ở Nhật ở Hàn hỏi thì rõ. 

- So sánh giữa thành phố nhỏ và thành phố lớn: ở nước Anh, trước đây tỉ lệ 
dân số london gấp 10 lần York: giờ gấp 50 lần. Các nước G7 cũng vậy: 80% 
dân số dồn về thành thị, và các thành phố càng lớn thì tăng dân càng nhanh 
hơn các thành phố nhỏ. 

2- THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM : 

Dân số thành thị Việt Nam hiện nay là là 33.122.548 người, chiếm 34,4% tổng 
dân số cả nước. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực thành thị giai đoạn 
2009 - 2019 là 2,64%/năm, gấp hơn hai lần tỷ lệ tăng dân số bình quân năm 
của cả nước và gấp sáu lần so với tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực 
nông thôn cùng giai đoạn. 

Nguồn: 


3- DỰ BÁO TƯƠNG LAI DỊCH CHUYỂN DÂN SỐ: 

Dựa trên nội dung số 1 và 2 ở trên thì có thể kết luận rằng: 

VN tỉ lệ dân số thành thị mới là 35% : sẽ tăng lên đến 70-80% trong tương lai: 
Đây chính là xu thế chung của cả loài người và không thể đảo ngược. 


nhìn vào thực tế phong trào bỏ phố về qué, bỏ phố về biển về rừng bây giờ : 
100 người mua đất thì có đến 1 người xây nhà về ở ko? hay là toàn mua rồi 
bỏ không để chờ bán lại giá cao cho thằng khác mhoặc để dành cho tương lai 
(nhưng liệu chờ đến bao giờ I, vì khi già yếu về quê, về tỉnh:mắt mờ chân run 
nuôi cá trồng rau kiểu gì, sức khoẻ suy yếu nếu bị đột quy thì liệu có kịp chạy 
đến bệnh viện cấp cứu trong khoảng thời gian vàng là 60 phút hay không?) 
Những bác nào tin rằng mua đất ở quê, ở tỉnh sẽ có tương lai thì nên đọc 
thêm 2 bài báo này: 


https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dan-so-thanh-thi-con... 

Trong tương lai: nhu cầu sử dụng dịch vụ: vui chơi giải trí, ăn uống nhà hàng, 
làm tóc, móng, cafe bia bọt , bar pub của con người càng ngày càng tăng. 
Nhu cầu học tập trường tốt, khám bệnh chỗ tốt cũng tăng. 

ở quê ở tỉnh làm việc online được nhưng ko gọi đồ ăn online được, ko khám 
bệnh, đi spa , di bar online được. 

Trong thời giam vừa qua : đất quê, đất tỉnh, đất thành phố nhỏ đã tăng quá 
nhanh, quá cao so với đất các đại đô thị như HN, HCM: vậy nên xu thế sắp tới 
đất quê đất tỉnh sẽ rất khó để giữ được tốc độ tăng giá nhanh như vậy, tương 
lai có thể giảm giá. còn đất HN se liên tục tăng giá bởi vì nhu cầu mua nhà 
của dân nhập cư sẽ tăng trưởng liên tục. (dân số cả nước không tăng, nhưng 
đa số mọi người sẽ từ tỉnh lẻ chuyển lên thủ đô sinh sống, chứ không mấy ai 
chuyển từ HN về quê, về tỉnh tìm việc và định cư) 

ở đâu có nhu cầu thật, tăng trưởng dân số nhanh vì hút được dân số của tỉnh 
khác thì bds mới có tiềm năng tăng giá bền vững. 

bên Nhật Hàn: hạ tầng ở quê ở tỉnh cực tốt: tại sao vẫn có nhiều nhà 500 đô 
thế, tại sao dân lên Tokyo, Seoul nhiều thế: 

vì nguyên nhân chính là VIỆC LÀM: 

ở dau có thu nhập ở đó sẽ tăng dân số. 

4- ĐẤT NÔNG NGHIỆP 50 Năm ở QUÊ ở TỈNH CÓ AN TOÀN KHÔNG? 

để trả lời câu hỏi này thì phải nhìn vào "bản chất của chế độ": 

bản chất của Cộng Sản và Tư Bản khác nhau ở 2 điểm sau: 

- Cộng Sản là Sở Hữu Toàn Dân về đất đai , còn Tư bản là Sở Hữu Tư nhân về 
đất đai. 

- Tư Bản là Chế độ Dân Chủ Da Nguyên, còn Cộng Sản là chế độ Độc Tài Độc 
Đảng: có điều 4 Hiến pháp nên: không sợ mất quyền lãnh đạo bởi bầu cử tự 
do: vì vậy chính quyền 

Cộng Sản dám thi hành các chính sách "sắt máu" nhưng nhân dân vẫn ko 
dám phản kháng, vẫn ngoan như cừu, cầy chăm chỉ như trâu như ngựa để 
bàn giao đất khi bị quy hoạch dự án để rồi nhận lại bồi thường với giá bèo 
bọt, ai chống lại thì sẽ bị cưỡng chế thậm chí bị truy tố, bỏ tù vì tội chống 
người thi hành công vụ. (còn nếu Chính Phủ Tư Bản làm thế thì mất lòng dân, 
sẽ bị mất phiếu bầu, hết nhiệm kỳ thì sẽ bị Đảng khác cướp ghế) 

ở Việt Nam: Luật rất rõ ràng : Nhà nước có quyền thu hồi đất của dân để bán 
đấu giá : Đạp dân phản đối thì sẽ cưỡng chế gial prano mat bang 


Theo quy Lae tai Diéu 62 Luat Dat dai 2013, nhà "Tư thu hồi đất để phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng bao gồm cả trường hợp 
"Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô 
thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông 
sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung.." 

Đều là các Mỹ Từ rất hay va dep các bác a: Điều này bên Tư bản ko có. 


dự án kinh tế thì doanh nghiệp phải dam phán với dân, nhưng nếu nha nước 
lập quy hoạch, rồi thu hồi đất của dân rồi bán đấu giá cho doanh nghiệp làm 
dự án bất động sản thì KHÔNG phải đàm phán với dân nhé, dân mà phản đối 
thì sẽ : Cưỡng chế Giải phóng mặt bằng. 

h 


đất nông nghiệp ở VN có thể bị thu hồi để nhà nước đấu giá làm dự án đô thị 
(kể cả chủ đất không đồng ý) còn bên tư bản thì nếu chủ đất ko đồng ý thì 
nhà nước không thể thu hồi để làm dự án được (kể cả dự án công cộng như 
sân bay) 

h 


Bên Trung quốc 20 năm trước: vì chính sách tích tụ đất đai nên đất nông 
nghiệp đa phần sẽ bị quy hoạch thu hồi, hợp lại thành diện tích lớn để nhà 
nước đấu thầu giao cho doanh nghiệp thuê canh tác trồng trọt chăn nuôi , 
hoặc cưỡng chế đền bù GPMB để làm dự án. Do vậy giá đất vườn bên TQ cực 
kỳ rẻ mạt: vì không phải là tài sản có giá trị lâu dài. 


ở các nước Tư Bản thì đất nông nghiệp có quyền sở hữu lâu dài, Nhà nước và 
doanh nghiệp muốn thu hồi lập dự án thì phải đàm phán mua lại với giá cao 
thì chủ đất mới đồng ý. Nhưng Ở VN thì đất nông nghiệp chỉ có quyền sử 
dụng 50 năm. nên nếu bds ở quê ở tỉnh đang có nguồn thu lớn thì chưa cần 
bán cũng ko sao, nhưng nếu bán đi mà mua được các bds tại hà nội có nguồn 
thu lớn hơn (nhờ cho thuê) hoặc nếu chuyển lên HN làm các công việc thời vụ 
như grab, bán hàng, hoặc lao động phổ thông có thu nhập tương đương hoặc 
cao hơn so với thu nhập ở quê nhà thì cũng nên bán đất quê để chuyển lên 
Hà Nội: mua bds ở các khu đất đấu giá, tái định cư, giãn dân, khi đô thị quy 
hoạch 1:500 đạt chuẩn PCCC : là các bds "an toàn" thì sẽ bảo toàn được giá 
tri. 

r2 | |------ 

* mua bds ở đâu, khi nào thi phải dựa trên các phân tích về chu kỳ, thời điểm, 
đặc thù kinh tế vùng, và chính sách của nhà nước theo từng giai đoạn. 

bác nào muốn đầu tư bds trong năm 2022 có thể tham khảo bài viết sau của 
em (quan điểm đầu tư của em là thà lãi 2 lần vốn nhưng chắc chắn 100% an 
toàn còn hơn lãi 5-10 lần vốn nhưng chỉ an toàn 90% vẫn còn 10% rủi ro; thà 
đầu tư 1 bds nhưng chắc chắn có lãi, còn hơn đầu tư 10 bds nhưng lãi 9 bds; 
thà ăn ít nhưng an toàn còn hơn ăn lãi cao nhưng tiềm ẩn rủi ro) 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
734924384579009/?d=n 

** các bác ở tỉnh nào thì nên check giá tỉnh đó và thị trường Cung- Cầu ở đó. 
BĐS chỉ an toàn nếu giá tăng thấp so với đỉnh và Cung < Cầu. 

Nếu bds ở tỉnh đó có tỉ lệ tang giá bds tăng it hơn Hà Nội so với đỉnh 2011: thì 
vẫn còn tiềm năng tăng giá cao hơn HN 

đây là 5 nguyên tắc đầu tư của em : 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng (chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 


va HN vì lượng hang qua nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con ca nào du 
vốn để ôm đẩy lùa gà) 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 

**+* Nếu chỗ nào đất quê đất tỉnh đã tăng ảo qua cao thì nên bán đi để mua 
được bds đô thị nguồn thu cao hơn đất quê đất tỉnh , nếu chờ thêm vài năm 
hoặc vài chục năm nữa thì bán mảnh đất quê đó đi thì sẽ chỉ mua được bds 
đô thị với diện tích nhỏ hơn rất nhiều. (vì bây giờ đất quê đất tỉnh đang ngáo 
giá, khi bọn cá mập, cá con, cò vạc & dân đầu cơ cố tình tung tiền tạo sóng 
đẩy giá đất lên cao để úp bô lùa gà : Thì người nông dân càng nên "tương kế 
tựu kế" nhân cơ hội này thoát hàng trước bọn đầu cơ bằng cách chấp nhận 
bán rẻ hơn chút xíu để thoát hàng trước úp bô ngược lại bọn đầu cơ) 

---//]---- 

Bai 10 

VIÊT NAM LIÊU co GIONG UCRAINA? 

Dự báo KICH BẢN CHIẾN TRANH TRƯỜ NG SA của TQ. 

BAT DONG SAN VN SE BỊ ANH HUONG NHƯ THẾ NÀO? 

ở cạnh thằng lớn mà chống lại nó là dại, chính quyền cộng sản VN bây giờ ko 
dại đâu. 

Tuy nhiên Việt Nam chắc chắn sẽ mất Trường Sa: nhưng vẫn giữ được đất 
liền. 

Tập cận bình sẽ không thể đạt được tột đỉnh vinh quang, không thể ghi tên 
vào sử sách ngang hàng với Mao Trạch Đông nếu không thống nhất được 4 
vùng lãnh thổ đang tranh chấp là: Đài Loan, Trường sa (Việt nam), Kashmir 
(Ấn Độ) , Điếu ngư đảo (Nhật bản): 

Thống nhất Đài Loan xong sẽ đến lượt Trường Sa của VN: 

nếu TQ tấn công VN thì cũng chỉ chiếm Trường Sa chứ ko chiếm đất liền làm 
gì vì VN rất giỏi đánh du kích. TQ chỉ cần đường ra biển chứ ko cần thêm lãnh 
thổ trên đất liền của VN. 

Khi có xung đột trường sa : để "xoa dịu dư luận trong nước" thì chính phủ VN 
cũng sẽ có vài hành động kháng cự nhất định,nhưng rồi cũng sẽ thua. 

TQ chiếm trường sa xong thì 2 bên sẽ lại bình thường hoá quan hệ, lại là đồng 
chí 4 tốt 16 chữ vàng: quan chức 2 nhà nước cùng chung chế độ cộng sản lại 
tiếp tục cai trị nhân dân, tiếp tục hưởng lộc bền vững. 

“.=== |------ 

KICH BAN CHIẾN TRANH TRƯỜNG SA sẽ GOM 5 Bước: 

1- TQ cho tau khiêu khích, Việt Nam bắn là đánh 

2 - nếu Việt Nam ko bắn thì TQ cho quân cảm tử đổ bộ lên đảo như hồi gạc 
ma, 

nếu VN bắn là đánh: ở bước này 90% vn sẽ bắn lại: khi ấy TQ có cớ chiếm hết 
Trường Sa 

3- nếu VN chống trả thì cũng như muỗi đốt gỗ, 

4- Nếu mỹ cấp vũ khí cho VN thì để xoa dịu dư luận trong nước thì VN sẽ bắn 
tên lửa diệt lính TQ chiếm đóng đảo: khi đó TQ sẽ xuống thang: rút quân: 
nhưng vẫn cắm cờ: tuyên bố chủ quyền. 

đảo TS sẽ là "no man land" giống mấy cái cao điểm ở Hà Giang giai đoạn 
1979-1988 ko có bên nào dám đóng quân : vì đổ quân là sẽ ăn pháo của bên 
kia: chết vô ích 


5- sau vai nam/ vài chục năm VN lai chủ động bình thường hoá quan hệ với 
TQ như đã làm: khi ấy TS lại sẽ như Gạc Ma: kệ TQ chiếm đóng: nhưng Việt 
Nam vẫn tuyên bố chủ quyền #(hệt như Hoàng Sa bây giờ) 

* vì vẫn tuyên bố chủ quyền Trường Sa (cũng như Hoàng Sa), cũng có hành 
động chống lại nhưng ko thắng được là vì lực lượng chênh lệch nên chính 
quyền CSVN sẽ ko bị mang tiếng là "bán nước": vẫn giữ vững được chế độ. 
*Trường Sa , Hoàng Sa vẫn thuộc về VN về mặt lý thuyết, đợi đời con cháu 
chúng ta sẽ đòi lại sau (nhưng đời nao thì em chịu a) 

* dân tộc VN rất máu chiến, nhưng nếu chiến với TQ đến cùng thì cộng sản 
mất chế độ: vì nếu đánh TQ là phải dựa vào Mỹ: mỹ sẽ đưa tay sai của nó lên. 
Thà mất đảo còn hơn mất chế độ 

BAT DONG SAN VN SẼ BỊ ANH HUONG NHƯ THE NÀO? 

Kể cả trong trường hợp bi mất Trường Sa thi BDS việt nam cũng ko bi ảnh 
hưởng nhiều (giống như trường hợp Trung Quốc đánh chiếm bãi cạn 
Scarborough của Philippines : nhà đất bds Philipines vẫn tăng trưởng ổn định 
vì giới hạn của xung đột chỉ xảy ra trên biển chứ ko phải ở đất liền) 

Sau khi Scarborough bị TQ chiếm thì Philippines càng xích gần với TQ hơn: trở 
thành đàn em thân cận của TQ : bds càng tăng giá mạnh) 

2 yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá bất động sản là : Dân Số và 
Chính Sách: 

1- Tháp dân số của VN hiện tại rất giống tháp dân số của TQ cách đây 20 
năm. Sẽ phát triển nhanh giống TQ trong 20 năm vừa qua, tốc độ GDP từ 
hàng năm từ 6-8-10% liên tục trong 20 năm tiếp theo. Và giá BĐS sẽ tăng 
liên tục trong 20 năm tới với nhiều chu kỳ (đỉnh của chu kỳ sau cao hơn đỉnh 
của chu kỳ trước) 

Nguồn: https://www.populationpyramid.net/viet-nam/2023/ 

Mật độ dân số VN thuộc top cao nhất thế giới: 278 người/km2: cao gấp 05 lần 
trung bình thế giới. 

còn trung, bình của thế giới là 59 ( bằng 1/5 việt nam). tức là trung bình người 
việt chỉ có diện tích đất bằng 20% của nhân loại. 

HOẶC là VN đất nước "Thiếu đất" 

h iki 


Néu so với các nước trong khi vực (không tính mấy nước quá nhiều đất như 
Lào hoặc quá bé như Sing) thì số đất người VN đang có chỉ bằng 1/2 người 
Thái Lan; 1/3 người Malaysia : 1/4 người Campuchia) vậy giá đất VN vẫn còn 
rẻ so với các nước kia . 

2- Xét đến Yếu tố Chính sách: thì cần hiểu rõ bản chất của 2 chế độ: Cộng 
Sản và Tư Bản khác nhau ở 2 điểm sau: 

- Cộng Sản là Sở Hữu Toàn Dân về đất đai , còn Tư bản là Sở Hữu Tư nhân về 
đất đai. Nhờ có cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản: nên Chính Phủ Cộng Sản 
nắm nhiều đất đai , còn Chính phủ tư bản thì không có đất để bán : giá BĐS 
càng tăng thì chính phủ Cộng Sản càng giầu mạnh. 

- Tư Bản là Chế độ Dân Chủ Đa Nguyên, còn Cộng Sản là chế độ Độc Tài Độc 
Đảng: có điều 4 Hiến pháp nên: Cộng Sản dám tăng giá BĐS liên tục và dám 
thi hành các chính sách "sắt máu" nhưng nhân dân vẫn ko dám phản kháng, 
vẫn ngoan như cừu, cầy chăm chỉ như trâu như ngựa để mua đất do nhà nước 
bán ra. (còn nếu Chính Phủ Tư Bản làm thế thì bị mất phiếu bầu, hết nhiệm 
kỳ thì sẽ bị Đảng khác cướp ghế) 


* BDS tăng gia thì chính phủ cộng san sé càng giầu mạnh: cần tiền dau tu cơ 
sở hạ tầng thì cắt đất ra bán (còn chính phủ Tư bản ko cướp đất từ giai cấp tư 
sản & địa chủ nên ko có đất để bán) 

Nếu Không tăng giá bds thì dân lười nhac i lại, ko chịu lao động sản xuất tạo 
ra hàng hoá. 

Bên Âu Mỹ nhà rẻ , đánh thuế thằng giầu trợ cấp cho thằng nghèo nên tỉ lệ 
lười nhác ko chịu đi làm ở âu mỹ cực cao: vì thất nghiệp cũng được hưởng trợ 
cấp đủ ăn tiêu thì tội gì phải đi làm: nền kinh tế sẽ suy vong. 

Cộng sản như TQ thì bắt thằng ngèo cũng phải nai lung ra kiếm sống, đứa 
nào lười thì đói, trừ một tỉ lệ nhỏ có sự trợ giúp gia đình là có thể "nằm thẳng" 
được, còn đại đa số phải cố gắng phấn đấu: nền kinh tế sẽ phát triển. 

** Đất nước mà nguồn thu của quốc gia được lấy từ Máu Xương của dân 
nghèo sẽ Mạnh Mẽ hơn đất nước mà nguồn thu lấy từ tiền thuế của người 
giầu. 

*** Tầng đáy của xã hội bị chà đạp khốn khổ nhất để giành quyền mưu sinh , 
quyền được có nhà có đất thì sẽ tạo nên "Động Lực Xã Hội" , chính quyền có 
hàng triệu sinh mạng sẵn sàng chấp nhận kiếp Trâu Ngựa để sinh tồn, như 
vậy Quốc Gia mới phát triển, (chứ ko như bọn Tây: dân thất nghiệp cũng được 
ăn trợ cấp, được nhà nước cho tiền thuê nhà, được vay mua nhà giá rẻ.. thì 
việc gì phải cố gắng) => Đây chính là "ĐỘNG LỰC để Phát Triển Đất Nước" 
(vậy nên BĐS việt nam vẫn sẽ tăng giá trong dài hạn: với nhiều chu kỳ nối 
tiếp nhau: đỉnh của chu kỳ sau luôn cao hơn chu kỳ trước) 

Siaa /---- 

Trong cuốn Lich sử chiến tranh Peloponnesian của Thucydides viết vào thế ky 
thứ 4 trước Công Nguyên. Đoạn trích trong "Cuộc đối thoại Melos" như sau: 
"Công lý chỉ tồn tại giữa những bên ngang bằng nhau về sức mạnh, và rằng 
kẻ mạnh làm bất cứ những gì mình có thể, còn kẻ yếu thì phải chấp nhận 
những gì họ phải chấp nhận." 

(Melos là một hòn đảo trung lập trong cuộc chiến Athens và Sparta. Nhưng 
khi Athens đề nghị Melos quy hàng họ đã không đồng ý. Sau đó quân Athens 
đã làm cỏ gần như toàn bộ dân Melos.) 

ở thời đại này: Ta có thể thấy được tư tưởng "hiện thực" hay rõ ràng hơn là 
"cá lớn nuốt cá bé" trong mối quan hệ giữa các quốc gia. 

Tới thế kỷ thứ 15, chủ nghĩa hiện thực lại được một chính trị gia người Ý - 
Machiavelli cơ bản quán triệt phương pháp luận trong cuốn sách cực kỳ nổi 
tiếng "Quân vương". 

Cuốn sách này không lãng mạng được như bài hát "Một bậc quân vương uy 
nghiêm oai phong nhưng tim nát tan" nên bị Giáo Hội đánh giá là vô đạo đức 
và cấm xuất bản trong thời gian dài © 

Ban đầu, Machiavelli đi từ bản chất luận về con người. Đó là "Nhân chỉ sơ, 
tính bổn ác", bản tính của con người là xấu xa, ích kỷ. Vì vậy nên con người 
sẽkhông ngừng xâm lược, chiếm đoạt để thỏa mãn tham vọng cá nhân nếu 
không bị áp chế. (Sau này Hegel sẽ phân tích quan điểm này rõ hơn trong 
"Biện chứng chủ - nô") 

Từ đó suy ra mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Người theo chủ 
nghĩa hiện thực dễdàng chấp nhận những bất công hơn. Bởi theo họ kẻ mạnh 
là kẻ thắng, và kẻ thắng xứng đáng được hưởng những thành quả mà họ 
chiếm đoạt. 

Chúng ta thường thấy lối tư duy này ở khá nhiều người Việt. Ví như "Một kẻ 
làm quan cả họ được nhờ" hay "Mày lên chức đó mày cũng sẽ làm vậy 

thôi” ...vv 


Chủ nghĩa hiện thực khi phổ quát lên những mối quan hệ quốc tế thi lại có 
chút đặc biệt. Người chủ nghĩa hiện thực cổ điển tin rằng quan hệ quốc tế 
luôn là vô chính phủ. Những cuộc chiến tranh, xung đột là tất yếu phải xảy ra 
khi các nước lớn thôn phệ các nước nhỏ, hoặc hai thế lực khi mất cân bằng 
mà xâm chiếm lợi ích nhau. Hòa bình chỉ là trạng thái cân bằng tạm thời khi 
đôi bên tương quan lực lượng. 

Tới đây ta có thể thấy rằng những cuộc xâm lược của Mỹ, hay cuộc chiến 
tranh của Nga đều hoàn toàn phù hợp với quan niệm của "Chủ nghĩa hiện 
thực". Trong một thế giới quan như vậy, những nước nhỏ tuyệt đối bất lực 
trước các nước lớn, khi nước lớn hoàn toàn có thể không tuân thủ bất cứ một 
giao ước hay ràng buộc về đạo đức nào. 

Khi chủ nghĩa dân túy và phong trào dân tộc nổi lên khắp nơi trên thế giới. 
Khi những nước lớn đang tưởng niệm về một đế chế vĩ đại xa xưa. Và một khi 
Tập Cận Bình muốn ghi tên vào sử sách bằng việc Thống Nhất "Đài Loan" và 
"Nam Sa" thì VN mất Trường Sa là tất yếu. 

Vậy nên cách duy nhất để giữ được chế độ CSVN chính là đi theo TQ, thà mất 
đảo Trường Sa nhưng sẽ giữ được đất liền. Sẽ lại tiếp tục phát triển hoà bình 
bên cạnh người hàng xóm 4 tốt 16 chữ vàng 

**+** thời đại của tư bản âu mỹ đang kết thúc rồi, sắp tới sẽ là thời đại cộng 
sản châu á thống trị thế giới. i 4 

Trong kho tàng tri thức thé giới : KHONG có kiến thức nào THÂM HIỂM bang 
"36 kế" của trung quốc. 

Sự kết hợp của chủ nghĩa cộng sản độc tài và "36 kế" chính là Đỉnh cao Trí 
Tuệ của Loài Người. 

Trong chiến tranh thì bên nào Thâm hiểm, bẩn tính, khôn lỏi, tàn ác, dã man 
hơn sẽ thắng. 

* Não trạng tôn sùng độc tài chính là bản chất của con người á đông. Chế độ 
cộng sản VN và TQ thích hợp với văn hoá Khổng Tử phương đông nên sẽ ngày 
càng phát triển mạnh mẽ. 

* để tiêu diệt cộng sản TQ thì cách tốt nhất là cho nó thành số 1: khi đã là bá 
chủ, là siêu cường số 1 thế giới, không còn đối thủ thì cộng sản sẽ tự suy 
vong. Bởi vì bản chat của cs là đấu tranh ko ngừng, ko còn đối thủ thì nội bộ 
sẽ tự tìm ra kẻ thù: sẽ đấu tố, xét lại, làm thịt lẫn nhau. 

---//[---- , ụ : T KRST 
TRÂT TỰ THE GIỚI MỚI DA BAT DAU THAY ĐỐI: TƯƠNG LAI SE THUỘC VE 
CHÂU Á vì BĐS tăng giá chính là ĐỘNG LỰC để Phát Triển Đất Nước Xã hội 
chủ nghĩa 

Bài này gồm 03 chương: 

1- Năm 2022 chính là khởi đầu cho Sự mất giá của đồng Đô La Mỹ 

2- Bản chất thực sự của nền kinh tế Mỹ: một quốc gia rỗng ruột 

3- Tương Lai Sụp Đổ của Hoa Kỳ & Kịch Bản Trung Quốc vươn lên làm bá chủ 
thế giới vì vì BĐS tăng giá chính là ĐỘNG LỰC để Phát Triển Đất Nước Xã hội 
chủ nghĩa. 

---//[--- 

Chương 1- Năm 2022 là khởi đầu cho Sự mất giá của đồng Đô La My 

- Sau Thế Chiến II, trong khu resort mái đỏ thanh nhã bên sườn núi ở New 
Hampshire, 44 quốc gia đã ngồi xuống với nhau thương thảo để thiết kế ra hệ 
thống tài chính toàn cầu mới với tên gọi là Bretton Woods (1944) - trong đó 
đồng đô la bám theo vàng và các đồng tiền khác bám theo đô la. Cấu trúc 
này dần trật bánh trong thập niên 60 do thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ 
quá lớn khiến kết nối vàng - đô la đứt gãy trong năm 1971 (do Richard Nixon 
công bối. 


- Sau đó ra đời hệ thống Bretton Woods II (từ 1971 đến nay) được bảo dam 
bởi "đồng tiền nội sinh" (inside money) hay tiền giấy chính phủ Hoa Ky. Song 
song là hệ thống Bretton Woods III bảo đảm bởi "tiền ngoại sinh" - như vàng 
và các hàng hóa khác. 

- Tuy nhiên, khi các nước G7 tiến hành tịch thu khoản dự trữ ngoại hối của 
Nga với lý do xâm chiếm Ukraine trong những ngày gần đây, thì chế độ tiền 
tệ mà chúng ta thường biết đã kết thúc. Hệ thống ngân hàng được xây dựng 
dựa trên niềm tin rằng tiền bạc được đặt đâu đó với sự chăm sóc/giám sát 
của người khác sẽ luôn hiện diện khi cần. Điều này đúng với các nhà đầu tư 
nhỏ lẻ với khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại địa phương và với các 
quốc gia có khoản tiền gửi ngoại hối tại các ngân hàng trung ương nước 
ngoài. Niềm tin dày công xây dựng là một phần rất quan trọng để phép màu 
"ngân hàng" có thể diễn ra - giúp cho các quốc gia phát triển có thể chỉ tiêu 
thâm hụt to lớn với các hậu quả rất hạn chế (đẩy rủi ro cho các nước nghèo 
khác). Cả thế giới đều hạnh phúc nắm giữ phần "nợ phải trả", dưới dạng tiền 
gửi hay nợ quốc gia. Nhưng niềm tin này đã bị suy yếu khi các quốc gia tiến 
hành tịch biên tài sản nắm giữ bởi các công dân của mình hay các quốc gia 
khác mà không có một quy trình pháp lý rõ ràng. 

- Cụ thể hơn, trong cuộc chiến tranh Nga- Ukraine, các quốc gia phương Tây 
dường như đã xem hệ thống ngân hàng như một vũ khí hiệu quả để đánh vào 
túi tiền của kẻ thù. Khoản tiền gửi của Ngân Hàng Trung Ương Nga (CBR) 
nằm ở các ngân hàng trung ương phương Tây bị tịch thu (thậm chí đã có 
tranh cãi quanh việc tịch thu tài sản CBR tại IMF) - CBR hầu như bất lực trong 
việc bảo vệ đồng ruble của Nga - nó rơi rụng gần 50%. Điều này đã khiến cho 
các quốc gia nhỏ bé khác run sợ - họ hiểu rằng các khoản nợ phải trả của khu 
vực ngân hàng và quốc gia sẽ không còn là tài sản phi rủi ro nữa. Các quốc 
gia nước ngoài lúc này buộc phải tiến hành nước đi khác nhằm bảo vệ an ninh 
quốc gia còn các công dân cũng phải thay đổi để bảo vệ bản thân (bảo toàn 
tài sản). Việc thay đổi chế độ tiền tệ này có thể tạo ra cơn địa chấn lên việc 
lưu trữ giá trị nằm ngoài hệ thống ngân hàng bao gồm vàng, bất động sản và 
trái phiếu.. . Zoltan Pozsar, cựu nhân viên của FED và Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ 
khẳng định mạnh mẽ: "Khái niệm tiền bạc sẽ thay đổi hoàn toàn sau cuộc 
chiến ở Ukraine". 

- Khi thế chiến II gần kết thúc, cụ thể vào tháng 07/1944, nước Mỹ đã tập hợp 
những người thắng cuộc trong cuộc chiến vào phòng họp lộng lẫy tại một 
resort ở New Hampshire nhằm thiết kế ra một hệ thống tiền tệ mới. Cụ thể, 
các loại tiền tệ trên thế giới sẽ được gắn với đồng dollar, có khả năng đổi 
thành vàng do Hoa Kỳ nắm giữ. Vào thời điểm đó, một nhà kinh tế người Anh 
đã lên tiếng đề nghị thay thế giải pháp trên bằng một trung gian thanh toán 
quốc tế trung lập (neutral international settlement medium) bao gồm một rổ 
các loại tiền tệ quốc gia khác nhau. Y tưởng "đồng tiền quốc tế" đề xuất bởi 
John Maynard Keynes đã bị đè bẹp bởi các đại diện Hoa Kỳ, nhóm này muốn 
cổ súy một tiêu chuẩn đô la - vàng tập trung quyền lực về phía Mỹ. Từ năm 
1944 đến 1971, tiền tệ của các quốc gia khác về cơ bản được tính toán bám 
theo đô la (dollar), có khả năng đổi thành vàng thật bởi các chính phủ (dù 
không thường xuyên đổi được) với tỷ lệ 35 đô la đổi 1 ounce vàng (0.0283 
kg). 

(Bancor là một loại tiền tệ quốc tế do John Maynard Keynes và E. F. 
Schumacher đề xuất trong những năm 1940-1942. Tên gọi này được lấy cảm 
hứng từ French banque hay ngân hàng vàng. Đồng tiền quốc tế mới được tạo 
ra này được sử dụng trong thương mại quốc tế như một đơn vị tài khoản 
trong hệ thống thanh toán đa phương). 


- Tuy nhiên, đồng tiền pháp định này rất yếu ớt. Toàn bộ hệ thống tai chính 
phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự tử tế của chính phủ Hoa Kỳ cùng thái độ chỉ 
tiêu tằn tiện không vượt quá khả năng cho phép, bởi điều này ảnh hưởng đến 
tỷ lệ trao đổi cố định giữa dollar và vàng neo phía dưới. Quả thật, khi Hoa Kỳ 
chi tiêu vô tội va cho kế hoạch Xã Hội Vĩ Đại của Tổng Thống Lyndon Johnson 
và chiến tranh Việt Nam, hệ thống tài chính Hoa Kỳ đã trượt sâu vào khủng 
hoảng, các quốc gia khác bắt đầu nghi ngờ về tính thành thực của Hoa Kỳ 
trong việc đổi tiền thành vàng (bất cứ khi nào nhu cầu xuất hiện). Vào tháng 
08/1971, cho rằng Mỹ đã lừa dối, Pháp đã đưa tàu chiến đến lấy lại vàng của 
họ. 

- Tổng thống Richard Nixon biết rằng Mỹ không thể đảm bảo các cam kết và 
cuối cùng phải phá vỡ lời hứa đặt ra từ năm 1944: tôn trọng sự neo giá vàng - 
đô la. Từ đó, kéo theo một thập kỷ lạm phát kinh hoàng, nước Mỹ chỉ có thể 
ổn định đồng đô la thông qua việc tăng lãi suất, kết hợp cùng với sáng kiến: 
bộ khung đô la - dầu mỏ. Phương tiện này được Mỹ tạo ra thông qua liên minh 
với các nước sản xuất dầu mỏ như nhà Saudi (hoàng gia Ả Rập Saudi), cụ thể 
đổi việc bảo vệ quân sự cho quốc gia này lấy chính sách trao đổi dầu bằng 
đồng đô la. Song song với đó, Hoa Kỳ thuyết phục các nước tái phân bổ lợi 
nhuận vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ (Treasury - thứ tài sản được quảng bá là 
phi rủi ro). Nhờ các khoản đặt cược (bid) "đáng tin cậy" hay nước đi khôn 
ngoan này mà niềm tin vào đồng đô la bị đánh mất bởi Nixon đã được hồi 
phục. 

- Hoa Kỳ cũng tạo ra các công cụ khác nhằm củng cố sức mạnh của đồng đô 
la trong thương mại quốc tế. Nước Mỹ đã rót các khoản nợ giá rẻ vào chỉ tiêu 
quân sự và trở thành một người bảo lãnh của các thị trường toàn cầu, như 
vấn đề an ninh lương thực và năng lượng bằng cách bảo vệ các tuyến đường 
thương mại bằng đội thủy quân "nước xanh" (blue water navy - lực lượng 
hàng hải có khả năng hoạt động trên toàn cầu, về cơ bản là trên các vùng 
nước sâu của đại dương mở). Nước Mỹ đã thiết lập luật lệ cho cuộc chơi bằng 
cách kiểm soát các định chế tài chính quốc tế - Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) 
phục vụ các khoản vay ngắn hạn tới các quốc gia khác và Ngân Hàng Thế 
Giới (World Bank) phục vụ cấp vốn cho các dự án phát triển dài hạn. Hoa Kỳ 
duy trì một tài khoản vốn "mở" va cho phép thị trường chứng khoán trở thành 
một con lợn bỏ ống đối với người gửi tiết kiệm trên khắp toàn cầu. 

- Ngày nay, quy mô của chứng khoán được giao dịch tại Hoa Kỳ liên quan đến 
thị trường công khai khắp thế giới đã vượt xa phần bánh GDP của Hoa Kỳ trên 
thế giới. Đồng đô la của Hoa Kỳ đã gắn vào hầu hết thương mại quốc tế, thậm 
chí cho cả các giao dịch diễn ra bên ngoài Hoa Kỳ. Trái phiếu chính phủ Hoa 
Kỳ (US Treasury) được xem là công cụ tiết kiệm phi rủi ro cho các quốc gia 
khác, vì dù cho thế nào đi chăng nữa, Hoa Kỳ luôn được xem là quốc gia khó 
có thể xảy ra phá sản. Cục Dự Trữ Liên Bang (FED) đã trở thành người cho 
vay cuối cùng đối với các ngân hàng trung ương khác (last resort), sẵn sàng 
tạo ra thanh khoản không giới hạn để hỗ trợ các thị trường khác trên thế giới 
khi chẳng may rơi vào khủng hoảng. 

- Thậm chí ngay cả khi không có đồng tiền pháp định neo theo vàng, đồng đô 
la Hoa Kỳ vẫn phát triển thành một trung gian thanh toán chi phối toàn cầu, 
và trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ (US Treasury) phục vụ như một công cụ tiết 
kiệm (savings device) mặc định toàn cầu. Tuy nhiên, vào khoảng năm 2014, 
có điều gì đó bắt đầu chuyển hướng. Lựa chọn mua nợ Hoa Kỳ của các chính 
quyền nước ngoài bắt đầu ngưng trệ. Dù việc mua trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 
tăng đến đỉnh điểm năm 2018, nhưng cũng khó mà chạy theo kịp quy mô mở 
rộng nợ của Hoa Kỳ. 


- Nói một cách ngắn gọn, các quốc gia nước ngoài từng hỗ trợ lâu dài cho việc 
chi tiêu hào phóng của Hoa Kỳ (largesse) thông qua mua nợ (hào hứng) dang 
ngày càng it mua các khoản nợ được phát hành mới (new debt issuance). Cac 
chủ nợ của Hoa Kỳ ở nước ngoài đã giảm từ 34% trong năm 2015 đến 24% 
vào cuối năm 2021. Tỷ lệ nắm giữ của Trung Quốc giảm từ 1,25 nghìn tỷ $ 
năm 2015 xuống dưới 1,1 nghìn tỷ vào 2021. Để bù đắp cho khoản thiếu hụt 
"mua nợ" bên ngoài, Hoa Kỳ bắt đầu nhìn vào trong nước để tìm kiếm những 
chủ nợ mới (creditors). Cục Dự Trữ Liên Bang (FED) đang nắm đâu đó tầm 4% 
nợ Hoa Kỳ trong năm 2019; con số này đã leo lên tới 19% ngày nay. 

- Các khoản mua nợ này hình thành bởi các đồng đô la được tạo ra từ thinh 
không đi kèm với băn khoăn to lớn nó không xuất phát từ nhu cầu hữu cơ của 
việc nắm nợ hay muốn mua nợ Hoa Kỳ. Các hoạt động này chỉ có thể bền 
vững nếu lạm phát thấp ở mức chấp nhận được và điều này đã không còn 
diễn ra nữa vào tháng 2 vừa qua lạm phát đạt mức cao nhất trong 40 năm 
qua đến 7,5%. 

- Rất khó đưa ra lời giải thích chính xác tại sao người nước ngoài không còn 
thấy hào hứng với đồng đô la và nợ của Hoa Kỳ. Nó có thể là phản ứng xuất 
phát từ khủng hoảng 2008 đã bị trì hoãn, khi FED quyết định in tiền gần như 
không giới hạn để hỗ trợ thị trường nội địa (với các giá mà nước ngoài phải 
trả). Nó có thể liên quan đến việc Hoa Kỳ cấm vận hung hãn các ngân hàng 
của Nga khi nước này xâm chiếm Crimea vào năm 2014. Nga là quốc gia 
quyền lực nhất về kinh tế mà Mỹ áp dụng cách thức như vậy. Trước đó, cấm 
vận thường áp dụng với các nước nhỏ có vai trò kinh tế kém quan trọng. Ngay 
lúc này, Hoa Kỳ đang đe dọa xóa bỏ Nga ra khỏi hệ thống chuyển tiền quốc tế 
SWIFT hoàn toàn nhưng còn lưỡng lự bởi mức độ nghiêm trọng của động thái 
này. Nga đối diện mạnh mẽ với mối đe dọa trên, ngân hàng trung ương của 
họ nhanh chóng thoái vốn khỏi trái phiếu Hoa Kỳ và thiết lập một hệ thống 
mới thay thế SWIFT có tên gọi là SPFS. 

- Tuy nhiên, ngay cả khi Nga tiến hành các bước tiếp theo để giải thoát mình 
khỏi sự phụ thuộc vào hệ thống đô-la, thì Hoa Kỳ đã khôn ngoan bước lùi một 
chút, bởi khi nhận ra việc các ngân hàng Hoa Kỳ và Châu Âu đều bện xoắn rất 
chặt với phía Nga. Trước đó, Tổng thống Obama đã đưa ra cảnh báo rủi ro liên 
quan đến hệ thống đô la mà việc loại bỏ tùy ý một quốc gia có thể gây ra. Cụ 
thể vào năm 2015, ông cảnh báo rủi ro liên quan đến đơn phương cấm vận 
Iran: "Chúng ta không thể ép buộc các chính sách năng lượng, kinh tế và 
ngoại thương lên các quốc gia khác trên thế giới. [...] Nếu cắt bỏ các quốc gia 
như Trung Quốc khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, thì hành động này có thể gây 
ra khủng hoảng cho nền kinh tế Hoa Kỳ bởi nước này là một trong những bên 
mua nợ chính yếu của chúng ta, cùng lúc đó, khiến nhiều câu hỏi oái oăm về 
việc có nên xem đô la như đồng tiền dự trữ toàn cầu sẽ xuất hiện." 

- Joe Biden không để ý đến lời cảnh báo của người tiền nhiệm (Obama). Trước 
đó, Hoa Kỳ đã tịch thu tài sản của ngân hàng trung ương Afghan nằm ở New 
York và kỳ lạ thay đã bàn giao phần lớn tài sản này đến các nguyên đơn trong 
vụ kiện ngày 11/9 (khủng bố). Mặc dù vụ tịch biên này có thể dễ dàng tiên 
đoán được, nhưng việc tước đoạt các khoản tiết kiệm của thường dân Afghan 
và phân phối đến những người Mỹ bị ảnh hưởng bởi vụ 11/9, một cuộc tấn 
công do người Saudi giật dây phía sau, thật là bất thường. Cuối cùng, điều 
này khiến cho hệ thống ngân hàng Afghan bị đánh sập, kéo theo khủng 
hoảng nhân đạo càng trở nên tồi tệ. 

- Không rút kinh nghiệm từ vụ việc trên, Biden đã đánh quả bom tài chính lên 
đầu Nga bằng cách tịch thu các khoản dự trữ của nước này. Việc bóc tách 
khía cạnh đạo đức của hành động trên rất quan trọng, phản ứng trước cuộc 


xâm lăng phi lý cùng toan tinh đi kèm. Trong khi tịch thu các khoản dự trữ 
của Nga hoặc Afghan có vẻ đúng đắn và công bằng, hiệu ứng tức thì của 
hành động là khiến cho mức độ khả tín của nợ bằng đồng đô la như một công 
cụ tiết kiệm quốc tế sụp đổ. Hoa Kỳ muốn có miếng bánh của mình và cũng 
đồng thời ăn mất nó chúng ta cần nước ngoài mua nợ của mình, nhờ vậy mà 
chính phủ có thể rót vốn vào những khoản chỉ tiêu cho hạ tầng cao cấp. 
Nhưng chúng ta lại tiếp tục tìm cách đưa ra các điều kiện đạo đức áp lên 
những người nắm khoản nợ này. Hoa Kỳ cuối cùng sẽ phải đối diện với việc 
các chủ nợ mới không sẵn sàng vượt qua các bài kiểm tra tính "thuần khiết" 
và chọn nắm khoản tiền mà không đòi hỏi chủ nợ phải thích nghỉ với bối cảnh 
chính trị gần nhất của Washington (chính phủ Hoa Kỳ). 

- Luke Gromen, nhà sáng lập của FFTT (nơi cung cấp các thông tin liên quan 
đến hệ thống tài chính toàn cầu) đưa ra nhận định động thái trên của FED và 
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã hoàn toàn khiến cho việc xem các 
khoản nợ nước ngoài như dự trữ ngoại hối suy giảm. Buổi tối thứ 4 khi đưa ra 
quyết định trên, 40 năm toàn cầu hóa, 40 năm phi lạm phát, 40 năm thị 
trường trái phiếu tăng trưởng kiểu "bò" đã hoàn toàn kết thúc và một thế giới 
đa cực, đa tiền tệ mới đã được sinh ra. Còn học giả Joseph Wang gọi việc 
đóng băng các khoản dự trữ ngoại hối là Vũ khí tài chính hủy diệt hàng loạt 
(financial WMD - Financial Weapons of Mass Destruction) - các quốc gia cũng 
như công dân buộc phải suy nghĩ các hướng đi khác để cứu lấy chính mình. 
Wang chỉ ra việc cả Ấn Độ và Trung Quốc, hai nước bỏ phiếu trắng khi biểu 
quyết tại Liên Hiệp Quốc (UN) về cáo buộc sự xâm lược của Nga lên Ukraine, 
vẫn duy trì khối lượng dự trữ ngoại khối khổng lồ - mà hiện tại không cảm 
thấy thoải mái khi quan sát các động thái phương Tây. Nga có lẽ đã tính toán 
sai vì không nhận ra rủi ro liên quan đến khoản dự trữ tiền pháp định nước 
ngoài; các quốc gia nếu không muốn dính rắc rối với Hoa Kỳ sẽ không lặp lại 
sai lầm trên. 

- Chiến lược gia về lãi suất của Credit Suisse, Zoltan Pozsar tuyên bố hùng 
hồn sự kết thúc của Bretton Woods II - giai đoạn tiền pháp định (fiat) thuần 
túy sau 1971 được xây dựng dựa trên đô la dầu mỏ (petrodollar) và xoay 
vòng trái phiếu chính phủ (treasury recycling): "Bretton Woods II được xây 
dựa vào "tiền nội sinh" (inside money) và nền tang của nó đã vụn vỡ một 
tuần trước đây vào thời điểm các nước G7 tuyên bố tịch thu các khoản dự trữ 
ngoại hối của Nga. Trong khi quan điểm của những người cổ súy sử dụng 
vàng (goldbugs) và chỉ trích FED thường chỉ lan tỏa giới hạn trên Twitter, thì 
câu chữ của Pozsar đã lan truyền rộng rãi trong cộng đồng tài chính. Một lần 
nữa, sự khác biệt giữa vàng và đô la đã trở nên rõ ràng. Không giống như tiểu 
thuyết James Bond, vàng không thể được di chuyển dễ dàng giữa các khoảng 
cách xa nhưng đô la và các tài sản dựa trên đô la thì có thể. 

- Mặc dù không kịch tính như liệu pháp shock của Nixon, cấm vận của Biden 
có thể dẫn đến nợ xấu (default) của hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Các trái phiếu 
chính phủ (Ngân khố Hoa Kỳ) trong kỷ nguyên sau 1971 đã trở thành tài sản 
phi rủi ro, sử dụng bởi bạn bè và kẻ thù như một nơi lưu trữ giá trị đáng tin 
cậy. Việc kéo hung hãn Nga ra khỏi hệ thống này lần đầu, ngay cả khi nó 
được bảo hiểm (warranted) sẽ khiến cho chất lượng cam kết của Hoa Kỳ với 
những người chủ nợ nước ngoài suy giảm. Viễn cảnh tất cả tài sản của mình 
một ngày đột nhiên mất hết giá trị (invalidation) là rủi ro không thể chấp 
nhận, bất cứ quốc gia nào cũng sợ bị kéo theo thất bại của Hoa Kỳ, đặc biệt 
là khi Hoa Kỳ ngày càng trở nên thất thường (capricious) và ít quan tâm hơn 
đến tình trạng (well-being) của toàn cầu mà nó đang ra sức kiểm soát. Rõ 


rang, tat cả sẽ tim cách đa dạng hóa (diversify) hoặc thoát khỏi các trái phiếu 
Hoa Kỳ hay các tài sản có thể bị đóng băng (Freezable). 

----//---- 

Chương 2- Ban chất thực sự của nền kinh tế Mỹ: một quốc gia rỗng ruột 

Nước Mỹ ai nắm tiền thì là chủ. Chủ nước Mỹ không phải là các đời tổng thống 
ngồi trong nhà Trắng ma là bọn gia tộc Do Thái. Vì bọn này nắm quyền in tiền 
Dollar 

Năm 1913, dưới sức ép không thể chống lại của giới tài phiệt, Tổng thống Mỹ 
khi đó là Woodrow Wilsol đã phải ký dự luật Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, mở 
đường cho FED, để rồi sau đó, ông đã phải cay đắng thừa nhận: 

"Tôi là người bất hạnh nhất. Tôi đã vô ý hủy hoại đất nước mình. Quốc gia 
công nghiệp vĩ đại này bị khống chế bởi chính hệ thống tín dụng của nó. Vì 
thế sự phát triển của cả quốc gia và mọi hoạt động kinh tế của chúng ta đều 
nằm trong tay của một số ít người"!!! 

Vậy FED là gì? 

Dù mang tên "Cục dự trữ quốc gia" nhưng FED chưa và không bao giờ là cơ 
quan thuộc chính phủ, mà đó là tổ chức tài chính siêu quyền lực của tư nhân, 
bao gồm một số tài phiệt sừng sỏ quản lý, với chức Chủ tịch do Tổng thống 
bổ nhiệm nhưng gần như là bắt buộc phải bổ nhiệm nếu Tổng thống không 
muốn ăn đạn hoặc mất chức (như đã từng xảy ra việc đóng cửa các cơ quan 
chính phủ do thiếu tiền). 

Rất nhiều người trên thế giới cho tới giờ vẫn nghĩ rằng quyền phát hành đồng 
dolla tất nhiên thuộc về Chính phủ Mỹ, tuy nhiên trên thực tế về bản chất, 
Chính phủ Mỹ không có quyền phát hành tiền tệ! 

Quyền lực ấy đã hoàn toàn thuộc về Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ FED, sau khi 
Kennedy bị ám s.á.t. Cách thức mà FED tạo ra tiền tệ là từ... không khí, chính 
xác hơn là dựa trên nợ. 

Sâu xa hơn, chính đạo luật "Federal Reserve Act" hay người ta còn gọi là "Đạo 
luật Nelson Aldrich" ma Tong thống My Woodrow Wilson ky ngay trước ngày 
Thiên Chúa giáng sinh năm 1913 đã tước bỏ hoàn toàn chức năng in tiền giấy 
của Chính phủ Mỹ. Và sự thật là kể từ khi FED đoạt được quyền in tờ giấy bạc 
này, cứ bao nhiêu tờ tiền dolla xanh in ra là người dân Mỹ phải chịu nợ FED 
bấy nhiêu. 

Trên thế giới người ta biết đến rất nhiều loại tiền nhưng về bản chất thì được 
xem là chỉ có hai loại: tiền vay mượn và tiền phi vay mượn. Tiền vay mượn là 
tiền pháp định đang lưu thông hiện nay mà thành phần chủ yếu của hệ thống 
tiền tệ pháp định nay là các khoản vay mượn tiền tệ hóa của chính phủ. 
Ngược lại tiền phi vay mượn là có vàng, bạc đảm bảo. 

Trong lịch sử Hoa Kỳ đã từng có những đồng tiền "không vay mượn", thực sự 
được phát hành bởi chính phủ. Quan trọng nhất và là loại tiền tệ hợp pháp 
đầu tiên được Chính phủ My phát hành dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln 
trong cuộc nội chiến, người ta còn gọi là "Tiền xanh Lincoln " hay "Giấy bạc 
Nhà nước Hoa Kỳ". Nhưng kể từ sau khi Tổng thống Lincoln bị ám s.á.t thì việc 
phát hành loại tiền này đã bị hạn chế, tổng lượng tiền phát hành bị hạn định 
trong khoảng 346.681.016 đôla, thậm chí năm 1960 lượng đôla phát hành chỉ 
vỏn vẹn 1% tổng lượng tiền lưu thông của Mỹ. 

Ngày 22/11/1963 khi Tổng thống Kennedy - vị tổng thống Hoa Kỳ nỗ lực doi 
quyền nắm giữ đồng dolla bị ám s.á.t thì "Chứng chỉ bạc trắng" đã dần bị loại 
khỏi lưu thông. Thực ra trên thị trường Mỹ lúc bấy giờ vẫn tồn tại "Chứng chỉ 
vàng" giống với "Chứng chỉ bạc", nhưng bản chất sâu xa của "Chứng chỉ 
vàng" chính là nguồn gốc thống trị của những nhà tài phiệt ngân hàng khét 
tiếng trên thế giới. Cho tới năm 1971, mối liên hệ cuối cùng giữa vàng và 


đồng dolla rốt cuộc đã hoàn toàn bị cắt đứt. Kể từ đây nước Mỹ chỉ còn đồng 
đôla do FED phát hành mà thôi. 

Kể từ khi hệ thống tiền tệ nước Mỹ tách ra khỏi sự ràng buộc của vàng thì cho 
tới nay đồng dolla Mỹ đã giảm giá tới khoảng 94%. Đồng đôla Mỹ giờ đây 
không còn là đồng tiền dự trữ hữu hiệu và an toàn nữa vì nền kinh tế Mỹ đang 
Suy yếu, tổng nợ nước Mỹ đã tăng quá cao. Sự khác nhau căn bản giữa "bản 
vị vàng" và "bản vị dolla", đó là không có sự đảm bảo đổi lại với đồng tiền nội 
địa. Mức cung tiền nội địa của Anh, Pháp hay bất kỳ một quốc gia khác không 
cần có mối liên hệ với đồng dolla Mỹ. 

Mặt khác, vì Mỹ có thể "in" tiền dolla để chi trả nợ và một khi các quốc gia 
khác đã có một lượng dự trữ dolla ổn định thì nền kinh tế thế giới sẽ tràn 
ngập đôla, tất yếu lạm phát sẽ xảy ra. Dưới chế độ bản vị vàng, lượng cung 
ứng tiền sẽ chỉ tăng cùng với lượng vàng khai thác được nên cả nền kinh tế 
thế giới sẽ ít chịu lạm phát. 

Vậy quá trình "sản suất" đồng dolla của FED ra sao? Quả thật, công đoạn biến 
hóa từ công trái thành đôla là một quá trình tuy không hẳn phức tạp nhưng 
bản chất hết sức tinh vi, ngoài những người có chuyên môn thì những ai 
muốn hiểu rõ được cần phải có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực tiền tệ tài 
chính. Có thể tóm tắt chu trình như sau: Muốn có được đồng dolla, Chính phủ 
Mỹ cần phải đem công trái của người dân Mỹ thế chấp cho FED, lúc này 
"phiếu dự trữ liên bang" (Federal Reserve Note) do FED phát hành chính là 
đồng dolla Mỹ. 

Theo như Ngân hàng New York của FED miêu tả thì "đồng dolla không thể 
hoàn đổi thành vàng hay bất cứ tài sản nào khác của Bộ Tài chính Mỹ. Nó 
không mang ý nghĩa thực tế mà chỉ có tác dụng ghi nợ... Ngân hàng chỉ tạo 
ra tiền tệ khi được người đi vay cam kết hoàn trả các khoản vay của ngân 
hàng. Ngân hàng thông qua "tiền tệ hóa" các khoản nợ thương mại và tư 
nhân để tạo ra tiền tệ". , 

Còn theo su giai thích cua Ngân hàng Chicago thuôc FED thì: "O My, bat luân 
tiên giãy hay là tài khoán ngân hang déu không có du giá tri nĝi tai nhu môt 
loại hàng hóa nào. Đồng dolla Mỹ chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Còn tài khoản 
ngân hàng cũng chỉ là những con số ước lượng ghi trên giấy"! 

Như vậy, ta có thể hiểu rằng, đồng dolla không có giá trị thực. Nó chỉ là một 
ví dụ kinh điển của đồng tiền pháp định với số lượng không giới hạn và có thể 
được in ấn tùy ý bởi FED mà thôi. 


Vậy tại sao đồng dolla lại có thể khuynh đảo thế giới? 

Nên biết, nắm giữ FED từ khi nó được thành lập cho đến nay hầu hết là các 
gia tộc tài phiệt Do Thái, những người nắm giữ 90% tài sản nước Mỹ và cả thế 
giới, nhưng tên của họ không bao giờ có, chính xác là không được phép có 
trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Và chính bởi vậy, Ixrael đã 
từng tuyên bố "không cần trở thành cường quốc, mà hãy điều khiển được 
cường quốc"! 

Các tài phiệt đó dựng lên Chính phủ và các tổng thống Mỹ thông qua các 
cuộc bầu cử giả hiệu, những Tổng thống này chỉ có một trong hai lựa chọn: 
hoặc ăn đạn vào đầu, hoặc chấp nhận sự lũng đoạn của FED. Tài phiệt Mỹ 
phát hành dolla cho chính phủ dưới dạng ghi nợ, để có tài sản trả những món 
nợ đó - Tổng thống và chính phủ buộc phải "bán no" ra nước ngoài, mà cách 
bán tốt nhất là thông qua chiến tranh dưới chiêu bài "bảo vệ hoà bình, dân 
chủ, nhân quyền", đó chính là nguồn gốc và lý do duy nhất cho những bất ổn 
ở tất cả những nơi Mỹ đặt chân đến. Những quốc gia không chịu "mua" để trả 


giúp khoản nợ đó ngay lập tức bi gan cho "tội danh" là khủng bố, là phi dân 
chủ để cuối cùng cũng dẫn tới lật đổ, chiến tranh, bạo loạn. 

Vì sao nước Mỹ giàu? 

Cũng rất đơn giản, vì chỉ bằng những tờ dolla vô giá trị, Mỹ đã cướp đoạt tài 
sản của cả thế giới. Khi quốc gia nào đó phát hiện mỏ dầu chẳng hạn, FED sẽ 
in tiền (từ không khí) để mua cả mỏ dầu đó mà thực tế không mất bất cứ chỉ 
phí nào ngoài việc in ấn. Đó cũng chính là lý do tất cả các quốc gia có ý đồ 
không chấp nhận sử dụng đồng Đôla Mỹ trong thanh toán đều bị Mỹ coi là kẻ 
thù và tìm cách tiêu diệt (điển hình như Iraq, Libya, các nước khối BRICS,...).. 
Vậy nên, đừng nhầm tưởng làm chủ nợ của Mỹ là có thể khống chế được nước 
Mỹ, mà chính các chủ nợ đó lại đang bị Mỹ bóc lột! Trong lịch sử, Tổng thống 
Pháp Do Gon đã ăn phải quả đắng khi cho chở cả một tàu thuỷ dolla sang Mỹ 
để lấy vàng về đã bị Mỹ thẳng thừng từ chối - một minh chứng cho dự trữ 
giấy lộn mang tên dolla! 

Cuối cùng, có thể tóm lược lại rằng: đồng Dolla thống trị thế giới là chính bởi 
học thuyết của tài phiệt Mỹ tạo ra "hỗn loạn có điều khiển" trên thế giới, 
thông qua những cái được gọi là "văn hoá Mỹ, giá trị Mỹ, dân chủ nhân quyền 
Mỹ, vv..".. 

Điều đó, đã được Zbignev Bzezhinsky - Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói 
trắng ra như sau: 

"Cuộc khủng hoảng này sẽ không chấm dứt dù trong tháng 8, hay trong 
tháng 9, hay thang 10, không trong nam 2010, hay trong 2012, hay trong, 
2015... CUỘC KHỦNG HOẢNG NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC, CHO ĐẾN 
KHI, CHÚNG TÔI VAN CHƯA DAT DUOC CAC MUC DICH CUA MINH. Muc dich 
của chúng tôi các anh biết rõ. CHÍNH PHỦ MỘT THẾ GIỚI - ĐIỀU ĐÓ LÀ CẦN 
THIẾT CHO CHÚNG TÔI. Và nó sẽ được tạo ra - các anh thích ý tưởng này, hay 
không. Các anh sẽ phải cầu xin chính chúng tôi điều đó. Bởi vì tiếp theo sẽ chỉ 
là tồi tệ hơn và tồi tệ hơn, tồi tệ hơn và tồi tệ hơn. Các anh sẽ sớm hiểu ra, 
rằng cái gọi là KHỦNG HOẢNG mới chỉ là bắt đầu. Đó không phải là KHỦNG 
HOÁNG, bạn thân mến, đó là HON LOAN CO DIEU KHIEN. Va con xa khong 
nhiều trong các anh, thấy, khác hon là nó kết thúc... Xã hội van còn qua xa la 
để, không chỉ chấp nhận ý tưởng chính phủ một thế giới, mà còn thấy trong 
trật tự thế giới mới sự cứu vớt duy nhất của mình. Do đó, đầu tiên chúng tôi 
cần đưa xã hội vào hoàn cảnh cần thiết cho mục đích này. Đối với điều đó, 
cần hơn nhiều, hơn tê liệt kinh tế - cần chiến tranh, nạn đói và bệnh dịch 
khắp thế giới”. 

Xét trên các khía cạnh, phải thừa nhận những bộ óc tài phiệt đã và đang làm 
chủ nước Mỹ từ trước đến nay đều thực sự siêu việt, nhưng đó là sự siêu việt 
của những con quỷ hút m.á.u nhân loại và sẽ đưa nhân loại đến chỗ diệt vong 
mà thôi 

----//---- 

Chương 3- Tương Lai Sup Đổ của Hoa Kỳ & Kịch Bản Trung Quốc vươn lên làm 
bá chủ thế giới. vì BĐS tăng giá chính là ĐỘNG LỰC để Phát Triển Đất Nước 
Xã hội chủ nghĩa. 

Như đã nói ở Chương 1: Biden thừa biết cấm vận Nga thì Nga sẽ càng xích lại 
gần Trung Quốc hơn và Trung Quốc sẽ dần kiểm soát thị trường dầu mỏ, sức 
mạnh của "Petro Dollar" sẽ bị suy yếu. Nhưng không làm vậy không được vì 
để lấy lòng dân mỹ nhằm giành phiếu cho đảng Dân chủ ở nhiệm kỳ sau. Đây 
chính là tử huyệt của nền dân chủ: khi mà nhân dân có quyền bầu cử tự do 
thì sức mạnh của đất nước càng ngày càng suy yếu. 

Như đã nói ở Chương 2: Khi niềm tin vào đồng tiền Petro Dolar bị xói mòn thì 
giá trị của Vàng, Dầu mỏ và các hàng hoá nguyên vật liệu lại càng tăng cao: 


khi đó yếu tố cơ bản nhất quyết định thành bai của Chủ nghĩa Cộng San 
(đứng đầu là TQ) trước Chủ Nghĩa Tư Bản (đứng đầu là Mỹ) chính là "Năng 
Suất Lao Động" và "sự tàn ác khát máu" 

- thời thế chiến2 : Năng suất lao động của chế độ Quốc Xã thua xa Mỹ, khát 
máu thì Hitle thua xa Stalin (binh sỹ Đức bỏ chạy thì bị bỏ tù còn lính liên xô 
bỏ chạy là bị xử tử; Stalin dám thí mạng dân thí mạng lính gấp chục lần hitle) 
Vậy nên Đức thua Nga-My 

* Thời Tần Thuỷ Hoàng cũng vì năng suất lao động nước tần cao nhất (sưu 
thuế nặng) và vua tần khát máu nhất: nên cũng thống nhất được 7 nước. 

* TQ bây giờ cũng vậy: năng suất lao động cao nhất và khát máu nhất. 

Muốn tăng năng suất lao động thì phải dùng Bất động sản làm động lực: 

cần hiểu rõ bản chất của 2 chế độ: Cộng Sản và Tư Bản khác nhau ở 2 điểm 
sau: 

- Cộng Sản là Sở Hữu Toàn Dân về đất đai , còn Tư bản là Sở Hữu Tư nhân về 
đất đai. Nhờ có cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản: nên Chính Phủ Cộng Sản 
nắm nhiều đất đai , còn Chính phủ tư bản thì không có đất để bán : giá BĐS 
càng tăng thì chính phủ Cộng Sản càng giầu mạnh. 

- Tư Bản là Chế độ Dân Chủ Đa Nguyên, còn Cộng Sản là chế độ Độc Tài Độc 
Đảng: có điều 4 Hiến pháp nên: Cộng Sản dám tăng giá BĐS liên tục và dám 
thi hành các chính sách "sắt máu" nhưng nhân dân vẫn ko dám phản kháng, 
vẫn ngoan như cừu, cầy chăm chỉ như trâu như ngựa để mua đất do nhà nước 
bán ra. (còn nếu Chính Phủ Tư Bản làm thế thì bị mất phiếu bầu, hết nhiệm 
kỳ thì sẽ bị Đảng khác cướp ghế) 

* BDS tăng giá thì chính phủ cộng sản sẽ càng giầu mạnh: cần tiền đầu tư cơ 
sở hạ tầng thì cắt đất ra bán (còn chính phủ Tư bản ko cướp đất từ giai cấp tư 
sản & địa chủ nên ko có đất để bán) 

Nếu Không tăng giá bds thì dân lười nhac i lại, ko chịu lao động sản xuất tạo 
ra hàng hoá. 

Bên Âu Mỹ nhà rẻ , đánh thuế thằng giầu trợ cấp cho thằng nghèo nên tỉ lệ 
lười nhác ko chịu đi làm ở âu mỹ cực cao: vì thất nghiệp cũng được hưởng trợ 
cấp đủ ăn tiêu thì tội gì phải đi làm: nền kinh tế sẽ suy vong. 

Cộng sản như TQ thì bắt thằng ngèo cũng phải nai lung ra kiếm sống, đứa 
nào lười thì đói, trừ một tỉ lệ nhỏ có sự trợ giúp gia đình là có thể "nằm thẳng" 
được, còn đại đa số phải cố gắng phấn đấu: nền kinh tế sẽ phát triển. 

*lấy việc so sánh giữa Mỹ và Trung Quốc làm ví dụ: 

1-Mỹ và phương tây là nền kinh tế tiêu dùng: chính phủ muốn dân tiêu thật 
nhiều tiền (nếu dân ko có tiền thì sẽ cho vay) 

vì thế giá bds ko thể neo ở mức cao vì nếu cao quá dẫn đến tiền mua nhà / 
thuê nhà tăng cao thì dân sẽ nhịn ăn nhịn tiêu để dành mua nhà -> dẫn đến 
nền kinh tế sụp đổ 

2- TQ là nền kinh tế bóc lột: chính phủ muốn nhân dân làm như trâu như ngựa 
để dành tiền lo việc "an cư", để có được cảm giác "an toàn" về chỗ ở: do vậy 
giá BĐS sẽ luôn được neo ở mức cao: càng ngày người dân càng khó mua 
nhà: để người dân sẽ coi việc mua nhà là mục đích tối thượng của đời người : 
nhờ vậy công sức lao động, tiền bạc của người dân sẽ chảy vào túi nhà nước 
bằng kênh bds 

*vì sao chính phủ TQ lấy được tiền của dân qua kênh BĐS mà Mỹ lại ko làm 
được thì có 3 lý do: 

1- các nước xh cn thì chính phủ nắm nhiều đất còn các nước tư bản thì không 
2- TQ dám thi hành các chính sách "sắt máu" nhưng nhân dân vẫn ko dám 
phản kháng, vẫn ngoan như cừu, cầy chăm chỉ như trâu như ngựa để mua đất 
do nhà nước bán ra. (còn nếu Mỹ làm thế thì bị nhân dân lật đổ ngay) 


3- đối với tu bản thì "dan giầu thì nước giầu" còn với TQ và các nước anh em 
thì "dân giữ nhiều vàng thì lại là 1 vấn đề "bất cập" vì thế chú phỉnh luôn 
muốn huy động được hết 500- 1000 tấn vàng ở trong dân. TQ đã thành công 
bằng cách tăng giá bds liên tục trong 20 năm qua (dân cũng ko ngu: nếu 
thấy giữ vàng thiệt hơn ôm đất thì sẽ bán vàng đi mua đất: vàng tăng 2 lần 
nhưng đất tăng 10 lần thì các bác chọn cách nào?) 

*Nhờ tập trung nguồn lực của toàn bộ nhân dân vào tay nhà nước bằng cách 
tăng giá bds liên tục, nên TQ đang phát triển nhanh mà mạnh hơn Mỹ, Việt 
Nam không có lý do gì để không học theo con đường của TQ cả. 

** Đất nước mà nguồn thu của quốc gia được lấy từ Máu Xương của dân 
nghèo sẽ Mạnh Mẽ hơn đất nước mà nguồn thu lấy từ tiền thuế của người 
giầu. 

*** Tầng đáy của xã hội bi chà đạp khốn khổ nhất để giành quyền mưu sinh , 
quyền được có nhà có đất thì sẽ tạo nên "Động Lực Xã Hội" , chính quyền có 
hàng triệu sinh mạng sẵn sàng chấp nhận kiếp Trâu Ngựa để sinh tồn, lao 
động cật lực để mua nhà: thì Quốc Gia mới phát triển, (chứ ko như bọn Tây: 
dân thất nghiệp cũng được ăn trợ cấp, được nhà nước cho tiền thuê nhà, được 
vay mua nhà giá rẻ.. thì việc gì phải cố gắng) => Đây chính là "ĐỘNG LỰC để 
Phát Triển Đất Nước" 

Để trở thành siêu cường số 1 thế giới thì TQ chỉ cần thêm 2 điều kiện: đó là 
sức mạnh quân sự và hệ thống tiền tệ có sức ảnh hưởng toàn cầu đủ để thay 
thế Petro dollar. 

1- Sức mạnh quân sự có thể được đáp ứng bởi công nghệ của đồng minh là 
Nga và được bù đắp bởi số lượng quân lính vượt trội: lấy thịt đè người, với kỷ 
luật sắt: không ngại hy sinh : đây chính là sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội). 
2-Hệ thống tiền tệ của TQ sẽ là là số 1 thế giới khi đồng Nhân Dân Tệ được 
gắn với bản vị vàng. 

Tiền tệ là thước đo căn bản nhất của nền kinh tế, mọi thứ đều có thể đo lường 
bằng tiền tệ và tiền tệ cũng là phương tiện tích lũy giá trị của người dân. "Bản 
vị vàng" là chế độ tiền tệ mà phương tiện thanh toán tiêu chuẩn được ấn định 
bằng hàm lượng vàng. Dưới chế độ bản vị vàng, tổ chức phát hành tiền mặt 
(ở dạng giấy bạc hay tiền xu) cam kết sẵn sàng nhận lại tiền mặt và trả vàng 
nếu được yêu cầu. Các chính phủ sử dụng thước đo giá trị cố định này nếu 
chấp nhận thanh toán cả tiền mặt của chính phủ nước khác bằng vàng sẽ có 
liên hệ tiền tệ ấn định (lượng tiền mặt lưu hành, tỉ giá quy đổi...). Hệ thống 
này đề kháng được sự bành trướng tín dụng và nợ nần. Đồng tiền được bảo 
đảm bằng vàng sẽ không cho phép chính phủ tùy tiện in tiền giấy, điều này 
ngược lại với chế độ bản vị tiền giấy. Điều này cực khó với Mỹ nhưng lại cực 
dễ với Trung quốc vì: 

TQ chính là công xưởng của thế giới và là chủ nợ lớn nhất thế giới: đây chính 
là điều kiện để TQ có thể bản vị vàng đồng tiền TQ vì có thể xuất khẩu mọi 
thứ đổi lấy vàng và dùng vàng để mua mọi thứ kể cả dầu mỏ: vì vàng chính là 
tài sản an toàn nhất , là phương tiện trao đổi tối ưu nhất được loài người công 
nhận. 

Chế độ Cộng sản ưu việt hơn tư bản rất nhiều, thể hiện ở 03 điểm chính sau. 
1- chính quyền cộng sản in được tiền quyết định được lãi suất, còn chính 
quyền Mỹ ko có quyền in tiền , ko có quyền quyết định lãi suất (vì Mỹ đa bán 
quyền in tiền cho FED là tổ chức của gia tộc do thái rồi) 

2- cộng sản tịch thu được nhiều đất từ địa chủ tư sản nhờ cải cách ruộng đất: 
nên có nhiều đất (nhờ sở hữu toàn dân về đất đai) nên có thể tăng giá bds và 
bán đất để hấp thụ lạm phát 


3- Cộng sản có thé mua ngân hang với giá 0 đồng để xử ký khủng khoảng, 
ngăn chặn được đổ vỡ dây chuyền 

Vậy nên cộng sản sẽ vượt tư bản để thống trị toàn cầu. 

Thật ra nếu nhìn rộng ra thì các chính sách tiền tệ của Mỹ chỉ có ý nghĩa để 
"lừa mị" người dân Mỹ : Vì nó đều bị đội Do Thái thao túng. Fed fund rate có 
lên có xuống nhưng đỉnh mới luôn thấp hơn đỉnh cũ. Lý do đơn giản vì mức độ 
phát triển thật của Mỹ không còn cao nữa, phải làm rate thấp để dân tình còn 
ôm CK, vay mua nhà với tiêu sài: tích luỹ của dân lại rơi vào tay bọn "tư bản 
chóp bu" 

còn bank Việt Nam thì ko bị Do Thái thao túng mà Chính quyền Cộng sản 
quyết định, cần tăng thì tăng, nhưng trong lúc giải ngân gói bơm tiền để kích 
thích kinh tế chắc chắn sẽ ko tăng cao, vì lãi suất cao thì doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh sẽ chết đầu tiên. 

ở Tây thì cốt lõi của "công nghệ hút tiền" chính là các start up mà phát triển 
thành tập đoàn lớn đều được bọn do thái thao túng (cái nào có tương lai , có 
triển vọng, có core value, có công nghệ độc quyền , có phát minh sáng tạo..) 
thì cũng bị bọn nó mua lại (M&A) để kiểm soát , nếu ko Takeover được thì sẽ 
bị cả hội dìm cho chết 

Tuy nhiên ở xứ cộng sản thì do thái ko can thiệp vận động hành lang được 
nên méo có vị gì, cốt lõi của "công nghệ hút tiền" của VN và TQ chính là BĐS. 
Đất càng tăng giá bền vững thì chính phủ Cộng Sản càng vững mạnh. 

Trong cạnh tranh chiếm vị trí số 1 thì kẻ nào bẩn tính, khôn lỏi, tàn ác, dã 
man hơn sẽ thắng 

sự kết hợp của chủ nghĩa cộng sản độc tài và 36 kế của TQ chính là tinh hoa 
của nhân loại, 

bọn âu mỹ ko đủ mưu mô và tàn ác bằng cộng sản á đông nên sẽ thua xa 
tất cả các sách vở của do thái hay tây lông, kể cả âu mỹ bây giờ : KHÔNG có 
kiến thức nào Vĩ Đại bằng "36 kế" của trung quốc. 

đỉnh cao trí tuệ loài người chính là "36 kế". 

Độc tài chính là khắc tinh của do thái, bởi vì do thái là bọn vô tổ quốc, là loài 
ký sinh trùng hút máu làm kiệt quệ nguồn lực các quốc gia Âu Mỹ, còn độc tài 
Cộng sản Á đông lại tập trung được nguồn lực của hàng tỷ nhân dân quy tụ 
về 1 mối giúp đất nước ngày càng hùng mạnh hơn. 

Não trạng tôn sùng độc tài chính là bản chất của con người á đông. Chế độ 
cộng sản VN và TQ thích hợp với văn hoá Khổng Tử phương đông nên sẽ ngày 
càng phát triển mạnh mẽ. 

Sự kết hợp của chủ nghĩa cộng sản độc tài và "36 kế" chính là Đỉnh cao Trí 
Tuệ của Loài Người. 

Cộng sản TQ chỉ có thể thất bại khi nó thành số 1: khi đã là bá chủ, là siêu 
cường số 1 thế giới, khi không còn đối thủ thì cộng sản TQ sẽ tự suy vong. Bởi 
vì bản chất của Cộng sản là đấu tranh ko ngừng, ko còn đối thủ thì nội bộ sẽ 
tự tìm ra kẻ thù: sẽ đấu tố, xét lại, làm thịt lẫn nhau. 

Thời đại của âu mỹ sắp qua rồi, sắp tới sẽ là thời đại châu á thống trị thế giới, 
TQ sẽ là bá chủ toàn cầu. 

----/---- 

* mục dich em chia sẻ kiến thức về BĐS trên FB ko phải là để lùa gà hay để 
bán bds: mà là vì em CĂM GHÉT bọn cầm quyền và giới tinh hoa. nên muốn 
giúp mọi người không bị mắc bẫy của chúng. 

* bản chất của mọi cuộc khủng hoảng tạo nên chu kỳ BĐS đều là do con 
người tạo ra, kể cả dịch bệnh hay thiên tai hay: nếu xử lý tốt thì sẽ ko tạo 
thành khủng hoảng. 

*Nhưng bọn lãnh đạo và tầng lớp tinh hoa lại muốn có khủng hoảng: 


vì thời kỳ khủng hoảng là giai đoạn bon chúng có thể thu lợi được nhiều nhất: 
là lúc thuận lợi nhất để "tích luỹ tư bản" : người nghèo càng nghèo đi, người 
giầu càng giầu hơn. 

Vậy nên có dấu hiệu của bệnh dịch toàn cầu thì khủng hoảng kinh tế sẽ là tất 
yếu: và khi có khủng hoảng thì sẽ là cơ hội để nhà nước Bơm Tiền vì BƠM 
TIỀN là công cụ để bọn tỷ phú và chính trị gia thâu tóm tài sản của nhân dân 
cần lao. Bọn giầu tận dụng hiệu quả công cụ đòn bẩy vay vốn ngân hàng nên 
càng giầu hơn, người nghèo ko vay tiền mua bds nên bị nghèo đi sau mỗi chu 
kỳ tăng giá bds: Khoảng cách Giầu Ngèo càng ngày càng tăng. 

**muốn không bị giai cấp cầm quyền thâu tóm tài sản thì nhân dân cần chia 
sẻ kiến thức cho nhau: để nắm bắt được chu kỳ và xu thế của thị trường bds: 
nhờ đó tích luỹ được "tư liệu sản xuất" : khi ấy sẽ không bị "bần cùng hoá" 
Muốn đi tắt đón đầu thì phải mua loại BĐS "an toàn" mà giai cấp thống trị cần 
phải mua thêm trong tương lai. 

Khi Cộng sản thống trị thế giới thì BĐS càng trở nên quan trọng: 

Đất là tài nguyên hữu hạn, là tư liệu sản xuất cơ bản nhất. 

Dúoi chế độ xã hội chủ nghĩa có 3 cấp độ kiếm tiền từ thấp đến cao: 

1- "tham gia lực lượng sản xuất" : tức là lao động sản xuất kinh doanh: loại 
này là vét đĩa, 

2- "thâu tóm tư liệu sản xuất" : tức là có đất, bản quyền công nghệ, bằng 
sáng chế, mỏ quặng, tài nguyên thiên nhiên khác.. 

3- "kiểm soát quan hệ sản xuất" : tức là làm chính trị: là quan chức 

* Thằng bỏ sức ra lao động, bỏ công ra sản xuất kinh doanh thì cũng phải 
nuôi thằng có đất: đời con đời cháu nó cũng phải mua lại đất / hoặc thuê lại 
đất của con cháu những người đầu tư bds. Còn những thằng có đất lại thua 
những thằng làm quan : cướp được chính quyền là có tất cả. 

**Cấp 3 là cao nhất : lợi nhuận cao nhất; nếu ai ko có chí làm quan, ko có gan 
làm cách mạng thì nên cố gắng đầu tư nhiều bds để trở thành cấp 2 : chứ 
đừng nên làm cấp 1 

Bây giờ ở Việt Nam mới đang trong quá trình phân chia lại tài sản xã hội : là 
thời kỳ sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản: Còn rất nhiều cơ hội cho mọi 
người để làm giầu để đổi đời: cách làm giầu an toàn nhất chính là đầu tư BĐS. 
Trong quá trình "tích tuỹ tư bản” nay thì giá BĐS sẽ luôn tăng nhanh hơn 
nhiều lần so với thu nhập trung bình của xã hội. Ai không mua gom BDS thì 
sẽ càng ngày càng bị bần cùng hoá: bị tụt hậu so với xã hội. 

Cơ hội này chỉ xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị trí xã hội đã an bài: 
thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

Lao động cả đời không bằng chốt lời lô đất, làm việc cả đời cũng không bằng 
được với giá đất tăng: vì vậy các bạn nên coi việc tìm mua bds là việc chính, 
chứ không phải (việc làm công ăn lương) : cần thiết thì nên xin nghỉ phép để 
đi săn đất. (vì đi làm là làm giầu cho thằng chủ: bị nó bóc lột, còn việc mua 
bán bds là làm giầu cho bản thân mình). 

Bai 11 

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐÃ ĐẾN RỒI: CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ 

1- Khủng khoảng là 1 cơ hội chứ ko phải là 1 khó khăn bởi vì các nước Cộng 
Sản KHÔNG Sợ Khủng Hoảng Kinh tế 

2- Chúng ta đang ở Giai Doan nào của chu kỳ BĐS hiện nay và Cần phải làm 
gi 

osoa Il------ 

Chuong 1: 


Năm 2008 giá Dau tăng lên 150 đô/ thùng: cả thế giới chim trong khủng 
hoảng: năm nay 2022 cũng vậy: khủng hoảng là Tất Yếu: Tuy nhiên 

NÊN COI KHỦNG HOẢNG LÀ 1 CƠ HỘI CHỨ KHÔNG PHAI LA 1 KHÓ KHĂN BỞI 
VÌ CÁC NƯỚC CỘNG SẢN KHÔNG SỢ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 

Việt Nam và TQ KHÔNG Sợ Khủng Hoảng Tài Chính, Không sợ giảm phát và 
đình lạm như tư bản bởi vì Chính quyền Cộng Sản luôn có 02 công cụ cực kỳ 
hiệu quả để giải quyết vấn khủng hoảng kinh tế: 1-Tăng giá bds để hấp thụ 
lạm phát; 2-Mua lại ngân hàng giá 0 đồng để xử lý khủng hoảng. 

1-BĐS là công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: 

dân thừa tiền nhà nước cắt đất bán đấu giá cho dân. 

BĐS mà xuống giá thì nhà nước thiệt nhất. 

chỉ ở các nước XHCN thì BĐS mới được coi là công cụ hấp thụ lạm phát : vì 
nhà nước kiểm soát đất đai: tiền bán đấu giá đất thu về cho nhà nước; 

(khác với chứng khoán thì tiền từ ngừoi này chuyển sang túi người khác chứ 
ko thu được tiền về nhà nước nên cổ phiếu ko được coi là công cụ hấp thụ 
được lạm phát ) 

Điều này chỉ có những nước theo Mác Lê Nin mới làm được. Vì kẻ đầu cơ nắm 
nhiều đất nhất ở các nước XHCN chính là nhà nước. 

Nếu tính về tài sản nhà nước thì chính phủ VN giầu hơn tất cả chính phủ 10 
nước Asian cộng lại. khác với các quốc gia khác tài sản nhà nước đa phần lấy 
từ tiền thuế, thì tài san của chính phủ VN phần lớn nằm ở đất. Chính quyền 
VN không bao giờ thiếu tiền, hết tiền lại cắt đất bán cho dân. 

Bản chất của lạm phát là lượng tiền lưu thông nhiều và vòng quay tiền rất 
nhanh ; 

muốn hấp thụ được lạm phát thì chính phủ phải rút tiền về ; 

cách hút tiền tốt nhất là bán đất cho dân ; 

dân bỏ tiền ra mua đất từ chính phủ khi ấy dân có đất, còn tiền lại quay về 
kho bạc nhà nước. 

Chính phủ các nước tư bản không có đất nên không thể bán cho dân để thu 
tiền về chính phủ các nước cộng sản là kẻ đầu cơ đất lớn nhất : quỹ đất mênh 
mông nên cần Hút tiền về thì cắt đất bán cho dân. 

Giảm bớt được số tiền lưu thông trên thị trường thì sẽ hấp thụ được lạm phát. 
Nếu áp dụng hợp lý phương pháp hấp thụ lạm phát bằng cách tăng giá bất 
động sản thì có thể hạn chế việc lạm dụng tăng lãi suất để hấp thụ lạm phát 
bởi vì chỉ có hai công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: Đó là tăng giá bất 
động sản và tăng lãi suất ngân hàng nếu công cụ này hiệu quả rồi thì có thể 
giảm bớt công cụ kia (Vì bản chất của việc hấp thụ lạm phát chính là làm sao 
để hút tiền từ thị trường về kho bạc nhà nước Nhằm giảm bớt số tiền lưu 
thông trên thị trường) 

2 - ngoài công cụ BĐS thì chỉ có 1 công cụ nữa hấp thụ lam phát chính là 
"mua lại ngân hàng giá 0 đồng" 

bản chất của việc này là tịch thu tài sản cá nhân để bù lỗ cho nhà nước: 
Chính Phủ lãi lớn vì tài sản cầm cố tại ngân hàng bị định giá thấp so với giá trị 
thực: 

các cổ đông của ngân hàng - người mua cổ phiếu & trái phiếu mất trắng: 
nhưng nhà nước thu lợi khủng: 

cách này đã được anh Bình ruồi thực hiện rất thành công: nhờ tịch thu tài sản 
của những người như Hà Văn Thắm nên nhà nước có công cụ để hấp thu 
nguồn lực nhằm vượt qua khủng hoảng thành công. 

Vậy nên các cụ cứ yên tâm là VN sẽ KHÔNG bao giờ xảy ra khủng hoảng, 
"Giảm Phát" hay "Đình Lam" 


*** Chính quyền Cộng Sản luôn có 02 công cụ cực kỳ hiệu quả để giải quyết 
vấn khủng hoảng kinh tế: 

1- Tăng giá bds để hấp thụ lạm phát 

2- Mua lại ngân hàng giá 0 đồng để xử lý khủng hoảng. 

2 công cụ này thể hiện sự ưu việt của chế độ XHCN : điều này TQ đã thực 
hiện thành công 20 năm trước: giúp TQ vượt qua Đại Khủng Hoảng toàn cầu 
1997 và 2008 để vươn lên trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. 

(bọn Tây muốn áp dụng 2 công cụ này cũng ko được vì chính phủ Tây ko có 
đủ quyền lực, đất đai ở Tây thuộc sở hữu tư nhân chứ Nhà Nước không có 
quyền quản lý hay sở hữu) 

Áp dụng các lý thuyết kinh tế phương tây vào hoàn cảnh TQ và VN là dốt nát. 
** "Lam Phát" là 1 hiện tượng khách quan: giống như 1 con Virus: cái nay ko 
tránh được. 

còn "Đình Lam" lại là 1 dạng khủng hoảng: giống như 1 loại bệnh (mà Virus 
gây bệnh là "Lạm Phát") : bệnh này có thể chữa được, hoặc phòng tránh được 
nhờ các loại thuốc hoặc Vắcxin (ở đây là các chính sách kinh tế của nhà nước) 
*** càng có khủng hoảng lớn, giá dầu và giá cả hàng hoá càng tăng thì VN 
càng có lợi, vì cộng sản thiệt 1 thì các nước tư bản thiệt 10. Khủng hoảng 
toàn cầu chính là cơ hội để các quốc gia cộng sản bứt phá vọt lên. 

Cả thế giới bị chìm tầu, nhiều quốc gia tư bản sẽ chết chìm nhưng cộng sản 
luôn an toàn bởi vì CS có 2 cái phao: (phao bơm tiền tăng giá BĐS và phao 
mua lại Ngân hàng giá 0 đồng) 

- năm 2008 toàn cầu khủng hoảng: cộng sản dùng phao bơm tiền tăng giá 
BĐS nên phát triển được đến 2011. Sau 2011 thì cộng sản dùng thêm cái 
phao "mua lại ngân hàng 0 đồng" nên không bị phá sản nhiều như các nước 
tư bản. 

- Nhờ 2 cái phao này nên tốc độ phát triển VN và TQ trong thời kỳ khủng 
hoảnh nhanh hơn hẳn các nước tư bản. 

*** 2 cái Phao cũng như 2 loại thuốc: 

1- "Tăng giá BĐS" là thuốc Bổ uống để phòng bệnh: khiến tác động của 
khủng hoảng chậm hơn, ít hơn 

2- "Mua ngân hàng giá O đồng" là thuốc kháng sinh: có thuốc thì bệnh nhanh 
khỏi hơn, ít di chứng hơn 

ETEEN ||------ 

Chương 2: : f 5 GI - : 

CHÚNG TA ĐANG O GIAI DOAN NAO CUA CHU KY BAT DONG SAN hiện nay Và 
CAN PHAI LAM Gi: i i 

-CHU KY của BAT DONG SAN gồm mấy GIAI DOAN , Giờ ĐANG Ó GIAI DOAN 
NAO: 

* chu ky khép kín của BĐS luôn lặp di lặp lại; đỉnh của chu kỳ sau sẽ CAO hơn 
đỉnh của chu kỳ trước (nhiều trường hợp Đỉnh của chu kỳ trước sẽ là Đáy của 
chu kỳ Sau) 

** Chu kỳ BĐS này có 07 giai đoạn: 

1- Bơm tiền đầu tư công ; (hoặc là cấp vốn cho quả đấm thép, tập đoàn kinh 
tế nhà nước, cấp vốn cho chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng...) 
2- Giai cấp lãnh đạo & các doanh nghiệp sân sau kiếm lợi khủng nhờ ăn bớt 
từ tiền đầu tư công của nhà nước: số tiền đó sẽ dùng để mua bds 

3- Giá nhà đất tăng khủng do Tiền nhiều làm Cầu tăng (Cầu tăng nhờ "tiền 
Thật") 

4- dân thấy bds tăng cao nên bị hội chứng FOMO : đua nhau cắm nhà vay nợ 
đầu tư bds (Cầu tăng nhờ "tiền Vay") 

5- cá mập, tư bản đỏ thoát hàng 


6- ngân hàng nhà nước kiểm soát bang các chế tai như: tăng tỉ lệ dự trữ bat 
buộc ; hạn chế room cho vay dài hạn ; tăng trần lãi suất ; phát hành trái 
phiếu chính phủ kỳ hạn dài với mức lãi suất cao. Sau đó hệ quả là các ngân 
hàng thương mại cũng sẽ đồng loạt tăng lãi suất cho vay và lãi suất huy 
động. 

7- BĐS đóng băng: cá mập thoát được hàng thì yên tâm hưởng lãi còn dân thì 
ôm nợ. 

*Đầu năm 2022 là giai đoạn bơm tiền giải ngân đầu tư công: nên thời điểm 
này sẽ là chân sóng : là giai đoạn đầu của chu kỳ BĐS này. 

*chu kỳ trước đây 2012-2021: BĐS phục hồi nhờ tăng trường kinh tế. (nếu so 
sánh GDP 2021 và 2011 thì sẽ rõ) 

còn bây giờ đã sang chu kỳ mới: Chu kỳ 2022-2024: BĐS tăng giá do Bơm 
Tiền. 

(Đỉnh của chu kỳ 2012-2021 sẽ là Đáy của chu kỳ 2022-2024) 

**+*chu kỳ BĐS lần nay 2022-2024 (có thể kéo dài đến 2025 hoặc dai hơn cho 
đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) rất giống với chu kỳ 2008-2011 : đều là 
chu kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

vì thời điểm bắt đầu của 2 chu kỳ này là đỉnh của 2 cơn sốt bds của 2 chu kỳ 
tăng trước đó: (là cơn sốt đất 2020-2022 và cơn sốt đất 2006-2008) : đáng lẽ 
sau các cơn sốt đất thì thị trường phải tạm lắng xuống để chờ tích luỹ. nhưng 
không: nhờ có sự can thiệp của nhà nước bằng cách "bơm tiền" nên sẽ lại tạo 
1 cơn sốt mới với đỉnh giá bds cao hơn cơn sốt liền kề trước đó. 

năm 2008 nhà nước bơm tiền cho các "quả đấm thép- là các tập đoàn kinh tế 
nhà nước" , còn năm 2022 thì bơm tiền qua gói " đầu tư công kích thích kinh 
tế": đây chính là sự khởi đầu của giai đoạn 1/7 của chu kỳ mới. 

*** có 2 loại chu kỳ BĐS: chu kỳ tăng chu kỳ giảm: tuỳ thuộc vào chính sách 
của chính phủ: 

Khi nhà nước tăng lãi suất huy động của ngân hàng thì bds sẽ giảm: chu kỳ 
bds sẽ kết thúc để chuyển sang chu kỳ mới. 

Tuy nhiên việc này rất khó đoán vì nó phụ thuộc vào ý chí chính trị của lãnh 
đạo VN. 

-chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 (có thể kéo dài đến 2025 hoặc dai hơn cho 
đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) rất giống với chu kỳ 2008-2011 : đều là 
chu kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

Khi chưa kết thúc gói bơm tiền kích thích kinh tế thì sẽ ko tăng lãi suất: vì 
muốn Hạ giá BĐS thì phải tăng lãi suất huy động > (% lạm phát + % tăng 
trương GDP) : khi đó thì các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ chết đầu 
tiên. 

(tham khảo thêm bài này về "thế nào là Lãi Suất tác động đến bds" nhé : 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/7297715550942 
92/?d=n) 

Năm 2008-2010 ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Ngân hàng nhà 
nước bắt đầu thắt tín dụng cung tiền năm 2008 giảm đột ngột về 18% sau đó 
kích cầu lần 2 năm 2009 lên mức 37% đến cuối 2010 giảm mạnh về mức 
12%. Giá BĐS lúc nay gần như tăng điên dai và phình bong bóng. Cuối 2010 
lãi suất huy động tăng lên 18%, CPI tiếp tục vượt 21%. Khi nguồn cung BĐS 
vô tận + lãi suất huy động tăng trần đột ngột + lạm phát phi mã + cung tiền 
giảm mạnh => Cộng hưởng lại gây nên khủng hoảng bong bóng bđs 2011 nổ 
BOM. 

Vậy nguyên nhân sâu xa đó là lượng tiền bơm ra tích tụ trong nền kinh tế 1 
thời gian dài, lạm phát tích luôn ở mức cao và nóng đó chính là LAM PHAT 
KÉO (Lạm phát do cầu kéo). Khi LẠM PHÁT KÉO xảy ra thì chính phủ sẽ phải 


tang lãi suất huy động đến hút tiền về, nhằm giảm lượng tiền lưu thông dé 
kìm chế lạm phát. 

Còn ở chu kì này, cung tiền từ đáy 2014 đến này chỉ ở mức 15-18%/năm. Lạm 
phát thấp, GDP tăng trưởng tốt (2012-2020). Nhưng từ 2020-nay thì GDP rất 
thấp. CPI nằm ở mức thấp 3-4%. Lạm phát hiện tại là do ảnh hưởng từ xung 
đột NGA-UKCRAINA, các lệnh cấm vận thương mại nhằm fae phat Nga 
khiến giá các hàng hoá, sản phẩm, dầu mỏ, nguyên vật liệu,... leo thang tang 
nóng do thiếu hụt nguồn cung, ngắn han => đẩy chi phí lên cao sinh ra lam 
phát. Vậy đây là LAM PHAT ĐẨY (Lam phat do chi phí đẩy). Tính chất khác 
hẳn với lạm phát ở chu kì trước. 

Việc chính phủ tăng lãi suất huy động lúc này sẽ khiến cho các doanh nghiệp 
chết lâm sàn đầu tiên chứ k phải là BĐS. Trong khi đó chính phủ sắp bơm gói 
kích cầu kinh tế 350.000 tỷ vào quý II/2022 thì việc tăng lãi suất là điều khó 
xảy ra và giá BĐS sé còn tăng nữa.! 

Tiền không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân càng khóc thét. 
- Giống như chu kỳ (2008-2010) : ai dừng mua bds từ năm 2008 vì sợ khủng 
hoảng kinh tế thì mất cơ hội nhân 2 nhân 3 lần tài sản. 

-Bây giờ cũng vậy ai nhát gan dừng mua bds trước khi kết thúc chu kỳ tăng 
(2022-2024) cũng sẽ thì mất cơ hội x2 x3 tài sản. 

- Tuy nhiên bds bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý nên có sự Phân Hoá: chỗ Tăng 
Ảo quá cao, cho khác lại chưa tang nhiều: sẽ tăng thêm: vì vậy cần phải tỉnh 
táo: vì BĐS vẫn sẽ tăng trưởng trong 2 năm tiếp theo nhưng ở một số nơi đã 
tăng quá giá trị thật nhất là BĐS ở Tỉnh. 

*x*** mua bds ở đâu, khi nào thì phải dựa trên các phân tích về chu kỳ, thời 
điểm, đặc thù kinh tế vùng, và chính sách của nhà nước theo từng giai đoạn. 
---///---- 

* Giai doan 2022 -2024 van là giai doan Bom Tiên: 

Giá tri cua bds VN sé van tang nhanh: vì tiên bom ra ko vào dat thì vào dau. 
nhung sẽ không đồng đều: 

những chỗ ko có nhu cầu thật : đã tăng ảo rồi thì sẽ có "bong bóng cục bộ" và 
sẽ giảm giá, 

còn những chỗ có nhu cầu thật, có tương lai như Vành đai 4 hà nội thì sẽ tăng 
phi mã: 

Tiền bơm ra thì bds vẫn tăng cho đến khi Lai Suất > Critical Point nhé 

Đất quê đất tỉnh giảm 10-30% nhưng đất HN , HCM tăng 50-100% , những 
chỗ như VÐ4 tăng x2 x3 thì tính tổng lại thì giá trị BĐS trong "Tổng Tài Sản 
Quốc Dân" vẫn tăng : vậy nên có thể nói là "BĐS van sẽ Tăng Giá" 

* BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy. rằng những chỗ đã Tăng Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Còn các loại bds giá trị thì sẽ tăng giá nhanh, tăng giá rất cao, càng ngày 
càng tăng và không bao giờ mất giá được: vì nó gắn với nhu cầu thật của xã 
hội. 

từ giờ đến 2024 sẽ ko tăng cao lãi suất vượt quá Critical Point đâu. 

mọi người cứ yên tâm mà đầu tư loại bds giá trị. 

khi có dấu hiệu thị trường xì hơi thì mình sẽ báo công khai trên FB. 


Tương lai đất thành phố lớn và nông thôn Việt Nam! đâu sẽ tăng giá nhanh và 
bền vững hơn? 


1- XU THE TREN THE GIỚI 

Em doc các bai phân tích về lịch sử loài người chi có duy nhất 1 xu thế là từ 
nông thôn về thành thị, từ tỉnh lẻ về thủ đô, từ tp nhỏ tập trung về tp lớn thôi. 
càng phát triển thì tỉ lệ dân thành thị càng cao ví dụ như: Bỉ (95%), CHLB Đức 
(94%). Anh (91%), Tây Ban Nha (91%), Iceland (90%), Úc (86%), Đan Mạch 
(84%), New Zealand (84%), 

vì nông thôn và các khu công nghiệp ko có việc làm : do máy móc thay thế 
nông dân, AI, robot thay thế công nhân. 

nên con người phải dồn về thủ đô để tìm việc trong ngành dịch vụ: lấy sức 
người phục vụ con người. 
(Nguồn: https://danso.org/thu... 
2- THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM : 

Dân số thành thị Việt Nam hiện nay là là 33.122.548 người, chiếm 34,4% tổng 
dân số cả nước. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực thành thị giai đoạn 
2009 - 2019 là 2,64%/năm, gấp hơn hai lần tỷ lệ tăng dân số bình quân năm 
của cả nước và gấp sáu lần so với tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực 
nông thôn cùng giai đoạn. 

Nguồn: 


ua-trinh-do-thi-hoa-tren-the-gioi/) 


3- DỰ BÁO TƯƠNG LAI DỊCH CHUYỂN DÂN SỐ: 

Dựa trên nội dung số 1 và 2 ở trên thì có thể kết luận rằng: 

VN tỉ lệ dân số thành thị mới là 35% : sẽ tăng lên đến 70-80% trong tương lai: 
Đây chính là xu thế chung của cả loài người và không thể đảo ngược. 

nhìn vào thực tế phong trào bỏ phố về quê, bỏ phố về biển về rừng bây giờ : 
100 người mua đất thì có đến 1 người xây nhà về ở ko? hay là toàn mua rồi 
bỏ không để chờ bán lại giá cao cho thằng khác mhoặc để dành cho tương lai 
(nhưng liệu chờ đến bao giờ I, vì khi già yếu về quê, về tỉnh:mắt mờ chân run 
nuôi cá trồng rau kiểu gì, sức khoẻ suy yếu nếu bị đột quy thì liệu có kịp chạy 
đến bệnh viện cấp cứu trong khoảng thời gian vàng là 60 phút hay không?) 
Những bác nào tin rằng mua đất ở quê, ở tỉnh sẽ có tương lai thì nên đọc 
thêm 2 bài báo này: 
https://amp.vtc.vn/65-dan-so-song-o-nong-thon-viet-nam... 


4- Đây là một vài ví dụ đã xảy ra trên thế giới: ; 

- bên TQ những năm 1990 thi 2 căn nha ở nông thôn bằng 1 căn chung cư ở 
bắc kinh ; bây giờ 20 căn nhà ở nông thôn TQ bán đi ko mua được 1 căn cc ở 
BK 

- ở nông thôn nhật bản giá nhà chỉ có 500 đô thôi: vì dân lên Tokyo sống chứ 
ko về quê để chết. 


- đất Tỉnh ở Nhật, Hàn rẻ hơn đất Tỉnh ở VN, nhưng đất Thủ đô của Nhật Hàn 
đắt hơn thủ đô của VN: 

như vậy chứng tỏ đất tỉnh ở VN đang tăng quá giá trị thực. 

Tương lai giá đất tỉnh ở VN cũng sẽ giống như Hàn, Nhật : giảm giá hơn nhiều 
so với đất Thủ đô.: 

Bây giờ bán mảnh đất ỏ Tỉnh mua được 5 cái nhà ở Hà Nội; nhưng tương lai 
nhiều năm sau nếu bán mảnh đất Tỉnh đó đi thì sẽ ko mua nổi 1/2 cái nhà ở 
HN dau: 

VN đang giống như TQ , HQ những năm 1990-2000: đất quê đất tỉnh tăng qua 
so với giá trị thực: vì tâm lý người dân "ngộ nhận về phát triển hạ tầng": cứ 
thấy ha tang nâng cấp thì sẽ tin rằng đất tỉnh tăng giá. 


Nhật phat triển ha tang gấp mấy VN, trường hoc ở qué cũng đạt chuẩn, bệnh 
viện tỉnh hiện đại đạt chuẩn quốc tế, cao tốc về tận Huyện.. thế nhưng giá 
đất Tỉnh liên tục giảm so với giá đất Tokyo. 

Bên Hàn quốc những năm 1990-2000 bán mảnh đất ỏ quê mua được 5 cái 
nhà ở Seoul; nhưng giờ bán đi ko mua nổi 1/4 cái nhà Seoul: bác nào có người 
quen ở Nhật ở Hàn hỏi thì rõ. 

- So sánh giữa thành phố nhỏ và thành phố lớn: ở nước Anh, trước đây tỉ lệ 
dân số london gấp 10 lần York: giờ gấp 50 lần. Các nước G7 cũng vậy: 80% 
dân số dồn về thành thị, và các thành phố càng lớn thì tăng dân càng nhanh 
hơn các thành phố nhỏ: 

* Trong tương lai: nhu cầu sử dụng dịch vụ: vui chơi giải trí, ăn uống nhà 
hàng, làm tóc, móng, cafe bia bot , bar pub của con người càng ngày càng 
tăng. 

Nhu cầu học tập trường tốt, khám bệnh chỗ tốt cũng tăng. 

ở quê ở tỉnh làm việc online được nhưng ko gọi đồ ăn online được, ko khám 
bệnh, đi spa , đi bar online được. 

** Trong thời giam vừa qua : đất quê, đất tỉnh, đất thành phố nhỏ đã tăng quá 
nhanh, quá cao so với đất các đại đô thị như HN, HCM: vậy nên xu thế sắp tới 
đất quê đất tỉnh sẽ rất khó để giữ được tốc độ tăng giá nhanh như vậy, tương 
lai có thể giảm giá. còn đất HN se liên tục tăng giá bởi vì nhu cầu mua nhà 
của dân nhập cư sẽ tăng trưởng liên tục. (dân số cả nước không tăng, nhưng 
đa số mọi người sẽ từ tỉnh lẻ chuyển lên thủ đô sinh sống, chứ không mấy ai 
chuyển từ HN về quê, về tỉnh tìm việc và định cư) 

Không biết ý kiến của các anh / chị như thế nào nhỉ? 


=>=jjJjJ>==" 
CÁC TỈNH THÀNH CÚ KẾ HOACH BẦU TƯ CONG CAO NHẤT GIAI DOAN 2021-2025 

(ty đồng) (Nguồn: Nghị quyết ké hoạch dau tư công trung han của các tinh thành) 

350.000 

304.799 

300.000 

250,000 

200,000 

156.557 


150.000 
100,000 95.032 
| | BERR EEEE 
HàNội TP Hải Đông Bình BaRiaQuang Bình Đà Bac Thanh Bac Nghệ Long Nam 
HCM Phong Nai Dương-Vũng Ninh Phước Nang Ninh Hóa Giang An An Định 
TM: Tau 
(*) Báo Hai Phong dân sô liệu từ Sở KHĐT 


Bài 13 


BĐS tăng giá là thể hiện thành công của chính quyền và là sự hạnh phúc của 
80% nhân dân Việt Nam: 


Tỉ lệ sinh thay thế ở VN là 1:1 (trung bình 1 cặp vợ chồng có 2 con) nên 
không ai lo thiếu nhà cửa : vì được thừa kế bds từ bố mẹ. 

bác nào kêu giá đất cao nên nông dân thiếu đất canh tác , bán đất đi ko biết 
làm gì vì chỉ quen làm nghề nông thì xin mời lên miền núi: mấy chục triệu 
mua được cả quả đồi 

Giá đất tăng chính là niềm hạnh phúc của 80% nhân dân VN, người nông dân 
nếu không nhờ bds tăng giá sẽ mãi không bao giờ đổi đời được. xin cảm ơn 
Đảng chính phủ vì 3 ơn huệ lớn nhất: 

1- tịch thu đất địa chủ & tư sản chia đều cho nhân dân 

2- tăng giá bds để người nông dân (chiếm 80% dân số VN) ai cũng có cơ hội 
trở thành tỉ phú 

3- không đánh thuế thừa kế cao như Tư bản nên đất đai để dành cho con 
cháu vẫn còn nguyên giá trị 

ai nắm giữ nhiều đất nhất, ai nắm quyền chuyển đổi đất ruộng thành thổ cư 
để giá trị tăng 100 lần, ai nắm quyền quy hoạch làm đất có giá khủng, ai hạ 
lãi suất ngân hàng và bơm tiền để bds tăng giá, 

khi bds tăng giá thì ai có lợi nhất? 

chính là Nhà Nước: bán đấu giá đất thu được nhiều tiền thì sẽ giảm thuế, xây 
thêm nhiều cầu đường, trường học, bệnh viện.. nhân dân có lợi nhất. 

còn 90% dân số đang có nhà có đất thì hưởng lợi nhờ ơn đảng ơn chính phủ: 
đất đai ngày càng tăng giá, ai dại dột bán sớm thì thiệt, kêu ca gì 

tỉ lệ người ko có nhà phải đi thuê nha ở Au Mỹ cao gấp nhiều lần VN , TQ, Nga 
..(là các nước có cách mạng XHCN): ai cũng được chia nhà chia đất, con cháu 
đời sau được thừa kế từ cha mẹ ông bà nên ko phải đi thuê nhà hoặc nai lưng 
mua nhà mdi. 

chỉ có 1 bộ phận nhỏ cờ bạc , kinh doanh phá sản hoặc con cháu bất hiếu ko 
được thừa kế mới ko có nhà, 

người Việt tử tế để lại nhà cho con cháu chứ ko dã man như người mỹ bán 
nhà để vào viện dưỡng lão sống, để rồi con cháu trắng tay phải trả góp hàng 
chục năm để mua nhà. 

nếu cần vốn làm ăn thì có thể cầm cố đất đai để vay nhân hàng. Đất lên giá 
thì mới có nhiều vốn 

thuốc chữa ung thư phải nhập từ âu mỹ giá vẫn thế, du học Úc vẫn 500tr/ 
năm; xe Fortuner Nhật vẫn 1 tỉ 1 cái.. nếu đất ko tăng từ 1 tỉ lên 10 tỉ thì 
người nông dân sẽ ko dám dùng thuốc tốt chữa ung thư, ko thể cho con đi du 
học, và mãi mãi cả đời sẽ ko mua được chiếc oto. 

BĐS tăng giá thì đấu giá bsd thu được nhiều tiền: chủ đầu tư cũng phải trả giá 
cao bằng hoặc hơn giá thị trường để mua đất xây nhà bán cho khách hàng, 
tiền bán đấu giá nộp về ngân sách: toàn dân được hưởng. 

Tại sao giá BĐS Hà Nội, Tp HCM đắt vậy mà vẫn có người mua? Là vì người ta 
có tiền để mua. Hiểu chửa? Tỷ lệ sở hữu nhà ở Việt Nam vẫn thuộc hàng cao 
nhất thế giới. 

Nếu so với các nước trong khi vực (không tính mấy nước quá nhiều đất như 
Lào hoặc quá bé như Sing) thì số đất người VN dang có chỉ bằng 1/2 người 
Thái Lan; 1/3 người Malaysia : 1/4 người Campuchia) vậy giá đất VN vẫn còn 
rẻ so với các nước kia . 

mật độ vn cao gấp 5 lần thế giới tức là trung bình người việt chỉ có diện tích 
đất bằng 20% của nhân loại. 

Số đất mà người dân VN có trên đầu người chỉ bằng 50% dân trung quốc và 
bằng 10% dân Mỹ và bằng 1% dân úc. và bằng 17% trung bình của người dân 
các nước G7 và bằng 22% trung bình các nước G20. vậy ko phải thiếu đất thì 
là gì? 


vậy nhưng 90 % nhân dân VN vẫn có nha (nhờ có cải cách ruộng đất, cải tao 
tư sản) khác với các nước tư bản như Đức và Thuy sỹ thì 2/3 dân số phải đi 
thuê). 

con cái ở VN được thừa kế nhà của bố mẹ,ko phải đóng thuế cao như tư bản. 
vậy đâu có thiếu nhà ở đâu mà phải lo nhỉ? các nước tư bản còn khổ gấp mấy 
lần VN. vì thuế thừa kế cao, bố mẹ để lại nhà cho con thì đóng thuế mất 1/3 
cái nhà. 

Tỷ lệ sở hữu nhà ở Việt Nam vẫn thuộc hàng cao nhất thế giới. Trên wiki có 
bảng thống kê tỉ lệ dân số sở hữu nhà, VN xếp ở Top Đầu với 90% dân số có 
nhà: nang thứ 6 / 170 thế giới: 


giá nhà đất càng cao, càng là cơ hội cho người nghèo (Ia 10% chưa có nha có 
đất). 

giá đất cứ tăng đều, tăng nhiều, bọn có tiền nó ném hết vào đất. nhiều nhà 
đất rồi ở có hết đâu? lại cho thuê. giá đất càng tăng, đầu cơ đất càng nhiều, 
nguồn cung nhà cho thuê càng nhiều, giá càng rẻ. 

giá nhà cho thuê giờ đang quá rẻ. tận hưởng đi, mua làm gì. 

thuê một căn hộ mini khép kín chỉ 3tr, thuê một căn nhà trong ngõ 3 tầng chỉ 
5tr, thuê một căn chung cư 2pn Việt Hưng, Sài Đồng, Đại Thanh, sạch sẽ, đầy 
đủ, cũng chỉ 5tr. 

tính chuyện nhịn ăn tiết kiệm chục tỉ mua nhà làm gì cho đau đầu. 

Những ai kêu than chửi rủa BDS tăng đa phần là những người có ý định dịch 
chuyển từ nông thôn lên thành thị , các bạn sinh viên học xong nếu thấy ở 
thành thị mà khó quá nên về quê xây dựng quê hương chứ ở lại làm gì cày 
cuốc cho khổ lại bán than. 

---///---- 

BAT DONG SAN TANG GIA THÌ Al LA NGƯỜI HUONG LỢI LON NHẤT ??? 
Trước tiên chúng ta cùng đi tra lời cho câu hỏi: 

Tại sao năm nào cũng "Đề Xuất" Đánh Thuế BĐS Căn Nhà thứ 2, nhiệm kỳ 
các Bộ Ngành cũng đều đều Đề Nghị Tăng Thuế BDS ? 

Mỗi khi BĐS tăng giá lại có Chỉ Thị Thủ Tướng chính phủ, Có Nghị Quyết của 
Trung Ương về việc đánh thuế hạn chế đầu cơ BĐS nhưng MÃI Vẫn CHƯA ÁP 
DỤNG? 

Đó là bởi vì: Bất động sản tăng giá chính là tạo nên Nguồn Lực và Động Lực 
để phát triển đất nước. 

Tuy nhiên trước mỗi cơn sốt đất, trước mỗi đợt cao điểm giải ngân đầu tư 
công thì nhà nước sẽ họp bàn để ra những văn bản (chỉ thị, nghị quyết...) về 
việc "Doạ đánh thuế BĐS" để nhằm "chấn an dư luận" và để dân hạn chế 
mua đầu cơ BĐS, đây chính là "biện pháp tâm ly" để hạn chế BĐS tăng nóng, 
nhờ đó BĐS sẽ tăng chậm lại giúp nhà nước giảm bớt chi phí đền bù giải 
phóng mặt bằng các dự án đầu tư công. 

Ai không biết phân tích thì sẽ nhát chết, ôm tiền gửi ngân hàng thay vì ôm 
đất và mất đi cơ hội làm giàu. 

TẠI SAO VN CHÍ "DOA" nhung mãi van CHUA DANH THUẾ BĐS CAO NHƯ TAY? 
I. ĐỘNG LỰC để Phát Triển Đất Nước 

Vì sao nhà nước Việt Nam chưa đánh thuế tài sản đối với bất động sản như 
nhiều nước và chưa siết chặt đối với BĐS ? Có hai lý do chính. 

Một là nguồn thu từ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê BĐS vẫn là nguồn thu 
lớn của ngân sách nhà nước hiện nay, khi mà ngân sách nhà nước thiếu trước 
hụt sau. 

Hai là chính các nhóm lợi ích và các công ty sân sau, cán bộ, người thân cán 
bộ là những người dang sở hữu nhiều BĐS và đầu tư BĐS. Đã từng có đề xuất 


đánh thuế tài sản cho BĐS hàng chục năm qua nhưng rồi cũng chi là đề xuất. 
Nếu không bị đánh thuế, trong những năm tới giá nhà đất sẽ tiếp tục tăng. 
Đầu tư BĐS vẫn rất tốt. 

Khi giá đất tăng thì các nguồn lực trong xã hội tiếp tục được đổ vào BĐS. Tập 
đoàn Hòa Phát, cà phê Trung Nguyên, nước Tân Hiệp Phát, tập đoàn FPT, 
công ty chứng khoán hang đầu như VNDIRECT, chứng khoán SSI,...là những vi 
dụ về doanh nghiệp lấn qua BĐS. Đối với cá nhân, nhiều người cũng đang và 
tiếp tục chuyển sang đầu tư, đầu cơ, môi giới... 

Tuy vậy, giá nhà đất ngày càng tăng có nhiều hệ lụy. Đó là lúc nhiều quả núi 
cánh rừng vùng biển mất đi nhường chỗ cho nhà ở, đường xá, khu du lịch mọc 
lên. Cơ hội sở hữu nhà đất của người thu nhập thấp càng xa vời. Giá thuê nhà 
ở, mặt bằng, nhà xưởng...của người dân và doanh nghiệp ngày càng tăng, 
kéo theo chi phí hàng hóa tăng cao và rủi ro kinh doanh lớn nếu thu không đủ 
hoặc khi có biến động. Đợt dịch vừa rồi là ví dụ. Các tranh chấp nhà đất, gia 
đình tranh chấp vì đất đai, cưỡng chế thu hồi đất...cũng gia tăng. 

Nhưng có một hệ quả âm thầm nhưng tác động không nhỏ đó là những người 
làm những công việc cơ bản trong xã hội, làm công ăn lương, làm ra các sản 
phẩm...sẽ khó sống hơn và ít được coi trọng hơn, khi mà lương, thu nhập của 
họ không tăng. Những câu chuyện như 5 năm trước ba mẹ bán đất cho con đi 
học, 5 năm sau con ra làm lương 5 tr, lô đất trước kia giờ giá tăng 10 lần. Hay 
đi học đi làm cả năm trời không bằng thằng bạn ở nhà buôn một lô 
đất...chính là phản ánh tình trạng như vậy. Khi xã hội đánh giá con người và 
vấn đề bằng tiền bạc và kiếm tiền. 

Khi những bác sĩ, cử nhân, kỹ sư, công nhân,...sống chật vật với nghề là lúc 
họ không còn chú tâm với nghề hoặc chuyển sang nghề khác kiếm tiền 
nhanh hơn, thậm chí bất chấp lương tâm để kiếm tiền. Trong khi đó là những 
nghề, những con người đó là cơ bản, là nền tảng và tạo ra giá trị cho xã hội. 
Đó cũng là lúc cái móng của nền kinh tế, xã hội, con người không có sự chắc 
chắn, bất ổn định. Và khi đó phản ánh chính sách, vai trò của nhà nước của 
một quốc gia sẽ thể hiện như thế nào? 

Vậy tại sao giá đất vẫn cứ tang? Day là vì nhu cầu bđs? Ai cũng muốn chỗ ở 
rộng rãi, đàng hoàng, đẹp. Mà số ấy vẫn còn ít lắm. nên vẫn còn rất nhiều 
người thèm khát bđs, thèm khát căn nhà đẹp như trong Ciputra, Vinhomes, 
Ecopark,... R 

=>Tién? Nhà nước có bán cũng cha ai mua nếu không có =>TIEN. Trong khi 
tiền gửi vẫn còn >5 triệu tỉ. Tiền trong nền kinh tế còn nhiều lắm. Hơn 100 tỉ 
đô kiều hối, vài chục tỉ đô FDI, vài tỉ thặng dư xnk... trong khi chưa sx được do 
chưa có công nghệ, chuỗi, cạnh tranh... thì tạm để vào bđs đã. 

Vậy nên bđs còn khỏe. Và nhà nước sẽ tiếp tục dùng bđs như một công cụ 
điều tiết nền kinh tế. Nếu nhà nước không dùng bds làm mồi nhử để hút tiền 
về thì thừa, mất giá, lạm phát, chảy máu. 

Ai nắm giữ nhiều đất nhất? 

Ai nắm quyền chuyển đổi đất ruộng thành thổ cư để giá trị tăng 100 lần? 

Ai nắm quyền quy hoạch làm đất có giá khủng? 

Ai hạ lãi suất ngân hàng và bơm tiền để bds tăng giá? 

Khi bds tăng giá thì ai có lợi nhất? 

=>>>Chinh la Nhà Nước 

Đất tăng giá thì bán đất đi xây cầu đường, trường học, bệnh viện, đầu tư cơ 
sở hạ tầng mà không cần phải tăng thuế. Còn 80% dân số là người nông dân 
có đất thì hưởng lợi nhờ ơn đảng ơn chính phủ, ngu dại bán sớm thì thiệt, kêu 
ca gi:)) 


Tỉ lệ người không có nhà phải đi thuê nha ở Au Mỹ cao gấp nhiều lần VN, TQ, 
Nga ..(là các nước có cách mạng XHCN). Vậy nên ai cũng được chia nhà chia 
đất, con cháu đời sau được thừa kế từ cha mẹ ông bà nên không phải đi thuê 
nhà hoặc nai lung mua nhà mdi. 

Chỉ có 1 bộ phận nhỏ cờ bạc , kinh doanh phá sản hoặc con cháu bất hiếu ko 
được thừa kế mới ko có nhà. 

Người Việt tử tế để lại nhà cho con cháu chứ không dã man như người Mỹ bán 
nhà để vào viện dưỡng lão sống, để rồi con cháu trắng tay phải trả góp hàng 
chục năm để mua nhà. 

Nếu cần vốn làm ăn thì có thể cầm cố đất đai để vay nhân hàng. Đất lên giá 
thì mới có nhiều vốn. : 

Ví dụ như thuốc chữa ung thư phải nhập từ Âu Mỹ giá vẫn thế, du học Úc vẫn 
500tr/ năm, du học Nhật bao năm qua vẫn 200tr, xe Fortuner Nhật vẫn 1 tỉ 1 
cái... còn giá nhà đất nếu không tăng từ 1 tỉ lên 10 tỉ thì người nông dân sẽ 
không dám dùng thuốc tốt chữa ung thư, không thể cho con đi du học, và mãi 
mãi cả đời sẽ không mua được chiếc ô tô. 

Giá đất tăng chính là niềm hạnh phúc của 80% nhân dân VN, người nông dân 
nếu không nhờ BĐS tăng giá sẽ mãi không bao giờ đổi đời được. 

=>Xin cảm ơn Đảng Chính Phủ vì 3 ơn huệ lớn nhất: 

1. Tịch thu đất địa chủ & tư sản chia đều cho nhân dân. 

2. Tăng giá bds để người nông dân (chiếm 80% dân số VN) ai cũng có cơ hội 
trở thành tỉ phú. 

3. Không đánh thuế thừa kế cao như Tư bản nên đất đai để dành cho con 
cháu vẫn còn nguyên giá trị. 

Tại sao giá BĐS Hà Nội đắt vậy mà vẫn có người mua? Là vì người ta có tiền 
để mua. Hiểu chửa? Tiền in ra nhiều mà không có BĐS làm công cụ hấp thụ 
lạm phát thì giá bát phở tăng nhanh hơn nhiều, tôn tép lợn gà nhảy tanh tách 
=>Nhân dân càng khổ hơn. Tỷ lệ sở hữu nhà ở Việt Nam vẫn thuộc hàng cao 
nhất thế giới. 

Tăng giá đất còn làm thúc đẩy sự triển của đất nước: 

1. Ở chế độ tư bản dân chủ: Thì phiếu bầu của dân nghèo quan trọng hơn 
người giầu, nên phải có chính sách có lợi cho người đi mua/thuê nhà nếu 
không chính phủ mất ghế. 

2. Còn Trung Quốc và VN thì chính quyền nắm giữ nguồn cung và quyết định 
giá cả bds. Đất càng tăng giá thì dân ngèo càng bị bóc lột tàn nhẫn nhưng 
nhà nước càng giầu mạnh. 

Bên Âu Mỹ nhà không tăng nhiều, không tăng mạnh, đánh thuế thằng giầu 
trợ cấp cho thằng nghèo nên tỉ lệ lười nhác không chịu đi làm ở Âu Mỹ cực 
cao, vì thất nghiệp cũng được hưởng trợ cấp đủ ăn tiêu thì tội gì phải đi làm 
=>nền kinh tế dan dần sẽ suy vong. 

XHCN như TQ thì bắt thằng ngèo cũng phải nai lưng ra kiếm sống, đứa nào 
lười thì đói, trừ một tỉ lệ nhỏ có sự trợ giúp gia đình là có thể "nằm thẳng" 
được, còn đại đa số phải cố gắng phấn đấu =>nền kinh tế sẽ phát triển. 

Lấy việc so sánh giữa Mỹ và Trung Quốc làm ví dụ: 

1. Mỹ và phương Tây là nền kinh tế tiêu dùng: 

Chính phủ muốn dân tiêu thật nhiều tiền (nếu dân không có tiền thì sẽ cho 
vay, lãi suất huy động các nước phát triển thường rất thấp thậm chí ở Nhật 
còn về gần mức 0%). 

Vì thế giá bds không thể neo ở mức cao vì nếu cao quá dẫn đến tiền 
mua/thuê nhà tăng cao thì dân sẽ nhịn ăn nhịn tiêu để dành mua nhà -> dẫn 
đến nền kinh tế suy sụp. 

2. TQ là nền kinh tế bóc lột: 


Chính phủ muốn nhân dân làm như trâu như ngựa để dành tiền lo việc "an 
cư", để có được cảm giác "an toàn" về chỗ ở. Do vậy giá BĐS sẽ luôn được 
neo ở mức cao. Càng ngày người dân càng khó mua nhà, để người dân sẽ coi 
việc mua nhà là mục đích tối thượng của đời người, nhờ vậy công sức lao 
động, tiền bạc của người dân sẽ chảy vào túi nhà nước bằng kênh BĐS. 
Vì sao chính phủ TQ lấy được tiền của dân qua kênh BĐS mà Mỹ lại không 
làm được thì có 3 lý do: 
-Các nước XHCN thì chính phủ nắm nhiều đất còn các nước tư bản thì không. 
-TQ dám thi hành các chính sách "sắt máu" nhưng nhân dân vẫn không dám 
phản kháng, vẫn ngoan như cừu, cầy chăm chỉ như trâu như ngựa để mua đất 
do nhà nước bán ra. (còn nếu Mỹ làm thế thì bị nhân dân lật đổ ngay) 
-Đối với tư bản thì "dân giầu thì nước giầu" còn với TQ và các nước anh em thì 
"dân giữ nhiều vàng thì lại là 1 vấn đề "bất cập" vì thế chú phỉnh luôn muốn 
huy động được hết hàng trăm, hàng nghìn tấn vàng ở trong dân. TQ đã thành 
công bằng cách tăng giá BĐS liên tục trong 20 năm qua (dân cũng không dại: 
nếu thấy giữ vàng thiệt hơn ôm đất thì sẽ bán vàng đi mua đất vì vàng tăng 2 
lần nhưng đất tăng 10 lần). 
Nhờ tập trung nguồn lực của toàn bộ nhân dân vào tay nhà nước bằng cách 
tăng giá BĐS liên tục, nên TQ đang phát triển nhanh mà mạnh hơn Mỹ, Việt 
Nam không có lý do gì để không học theo con đường của TQ cả. 
Đất nước mà nguồn thu của quốc gia được lấy từ Máu Xương của dân nghèo 
sẽ Mạnh Mẽ hơn đất nước mà nguồn thu lấy từ tiền thuế của người giầu. 
Tầng đáy của xã hội bị chà đạp khốn khổ nhất để giành quyền mưu sinh, 
quyền được có nhà có đất thì sẽ tạo nên "Động Lực Xã Hội" , chính quyền có 
hàng triệu sinh mạng sẵn sàng chấp nhận kiếp Trâu Ngựa để sinh tồn, như 
vậy Quốc Gia mới phát triển, (chứ không như Mỹ và phương Tây: dân thất 
nghiệp cũng được ăn trợ cấp, được nhà nước cho tiền thuê nhà, được vay mua 
nhà giá rẻ... thì việc gì phải cố gắng) 

*_*_*_%* 


II. NGUỒN LỰC để Phát Triển Đất Nước 

Khi đã có "Động Lực" rồi thì cái chúng ta cần để phát triển đất nước chính là 
phải nâng cao "Nguồn Lực" 

Nếu coi tài nguyên, khoáng sản, vị trí địa lý là những Nguồn Lực cố định, bất 
di bất dịch. Không thể thay đổi nâng cấp được. Vậy phải nâng cao nguồn lực 
nào? 

=>D6 chính là Dân Số 

Việc lên án Dân Số giảm do giá BĐS tăng cao là 1 sai lầm? 

Au Mỹ phát triển trước VN và TQ cả trăm năm. Giáo dục & y tế cho trẻ em 
miễn phí, giá bds rẻ và được trả góp nhiều năm, vậy sao đẻ ít thế? 

Nước nào càng phát triển càng trợ cấp nhiều cho giáo dục giá nhà càng rẻ so 
với thu nhập thì càng đẻ ít? 

Vậy việc đẻ ít không phải là vì chi phí BĐS va giáo dục ma la vì tâm lý lười 
nhác, muốn hưởng thụ của con người. 

Bên Âu Mỹ thuế thừa kế cao đến 30-45% gia tài, vậy nên bố mẹ thay vì để tại 
tài sản cho con cái thì sẽ bán đi để vào trại dưỡng lão sống, hoặc ăn chơi vui 
hưởng tuổi già. 

Điều này kích thích tiêu dùng, giúp tăng GDP nhưng tạo nên 1 thế hệ con cái 
càng ngày càng không gắn kết trách nhiệm với cha mẹ. 

Vai trò của con cái khi tuổi già không còn là chỗ dựa nữa vì ai cũng có lương 
hưu, có tài sản. 

Không thấy tác dụng của việc có nhiều con thì sẽ không bị áp lực phải sinh 
nhiều con, vì ai chẳng muốn hưởng thụ. 


Càng có hoc vấn cao thì nhu cầu hưởng thụ càng tang lên: cần đi choi, di bar, 
ăn tiệm, du lịch... thay vì ở nhà thay ta bim 

Nhìn lại lịch sử của loài người chúng ta sẽ thấy: : 

-ở xã hội CŨ, của cải từ con cái chảy sang bố mẹ, còn ở xã hội HIỆN ĐẠI của 
cải từ bố mẹ chảy sang con cái. 

-Lý do là vì ở xã hội CŨ nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo nên nhà càng 
đông người càng có thu nhập cao. Trẻ trên 10 tuổi đã có thể ra đồng phụ giúp 
bố mẹ. Trẻ 10 tuổi đã có thể trông em, làm việc vặt. Bố mẹ già thì cần có con 
cái chăm sóc. Vì vậy đẻ nhiều thì có Lợi. 

-Ở xã hội hiện đại việc nuôi dạy con cái từ lúc nó được sinh ra đến lúc nó tự c 
dđược cơm ăn việc làm rất tốn kém, trong quá trình nuôi lớn con cái cũng ko 
đóng góp được gì vào kinh tế gia đình; đối với cha mẹ khi về già con cái cũng 
ko có ích lợi gì nhiều (ngoài lý do tinh thần) ... Vì vậy đẻ nhiều KHÔNG có Lợi. 
Đẻ ít sướng hơn đẻ nhiều thì việc gì phải đẻ nhiều để phải vất vả nuôi trẻ con 
giúp cho xã hội. ; 

Do vậy muốn tăng tỉ lệ sinh đẻ thì cần phải cho con người thấy TAC DUNG 
của việc có nhiều con. 

Chính phủ sẽ làm được điều này bằng 03 biện pháp sau: 

1. Phá nát quỹ hưu trí (bằng cách áp dụng mức lương hưu bất cân xứng) nếu 
làm mất giá lương hưu thì về già ai cũng có thể chết đói nếu chỉ sống nhờ hưu 
trí: khi vậy sẽ cần có con cái để nương tựa. 

2. Chế áp hệ thống y tế, đảm bảo tỉ lệ bác sỹ & y tá trên dân số cực thấp 
(bằng cách tăng điểm đầu vào ngành y, hạn chế số lượng đào tạo bác sĩ, trả 
lương thấp cho y tá, điều dưỡng) khi đó y tế sẽ quá tải, bố mẹ sẽ cần đẻ 
nhiều con để khi vào viện sẽ có người nhà đi theo chăm sóc. 

3. Áp dụng thời hạn sử dụng BĐS là 50-70 năm. 

Vì tuổi thọ con người ngày càng cao nên càng ngày sẽ càng có nhiều người 
chưa chết mà đã mất nhà, phải sống dựa vào con cái. 

Ai mà ít con hoặc con nghèo thì khi mất nhà phải vào trại xã hội ăn cơm bố 
thí khổ như chó, khi đó sẽ cần đẻ nhiều con để cùng nhau nuôi bố mẹ lúc về 
già, đứa này dốt thì còn đứa kia giỏi gánh đỡ. 

Cách 1 &2 thì Việt Nam và TQ đã áp dụng còn cách 3 thì TQ đã làm và VN 
cũng sẽ học theo trong tương lai. 

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng: Giá BĐS sẽ tiếp tục tăng để kích thích gia 
tăng dân số với mức sinh ngày càng bỏ xa các nước Tư Bản Âu Mỹ nhằm tạo 
nên Nguồn Lực để phát triển đất nước. 

Nhờ tăng giá BĐS liên tục nên Trung Quốc và Việt Nam không sợ khủng 
hoảng tài chính như các nước tư bản 

Giá BĐS ở Việt Nam so với thu nhập Vẫn đang rẻ Hơn các nước trong khu vực: 
Tương Lai Sẽ Như Thế Nào? 

Hiện nay trên mạng các con giời cứ luôn mồm kêu phải giảm giá bds. 

Nhưng chỉ có 2 cách để giảm giá bds: 

1- Tư bản thì giảm giá bằng cách đánh thuế sở hữu thật cao, đánh thuế 
chuyển nhượng thật cao. 

2- XHCN thì giảm giá bằng cách áp dụng chính sách "sử dụng có thời hạn 50- 
70 năm" 

Không tăng giá bds thi dân lười nhac Í lại, ko chịu lao động sản xuất tạo ra 
hàng hoá. 

Bên Âu Mỹ nhà rẻ, tăng ít nên GDP tăng chậm vì giai cấp làm công ăn lương 
đủ tiền trả góp vài chục năm là mua được nhà. 


TQ đã làm vậy từ 30 năm trước nên GDP tăng nhanh nhất thế giới, công nhân 
TQ chăm chỉ nhất thế giới, VN sẽ học theo TQ để trở thành nền kinh tế số 1 
Đông Nam Á 

Giá bđs VN vẫn ở mức thấp so với các nước cùng khu vực Asian như (Thái 
Lan, Philipin, Indo). Để mua 1 căn nhà ở Hà Nội thì người Việt phải nhịn ăn 
nhịn tiêu 17 năm. NHƯNG để mua 1 bds tại Manila thì người Philipin phải nhịn 
ăn nhịn tiêu 38 năm : tức là gấp hơn 2 lần người Hà Nội. 

Tỉ lệ giá nhà/ thu nhập Hà Nội có 17, trong khi các nước kia trên 22 trở lên, 
Bangkok là 27, Jakarta là 23, Manila còn 38 , còn so với TQ thì đúng là hít khói 
toàn 40-50. Em nghĩ giá bds ở VN cũng còn khá thấp so với khu vực, nếu gói 
bơm tiền được kích hoạt thì tiềm năng x2,x3 trong 1-2 năm van rất khả thi. 
Nếu so với các nước trong khi vực (không tính mấy nước quá nhiều đất như 
Lào hoặc quá bé như Sing) thì số đất người VN dang có chỉ bằng 1/2 người 
Thái Lan; 1/3 người Malaysia : 1/4 người Campuchia) vậy giá đất VN vẫn còn 
rẻ so với các nước kia. Mật độ VN cao gấp 5 lần thế giới tức là trung bình 
người việt chỉ có diện tích đất bằng 20% của nhân loại. 

Số đất mà người dân VN có trên đầu người chỉ bằng 50% dân trung quốc và 
bằng 10% dân Mỹ và bằng 1% dân úc. và bằng 17% trung bình của người dân 
các nước G7 và bằng 22% trung bình các nước G20. vậy ko phải thiếu đất thì 
là gì? 

Thiếu thì phải sống chật, phải tăng giá. 

ở các nước tư bản người ta có thể mua nhà trước năm 30 tuổi, nhưng đó là 
mua trả góp, trả dần trong 30 năm. Thế nhưng không phải phần lớn nhân dân 
đều mua được nhà nhé, ở mấy nước như Đức và Thuy Sỹ tỉ lệ thuê nhà đến 
60% dân số. Tỷ lệ có nhà ở VN (không phải đi thuê nhà) vẫn đang cao nhất 
thế giới. 

Mỗi khi BĐS sắp tăng giá lại có đề suất của chính phủ, của bộ ngành về đánh 
thuế BĐS nhằm "chấn an dư luận" và để dân hạn chế đầu cơ bds, việc này đã 
có từ hàng chục năm trước. 

Dự đến 2050 vẫn sẽ nghiên cứu tiếp, sẽ có thêm nhiều đề suất của các bộ 
ngành, thêm nhiều chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, thêm nhiều Nghị quyết 
của Trung Ương ... nhưng mãi vẫn sẽ chưa đánh thuế (TQ vẫn chưa đánh 
thuế đầu cơ BDS thì VN dại gì cầm đèn chạy trước oto) 

Chỉ khi nào VN có chế độ tư bản dân chủ như Âu Mỹ thì khi đó mới có chuyện 
đánh thuế bds ở mức cao như Tây nhé. còn Đảng lãnh đạo thì việc đánh thuế 
đất hằng năm, thuế giao dịch bds cũng chỉ ở mức thấp tượng trưng đủ để hạ 
nhiệt dư luận mà thôi. 

Trong vòng 10 năm gần đây: giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng cung tiền của 
Việt Nam trung bình gần 16%/năm : Trong khi đó tăng trưởng GDP thực trung 
bình giai đoạn này chỉ là 6%/năm, còn tăng trưởng GDP + tỷ lệ lạm phát 
trung bình chỉ là 11,4%/năm. 

Tức là trong vòng 10 năm qua: ai gửi ngân hàng với lãi suất < 11,4% thì coi 
như tiền bốc hơi, còn ai vay tiền với lãi suất < 16% thì coi như ko phải trả lãi 
(vì đồng tiền mất giá hằng ngày) 

Xét trong khoảng thời gian 20 năm: 

Cung tiền M2 năm 2000: 222,882 tỷ VND 

Cung tiền M2 12/2021 : 13,402,097 tỷ VND 

Tính trung bình thì lượng cung tiền tăng khoảng 23%/ năm trong 20 năm, sau 
20 năm cung tiền tăng 60 lần. 

Vì lý do nay và nhiều lý do khác nên BĐS cũng tăng giá không kém. 

Một mảnh đất năm 2001 có giá 100 triệu thì năm 2021 có giá khoảng 6 tỷ 
(tăng 60 lần). Năm 2041 mảnh đất đó có thể sẽ tăng giá 60 lần thành 360 tỷ. 


Tiền in thêm được, chứ đất có đẻ thêm được đâu. 

Tiền bơm ra mà không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân 
càng khóc thét. 

Tình hình thế giới ngắn hạn hiện tại đang ảnh hưởng ít nhiều tới trong nước 
đặc biệt là thị trường bđs, chứng khoán, tài chính. Đó là cơ hội chứ k phải là 
khó khăn. 

Vận nước đang lên, dòng tiền FDI càng đổ mạnh về trong tương lai sau khi cơ 
sở hạ tầng được nâng cấp. VN giờ sẽ là thiên đường của đầu tư, thiên đường 
của nhân lực phát trién.! 

Bai 14 

Bất động sản tăng giá chính là tạo nên Nguồn Lực và Động Lực để phát triển 
đất nước 

(Bài này gồm 02 chương): chương 1: Động Lực 

; chương 2 :Nguồn Lực. 

Chương 1- ĐỘNG LỰC để Phát Triển Đất Nước 

Vì sao nhà nước Việt Nam chưa đánh thuế tài sản đối với bất động sản như 
nhiều nước và chưa siết chặt đối với BĐS ? Có hai lý do chính. Một là nguồn 
thu từ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê BĐS vẫn là nguồn thu lớn của ngân 
sách nhà nước hiện nay, khi mà ngân sách nhà nước thiếu trước hụt sau. Hai 
là chính các nhóm lợi ích và các công ty sân sau, cán bộ, người thân cán bộ là 
những người dang sở hữu nhiều BĐS và đầu tư BĐS. Đã từng có đề xuất đánh 
thuế tài sản cho BĐS nhưng rồi cũng chỉ là đề xuất. Nếu không bị đánh thuế, 
trong những nam tới giá nha đất sẽ tiếp tục tang. Dau tư BĐS vẫn ok. 

Khi giá đất tăng thì các nguồn lực trong xã hội tiếp tục được đổ vào BĐS. Tập 
đoàn Hòa Phát, cà phê Trung Nguyên, nước Tân Hiệp Phát ...là những ví dụ về 
doanh nghiệp lấn qua BĐS. Đối với cá nhân, nhiều người cũng đang và tiếp 
tuc chuyển sang đầu tư, môi giới... 

Tuy vậy, giá nhà đất ngày càng tăng có nhiều hệ lụy. Đó là lúc nhiều quả núi 
cánh rừng vùng biển mất đi nhường chỗ cho nhà ở, đường xá, khu du lịch mọc 
lên. Cơ hội sở hữu nhà đất của người thu nhập thấp càng xa vời. Giá thuê nhà 
ở, mặt bằng, nhà xưởng...của người dân và doanh nghiệp ngày càng tăng, 
kéo theo chi phí hàng hóa tăng cao và rủi ro kinh doanh lớn nếu thu không đủ 
hoặc khi có biến động. Đợt dịch vừa rồi là ví dụ. Các tranh chấp nhà đất, gia 
đình tranh chấp vì đất đai, cưỡng chế thu hồi đất...cũng gia tăng. 

Nhưng có một hệ quả âm thầm nhưng tác động không nhỏ đó là những người 
làm những công việc cơ bản trong xã hội, làm công ăn lương, làm ra các sản 
pham...sé khó sống hơn và ít được coi trọng hơn, khi mà lương, thu nhập của 
họ không tăng. Những câu chuyện như 5 năm trước ba mẹ bán đất cho con đi 
học, 5 năm sau con ra làm lương 5 tr, lô đất trước kia giờ giá tăng 10 lần. Hay 
đi học đi làm cả năm trời không bằng thằng bạn ở nhà buôn một lô 
đất...chính là phản ánh tình trạng như vậy. Khi xã hội đánh giá con người và 
vấn đề bằng tiền bạc và kiếm tiền. Khi những bác sĩ, kỹ sư, công nhân,...sống 
chật vật với nghề là lúc họ không còn chú tâm với nghề hoặc chuyển sang 
nghề khác kiếm tiền nhanh hơn, thậm chí bất chấp lương tâm để kiếm tiền. 
Trong khi đó là những nghề, những con người đó là cơ bản, là nền tảng và tạo 
ra giá trị cho xã hội. 

Đó cũng là lúc cái móng của nền kinh tế, xã hội, con người không có sự chắc 
chắn, bất ổn định. Và khi đó phản ánh chính sách, vai trò của nhà nước của 
một quốc gia sẽ thể hiện như thế nào. 


Vay tai sao gia dat van ctr tang? Day là vì nhu cầu bds? ai cũng muốn chỗ ở 
rộng rãi, đàng hoàng, đẹp. số ấy vẫn còn ít lắm. nên vẫn còn rất nhiều người 
thèm khát bđs, thèm khát căn nhà đẹp như trong ciputra, Vinhomes, 
ecopark... 

tiền? nn có bán cũng chả ai mua nếu không có ... tiền. bđs rồi mà tiền gửi vẫn 
còn vài triệu tỉ. tiền trong nền kt vn còn nhiều lắm. năm 15 tỉ đô kiều hối, vài 
chục tỉ FDI, vài tỉ thặng dư xnk... trong khi chưa sx được do chưa có công 
nghệ, chuỗi, cạnh tranh... thi tạm để vào bds da 

vậy nên bđs còn khỏe. và nn sẽ tiếp tục dùng bds như một công cụ điều tiết 
nền kinh tế. nn không dùng bds làm mồi nhử để hút tiền về thi thừa, mất giá, 
lạm phát, chảy máu. 

ai nắm giữ nhiều đất nhất, ai nắm quyền chuyển đổi đất ruộng thành thổ cư 
để giá trị tăng 100 lần, ai nắm quyền quy hoạch làm đất có giá khủng, ai hạ 
lãi suất ngân hàng và bơm tiền để bds tăng giá, 

khi bds tăng giá thì ai có lợi nhất? Chính là Nhà Nước: đất tăng giá thì bán đất 
đi xây cầu đường, trường học, bệnh viện, đầu tư cơ sở hạ tầng mà không cần 
phải tăng thuế: còn 80% dân số là người nông dân có đất thì hưởng lợi nhờ ơn 
đảng ơn chính phủ, ngu dại bán sớm thì thiệt, kêu ca gì. 

tỉ lệ người ko có nhà phải đi thuê nhà ở Âu Mỹ cao gấp nhiều lần VN, TQ, Nga 
..(là các nước có cách mạng XHCN): ai cũng được chia nhà chia đất, con cháu 
đời sau được thừa kế từ cha mẹ ông bà nên ko phải đi thuê nhà hoặc nai lưng 
mua nhà mới. 

chỉ có 1 bộ phận nhỏ cờ bạc , kinh doanh phá sản hoặc con cháu bất hiếu ko 
được thừa kế mới ko có nhà, 

người Việt tử tế để lại nhà cho con cháu chứ ko dã man như người mỹ bán 
nhà để vào viện dưỡng lão sống, để rồi con cháu trắng tay phải trả góp hàng 
chục năm để mua nhà. 

nếu cần vốn làm ăn thì có thể cầm cố đất đai để vay nhân hàng. Đất lên giá 
thì mới có nhiều vốn 

thuốc chữa ung thư phải nhập từ âu mỹ giá vẫn thế, du học Úc vẫn 500tr/ 
năm; xe Fortuner Nhật vẫn 1 tỉ 1 cái.. nếu đất ko tăng từ 1 tỉ lên 10 tỉ thì 
người nông dân sẽ ko dám dùng thuốc tốt chữa ung thư, ko thể cho con đi du 
học, và mãi mãi cả đời sẽ ko mua được chiếc oto. 

Giá đất tăng chính là niềm hạnh phúc của 80% nhân dân VN, người nông dân 
nếu không nhờ bds tăng giá sẽ mãi không bao giờ đổi đời được. xin cảm ơn 
Đảng chính phủ vì 3 ơn huệ lớn nhất: 

1- tịch thu đất địa chủ & tư sản chia đều cho nhân dân 

2- tăng giá bds để người nông dân (chiếm 80% dân số VN) ai cũng có cơ hội 
trở thành tỉ phú 

3- không đánh thuế thừa kế cao như Tư bản nên đất đai để dành cho con 
cháu vẫn còn nguyên giá trị 

Tại sao giá BĐS Hà Nội đắt vậy mà vẫn có người mua? Là vì người ta có tiền 
để mua. Hiểu chửa? Tiền in ra nhiều mà không có BĐS làm công cụ hấp thụ 
lạm phát thì giá bát phở tăng nhanh hơn nhiều : nhân dân càng khổ hơn. Tỷ 
lệ sở hữu nhà ở Việt Nam vẫn thuộc hàng cao nhất thế giới. 

Tăng giá đất còn làm thúc đẩy sự Phát triển của đất nước: 

1-ở chế độ tư bản dân chủ : phiếu bầu của dân nghèo quan trọng hơn người 
giầu, nên phải có chính sách có lợi cho người đi mua nhà/ thuê nhà nếu ko 
chính phủ mất ghế. 

2-còn Trung quốc và VN thì chính quyền nắm giữ nguồn cung và quyết định 
giá cả bds. Đất càng tăng giá thì dân ngèo càng bị bóc lột tàn nhẫn nhưng 
nhà nước càng giầu mạnh. 


** Đất nước mà nguồn thu của quốc gia được lấy từ Máu Xương của dân 
nghèo sẽ Mạnh Mẽ hơn đất nước mà nguồn thu lấy từ tiền thuế của người 
giầu. 

*** Tầng đáy của xã hội bị chà đạp khốn khổ nhất để giành quyền mưu sinh , 
quyền được có nhà có đất thì sẽ tạo nên "Động Lực Xã Hội" , chính quyền có 
hàng triệu sinh mạng sẵn sàng chấp nhận kiếp Trâu Ngựa để sinh tồn, như 
vậy Quốc Gia mới phát triển, (chứ ko như bọn Tây: dân thất nghiệp cũng được 
ăn trợ cấp, được nhà nước cho tiền thuê nhà, được vay mua nhà giá rẻ.. thì 
việc gì phải cố gắng) => Đây chính là "ĐỘNG LỰC để Phát Triển Đất Nước" 
Chương 2- NGUỒN LỰC để Phát Triển Đất Nước 

khi đã có "Động Lực" rồi thì cái chúng ta cần để phát triển đất nước chính là 
phải Nâng Cao "Nguồn Lực" 

Nếu coi tài nguyên , khoáng sản, vị trí địa lý là những Nguồn Lực cố định, bất 
di bất dịch: Không thể thay đổi nâng cấp được. Vậy phải nâng cao nguồn lực 
nào? 

đó chính là "Dân Số" 

Việc "lên án Dân Số giảm do giá BĐS tăng cao" là 1 Sai Lam: 

Âu Mỹ phát triển trước VN và TQ cả trăm năm: giáo dục & y tế cho trẻ em 
miễn phí, giá bds rẻ và được trả góp nhiều năm : vậy sao đẻ ít thế? 

nước nào càng phát triển càng trợ cấp nhiều cho giáo dục giá nhà càng rẻ so 
với thu nhập thì càng đẻ ít? 

vậy việc đẻ ít ko phải là vì chi phí bds và giáo dục mà là vì tam lý lười nhac, 
muốn hưởng thụ của con người. 

Bên Âu Mỹ thuế thừa kế cao: đến 30-45% gia tài: vậy nên bố mẹ thay vì để 
tại tài sản cho con cái thì sẽ bán đi để vào trại dưỡng lão sống, hoặc ăn chơi 
vui hưởng tuổi già: 

Điều này kích thích tiêu dùng, giúp tăng GDP nhưng tạo nên 1 thế hệ con cái 
càng ngày càng không gắn kết trách nhiệm với cha mẹ. 

Vai trò của con cái khi tuổi già không còn là chỗ dựa nữa vì ai cũng có lương 
hưu, có tài sản. 

Không thấy tác dụng của việc có nhiều con thì sẽ ko bị áp lực phải sinh nhiều 
con : vì ai chẳng muốn hưởng thụ. 

càng có học vấn cao thì nhu cầu hưởng thụ càng tăng lên: cần đi chơi, đi bar, 
ăn tiệm, du lịch .. thay vì ở nha thay ta bim 

Nhìn lại lịch sử của loài người chúng ta sẽ thấy: A 

-ở xã hội CŨ, của cải từ con cái chảy sang bố me, còn ở xã hội HIỆN DAI của 
cải từ bố mẹ chảy sang con cái. 

-Lý do là vì ở xã hội CŨ nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo nên nhà càng 
đông người càng có thu nhập cao. Trẻ trên 10 tuổi đã có thể ra đồng phụ giúp 
bố mẹ. Trẻ 10 tuổi đã có thể trông em, làm việc vặt. Bố mẹ già thì cần có con 
cái chăm sóc. Vì vậy đẻ nhiều thì có Lợi. 

-Ở xã hội hiện đại việc nuôi dạy con cái từ lúc nó được sinh ra đến lúc nó tự 
kiếm được cơm ăn việc làm rất tốn kém, trong quá trình nuôi lớn con cái cũng 
ko đóng góp được gì vào kinh tế gia đình; đối với cha mẹ khi về già con cái 
cũng ko có ích lợi gì nhiều (ngoài lý do tinh than) ... Vì vậy đẻ nhiều KHONG 
có Lợi. 

*Loài người là 1 sinh vật bậc cao: nên sinh đẻ sẽ là 1 lựa chọn dựa trên nhu 
cầu của bản thân: khi nào con người thấy cần đẻ thì mới đẻ (khác với các sinh 
vật bậc thấp ko thé nạo thai hoặc deo bcs). Dé ít sướng hơn đẻ nhiều thì việc 
gì phải đẻ nhiều để phải vất vả nuôi trẻ con giúp cho xã hội. 


** Do vay muốn tăng tỉ lệ sinh đẻ thì cần phải cho con người thấy TÁC DUNG 
của việc có nhiều con. 

*** Chính phủ Cộng Sản sẽ làm được điều này bằng 03 biện pháp sau: 

1- phá nát quỹ hưu trí (bằng cách áp dụng mức lương hưu bất cân xứng : 
những thành phần như công an quân đội cán bộ: đóng ít hưởng nhiều: dần 
dần quỹ hưu trí sẽ cạn) , nếu làm mất giá lương hưu thì về già ai cũng có thể 
chết đói nếu chỉ sống nhờ hưu trí: khi vậy sẽ cần có con cái để nương tựa. 

2- chế áp hệ thống y tế: đảm bảo tỉ lệ bác sỹ & y tá trên dân số cực thấp 
(bằng cách tăng điểm đầu vào ngành y, hạn chế số lượng đào tạo bsy, trả 
lương thấp cho y tá, điều dưỡng) khi đó y tế sẽ quá tải: bố mẹ sẽ cần đẻ 
nhiều con để khi vào viện sẽ có người nhà đi theo chăm sóc: 

3-áp dụng thời hạn sử dụng bds là 50-70 năm: vì tuổi thọ con người ngày 
càng cao nên càng ngày sẽ càng có nhiều người chưa chết mà đã mất nhà: 
phải sống dựa vào con cái. 

Ai mà ít con hoặc con nghèo thì khi mất nhà phải vào trại xã hội ăn cơm bố 
thí khổ như chó: khi đó sẽ cần đẻ nhiều con để cùng nhau nuôi bố mẹ lúc về 
già , đứa này dốt thì còn đứa kia giỏi gánh đỡ. 

cách 1 &2 thì Việt Nam và TQ đã áp dụng 

còn cách 3 thì TQ đã làm và VN cũng sẽ học theo trong tương lai. 

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Dang: Giá BĐS sẽ tiếp tục tăng để kích thích gia 
tăng dân số với mức sinh ngày càng bỏ xa các nước tư bản âu mỹ nhằm tạo 
nên Nguồn Lực phát triển đất nước. 

---//l---- 


DIEM CUO! 


TUYẾN NOI 


ET QUA NGHIEN CUI PHAM VI NGHIEN CUI 


Pham vi nghiên cứu: 

|- Điểm đầu: Km3+695 trên đường cao tốc Hà Nội - Lao Cai, huyện 

| Sóc Sơn, TP Hà Nội, 

< Điểm cuối: Đường cao tóc Nội Bài - Hạ Long tại huyện Qué Võ, Bắc 
Ninh. 

ls Chiểu dài: 112,8km (103,1km Vành dai 4 & đầu tư tuyến nói theo 
hướng cao tốc Nội Bài - Ha Long dai khoảng 9,7km dé khép kin) 

+ Địa phận: Hå Nội (58,2km), Hưng Yên (193km), Bắc Ninh (25,6km 

và 9,7km tuyến nói) 

Hướng tuyến: (Cơ ban tuần thủ các quy hoạch dự an liên quan) 

> Hà Nội: Cơ bản tuân (hủ quy hoạch vå các nd sơ chi giới đường đó 
đã được TP Hà Nội lập vá phê duyệt 

+ Hưng Yên 

| + Tứ sau cầu MÈ Sở - lrước nút giao với cao tốc HN - HP: Phú hợp 

dự án UBND tính Hưng Yên triển khai cắm cọc tim tuyến thực địa. " 
© Tử cao lốc Hà Nội - Hải Phóng. Điều chính cục bộ vẻ phía Tây | [' 


Anh 2 wy ki v16 (C71 PPA dối (Đã dows UAND tinh Hưng (On itsa 


` BEE Nioh: Dees iit) nec Duy Neen Yury ith đắc Nhi Lại Ouve! 
ivi ï9⁄ZVO0Đ TTU k Hờ Noi 


SET QUA NGHIEN CUU - CÁC CONG TRINH CHU YEI 


Nút liên thông đầu tư trong giai đoạn 1 Š J í : | | Các nút giao với các tuyển 
` ` Đường tỉnh, trục đô thị sẽ 
Tên nut Ly trinh Khoảng chanatas 4 được xây đựng trong giai đoạn 

cách (km) ‹ 5 hoàn chỉnh. 


1. Câu Hồng Ha: 5 023m 
2 Câu Mễ Sớ 2647m 
3. Câu Hoài Thượng (vượt sóng Dudng): 990m 


Quyét dinh — 


Tổ chức lập, thấm định và phê duyệt báo cáo 
nghiên cứu khả thi các dự án thành phán 


Tháng 6/2022 


Tháng 5/2022 


Tháng 1/2023 


| Nhóm các dự ảnh thành phán thực hiện công tác | 
bằng 


giải phóng mặt 


Nhóm các hee thanh ay mi hiện đấutư | 


xây dựng hệ thống đường 
Dự án thành phan a ii 
thúc PPP 


Tháng 1/2023 
Tháng 1/2023 


Tháng 1/2023 


Tháng 12/2024 


Tháng 12/2027 


Lucy Nguyen 

nhìn trên GoogleMap cùng 1 tỉ lệ thì sé 
thấy bán kính đô thị của HN chỉ bằng 1/3 
bán kính đô thị của Bangkok va Manila 
hiện nay. Vì vậy bds hà nội vẫn luôn có 
cơ hội tăng giá bền vững vì tiềm năng 
phát triển tương lai HN sẽ mở rộng bán 
kính gấp 3 lần bằng với Bangkok, Manila 
bây giờ (vành đai 4 là mầu vàng còn bán 
kính đô thị hiện tại là mầu Đỏ) 


CAC TINH THÀNH CÚ KẾ HOACH BẦU TƯ CONG CAO NHẤT GIAI BOAN 2021-2025 
(ty đồng) (Nguồn: Nghị quyết ké hoạch dau tư công trung hạn của các tinh thành) 
350.000 
304.799 
000 


156.557 


150 
Niên 95.032 
-Aii 
, ERE REE EE 


HàNội TP Hải Đồng Binh BaRiaQuang Binh Đà Bắc Thanh Bắc Nghệ Long Nam 
HCM Phòng Nai Dương-Vũng Ninh Phước Nang Ninh Hóa Giang An An Định 
` Tàu 


(*) Bao Hải Phòng dẫn sé liệu tù Sở KHĐT 


Sự ưu ái thể hiện qua tỉ lệ và số tiền đầu tư công : 

Hà Nội được đầu tư công gấp 2 lần HCM và gấp 5-10 
lần các tỉnh khác: 

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dẫn đầu cả nước với kế 
hoạch đầu tư công trung hạn là khoảng 304.799 tỷ 
đồng, vượt xa tất cả các tỉnh thành còn lại. Đứng thứ 
hai là TP HCM với 156.557 tỷ đồng (trong đó nguồn 
vốn ngân sách địa phương là 142.557 tỷ, ngân sách 
Nhà nước là 14.000 tỷ). 
https://vietnammoi.vn/cac-tinh-thanh-rot-tien-nhieu- 
nhat-vao-co-so-ha-tang-giai- 
doan-2021-2025-2022020721154409.htm 


. 
noi 


TRICH QHCXDHN 


g 


Video VÐ 4 Final 


$) el 


TONG QUAN 0UY HOẠCH 
PHAN KHU SONG HONG 


Dién tich 
11.000 ha 


DAN PHƯỢNG 


BẮC TỪ LIÊN 


Mat nước 


Vùng không 
phát triển 46 thị 


Vùng được phép 
phát trién dé thị 


Cau 


| IiE EE 


Tuyến đường đô thị 
B lan xe chạy đọc sông 


Vguon: Dự tha ỳ h phan 
Í 


INFOGRAPHIC 


TAY HŐ 


Dân số 
280.000- 520.000 người 
Bãi Chu Phan - Tráng Việt 


Khu dân cư và 
bãi Thượng Cát - Liên Mạc 


ĐÔNG ANH 
-| ~% 


a 


LONG BIEN 
BA ĐÌNH r 


THANH TRI 


THUONG TIN 


tT ~ Khu dan cu 
š Võng La - Hải Bối 


Khu dân cư Bắc Cấu 


Địa ban 
13 quận, huyện 


Bãi Tàm Xá - Xuân Canh 


Khu dân cư 
Bồ Đề 


Bãi Long Biên - 
Cự Khối 


Bai Đông Dư - 
Bát Trảng 


Bãi Kim Lan - 
Văn Đức 


Bãi Hoàng Mai - 
Thanh Trì 1, 
Thanh Trì 2 


Đạt 3 tiêu chuẩn nay thi nên nhập vào 
(cập nhật ngày 08/04): 

1- có sô đỏ sô hồng , có thô cu, nằm 
trọn vẹn trong quy hoạch ONT, ODT: 
chuyền nhượng được hợp pháp : đứng 
tên chính chủ người mua : (không mua 
đất tranh chấp, dính quy hoạch, vướng 
pháp lý ko sang tên được sé...) 

2- lấy Tháp Rùa làm tâm: đối với đất 
thô cư (xe 7 chỗ vào tận đất) thì cùng 
bán kính với tháp rùa (đường chim 
bay) : chỗ nào rẻ nhất : thì sẽ tăng 
nhanh nhất, bền vững nhất, an toàn 
nhất 

3- chỉ mua BĐS hà nội : không nên 
mua BĐS ở quê ở Tỉnh 


6 cac nuGc khac thi ban kinh 15-20km 
với trung tâm giá bds chỉ gấp 2-3 lần 
bán kính 30-35km. 

còn việt nam bây giờ bán kính 
15-20km đang dat gấp 4-10 lần bán 
kính 30-35km. 

vậy nên đất rẻ vùng ven vd4 sẽ tăng 
cao nhiều lần nữa. 

Bên ngoài VÐ4 thì nên mua đất thô cư 
giá rẻ của dân. 

Bên Trong VÐ4 thì nên mua đất khu dô 
thị quy hoạch 1:500 đạt chuần 


NO'L 


cứ khảo giá nhiều môi giới, nhiều chủ 
nhà , nhiều thợ săn đất: đâu rẻ nhất thì 
mua. 

Trước khi mua check kỹ với cán bộ địa 
chính xã hoặc cán bộ TNMT huyện 
mấy câu hỏi sau là ok: 

1- lô đất đó có tranh chấp, chồng lấn. 
dính quy hoạch gì không, 

2-có chuyền nhượng hợp pháp cho 
người mua được không, thời gian 
chuyền nhượng hết bao lâu? 

3- Sau khi chuyền nhượng thì có phải 
nâng hạ hạn mức thồ cư không? nếu 
phải điều chỉnh thì s6 mới đứng tên 
người mua sẽ có bao nhiêu m2 thồ cư, 
bao nhiêu m2 cây lâu năm? 

4-Sau khi mua thì có tách sô hợp pháp 
được không? Nếu phải tách sồ thì hết 
bao lâu? ¿ 
Bài 15 (PHẦN 1) 


2022 NÊN MUA BĐS ở DAU? 

Phần 1: (cập nhật ngày 27/03/2022) 

Muốn đầu tư an toàn thì đi phân tích và nhìn nhận được mình đang ở giai 
đoạn nào, ở chu kỳ bds nào 


đầu nam 2020 em đã đăng bai dự báo BĐS sé tăng khủng do dai dịch, ai có 
đất thì nên giữ, ai có tiền thì nên mua bds : ở đâu cũng ok. 

NHƯNG giờ thì khác: ở chu kỳ này bds vẫn sẽ tăng nhưng bất ổn: ai đầu tư 
bds có tính thanh khoản thấp thì sẽ rủi ro đu đỉnh do mất thanh khoản: vậy 
nên các cụ đừng nên ôm đất quê đất tỉnh: em cũng đã và đang bán bds ở tỉnh 
để dồn về Vành đai 4 Hà Nội. 

Em thì ko chơi kiểu đón sóng vì quá nhiều rủi ro, mà em chơi kiểu phân tích 
kinh tế so sánh giữa các quốc gia: 

ví dụ Việt Nam và Thái Lan, Philipin: quy mô GDP , thu nhập đầu người của 
VN và Philipin same same nhau, còn Thái thì cao hơn. 

TUY NHIÊN : 

so sánh bds ở quê ở tỉnh với Hà Nội , BangKok, Manila thì thấy 3 vấn đề: 

1- bds HN đang rẻ hơn Bangkok và Manila 

2- bds ở quê ở tỉnh của VN lại đắt gấp 2 -3 lần bds ở quê ở tỉnh bên Thái Lan 
và Philipin 

3- bds du lịch ở VN đang đắt hơn nhiều bds du lịch ở Phuket, Huahin, Pattaya 
(là những nơi phát triển du lịch trước VN hàng chục năm : có đông du khách 
hơn và được hoạt động mại dâm tự do: tạo nguồn thu lớn hơn VN) 

Vậy nên có thể Kết Luận: đất quê đất tỉnh, bds du lịch ở VN đã tăng giá quá 
cao trong thời gian vừa qua: quá bất hợp lý. còn BĐS Hà Nội vẫn chưa tăng 
cao: nên BĐS Hà Nội có cơ hội tăng thêm nhiều lần nữa. 

BDS Hà Nội: tăng giá nhờ hạ tầng và nhu cầu của nhân dân: chứ ko phải sóng 
ảo do đội nào đánh cả. 

Vì vậy: Em chỉ khuyên mọi người nên mua đất HN cách tháp rùa < 60 phút di 
chuyển: 

đấy mới là những chỗ có khả năng thanh khoản cao, có tiêm năng tăng giá ổn 
định: không sợ bong bóng: vì đó là loại đất "ở được" 

người quê lên HN lập nghiệp sẽ cần loại đất này. 

(nếu thời gian di chuyển >60phut thì họ sẽ thuê nhà hoặc mua chung cư nội 
đô chứ ko mua đất) 

kinh nghiệm ở 50 thành phố lớn nhất trên thế giới đều đã chứng minh như 
vậy. 

Trong hành lang 10 km dọc theo Vành đai 4 cách Tháp Rùa 60 phút (là vùng 
khoanh mầu Đỏ trong hình đính kèm bài) vẫn còn nhiều mảnh đất giá dưới 1 
tỉ nhé, nhiều tiền thì mua đất KĐT, ít tiền thì mua đất sổ đỏ của dân, (còn hơn 
gửi ngân hàng hoặc may rủi mua đât quê đất tỉnh: ko biết có thanh khoản 
được hay ko). 

cùng bán kính với tháp rùa , cùng thuộc địa phận HN: chỗ nào giá rẻ nhất thì 
sẽ có tiềm năng tăng giá nhanh nhất (nên mua bds mà oto có thể đi vào đất: 
vì thời đại xe máy đã kết thúc: giờ là thời đại oto) 

BĐS ở chu kỳ này (2022-2024) chỉ tăng giá ổn định nhờ 02 lý do: 

1- hạ tầng được xây mới nhờ đầu tư công 

2- dòng người nhập cư từ tỉnh khác về có nhu cầu mua đất thủ đô để sinh 
sống. 

vì vậy bds ven vành đai 4 cách tháp rùa 60 phút di chuyển sẽ là lựa chọn đầu 
tư an toàn nhất. 

* vì bds chưa đạt đỉnh: gói kích thích kinh tế cần tối thiểu 02 năm để hấp thụ: 
lãi suất trong 2 năm mà tăng là doanh nghiệp chết trước: vậy nên bds còn 
tăng nhưng đi kèm theo đó là rủi ro thanh khoản do sự bản chất của sự tăng 
giá bds ở chu kỳ này là nhờ Bơm Tiền nên sẽ không bền vững 

*nếu theo quan điểm giá tăng cao nhất, nhanh nhất là tăng ảo và tiềm ẩn rủi 
ro nhiều nhất: thì cứ so giá bds ở các địa phương từ năm 2011 (là điểm đáy 


của BĐS chu kỳ trước) với giá BDS tại thời điểm bây giờ: địa phương nao tang 
ít nhất thì sẽ an toàn ít khả năng vỡ bong bóng nhất 

(không tính bds ở ngõ ngách vì bây giờ là thời đại oto, ko phải thời đại xe máy 
như 10 năm trước) 

*vì HN là thủ đô, vì HCM sắp chìm sâu dưới nước biển nên HN tuy đóng góp 
ngân sách ít hơn nhưng được đầu tư công gấp 2 lần HCM: 

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dẫn đầu cả nước với kế hoạch đầu tư công trung 
hạn là khoảng 304.799 tỷ đồng, vượt xa tất cả các tỉnh thành còn lại. Đứng 
thứ hai là TP HCM với 156.557 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn ngân sách địa 
phương là 142.557 tỷ, ngân sách Nhà nước là 14.000 tỷ). 
https://vietnammoi.vn/cac-tinh-thanh-rot-tien-nhieu-nhat... 

*** các nội dung Cập Nhật Bổ Sung sau bài viết: (A, B, C, D, E): như sau: 
----//---- 

A *** CHU KỲ của BAT DONG SAN 2022-2024 gồm mấy GIAI DOAN , Giờ DANG 
O GIAI DOAN NAO: 

*chu ky khép kin của BĐS luôn lặp đi lặp lại; đỉnh của chu kỳ sau sẽ CAO hon 
đỉnh của chu kỳ trước (nhiều trường hợp Đỉnh của chu kỳ trước sẽ là Đáy của 
chu kỳ Sau) 

Chu kỳ BĐS có 07 giai đoạn: 

Gd 1- Bơm tiền đầu tư công ; (hoặc là cấp vốn cho quả đấm thép, tập đoàn 
kinh tế nhà nước, cấp vốn cho chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ 
tầng...) 

Gđ2- Giai cấp lãnh đạo & các doanh nghiệp sân sau kiếm lợi khủng nhờ ăn 
bớt từ tiền đầu tư công của nhà nước: số tiền đó sẽ dùng để mua bds 

Gđ3- Giá nhà đất tăng khủng do Tiền nhiều làm Cầu tăng (Cầu tăng nhờ "tiền 
Thật") 

Gđ4- dân thấy bds tăng cao nên bị hội chứng FOMO : đua nhau cắm nhà vay 
nợ đầu tư bds (Cầu tăng nhờ "tiền Vay") 

Gđ5- cá mập, tư bản đỏ thoát hàng 

Gđ6- ngân hàng nhà nước kiểm soát bằng các chế tài như: tăng tỉ lệ dự trữ 
bắt buộc ; hạn chế room cho vay dài hạn ; tăng trần lãi suất ; phát hành trái 
phiếu chính phủ kỳ hạn dài với mức lãi suất cao. Sau đó hệ quả là các ngân 
hàng thương mại cũng sẽ đồng loạt tăng lãi suất cho vay và lãi suất huy 
động. 

Gđ7- BĐS đóng bang: cá mập thoát được hàng thì yên tâm hưởng lãi còn dân 
thì ôm nợ. 

-Đầu năm 2022 là giai đoạn bơm tiền giải ngân đầu tư công: nên thời điểm 
này sẽ là chân sóng : là giai đoạn đầu của chu kỳ BĐS (2022-2024) này. 

- chu kỳ trước đây: (2012-2021): BĐS phục hồi nhờ tăng trường kinh tế. (nếu 
so sánh GDP 2021 và 2011 thì sẽ rõ) 

còn bây giờ đã sang chu kỳ mới: Chu kỳ (2022-2024): BĐS tăng giá do Bơm 
Tiền. 

(Đỉnh của chu kỳ 2012-2021 sẽ là Đáy của chu kỳ 2022-2024) 

-chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 (có thể kéo dài đến 2025 hoặc dai hơn cho 
đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) rất giống với chu kỳ 2008-2011 : đều là 
chu kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

vì thời điểm bắt đầu của 2 chu kỳ này là đỉnh của 2 cơn sốt bds của 2 chu kỳ 
tăng trước đó: (là cơn sốt đất 2020-2022 và cơn sốt đất 2006-2008) : đáng lẽ 
sau các cơn sốt đất thì thị trường phải tạm lắng xuống để chờ tích luỹ. nhưng 
không: nhờ có sự can thiệp của nhà nước bằng cách "bơm tiền" nên sẽ lại tạo 
1 cơn sốt mới với đỉnh giá bds cao hơn cơn sốt liền kề trước đó. 


năm 2008 nha nước bơm tiền cho các "qua dam thép- là các tập đoàn kinh tế 
nhà nước" , còn năm 2022 thì bơm tiền qua gói " đầu tư công kích thích kinh 
tế": đây chính là sự khởi đầu của giai đoạn 1/7 của chu kỳ mới 

(tham khảo thêm bài viết về Chu kỳ BĐS ở link 
này:https://www.facebook.com/100041843625742/posts/7279410419 
44010/?d=n) 

B*** SO SANH ĐẤT QUE , DAT TINH với bds HA NỘI 

Nếu nhìn thoáng qua thì sẽ dễ dàng nhận ra rằng Việc sốt dat ở qué, tỉnh lẻ là 
đương nhiên vi lãi suất thấp + ha tang được đầu tư lớn + GDP tăng mạnh 
nhiều năm + tiềm năng GDP tăng mạnh 10 năm tới. 

Tuy nhiên nếu quan sát sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy giá đất Quê đất Tỉnh đã 
tăng quá cao như mức hiện nay, Tăng rất nhiều lần so với đất Thủ đô, trong 
khi thu nhập trên mảnh đất ở Quê, ở Tỉnh lại chưa có gì đột biến. 

Nguyên nhân chính là vì nguồn tiền đầu cơ: 10 khách mua thì 9 khách muốn 
bán lại giá cao cho người khác chứ ko có nhu cầu sử dụng thật. 

Điều này đã từng xảy ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vài chục năm 
trước. 

Do Vậy lời khuyên tốt nhất cho người Nông dân tại thời điểm này là Nếu bds ở 
quê ở tỉnh đã tăng giá nhiều hơn so với bds Hà nội thì nên cân nhắc BÁN HẾT 
ĐẤT QUÊ ĐẤT TỈNH để MUA ĐẤT THỦ ĐÔ nếu số tiền bán đất đó mua được 
bds tại hà nội tạo ra nguồn thu lớn hơn bds ở quê ở tỉnh. (Bán tại Đỉnh và Mua 
tại Đáy chính là cách bảo toàn tài sản tối ưu nhất) 

Xét về "giá trị tài sản": Nếu bây giờ bán đất quê đất tỉnh thì sẽ mua được bds 
đô thị có diện tích lớn nhất , nếu chờ thêm vài năm hoặc vài chục năm nữa thì 
bán mảnh đất quê đó di thì sẽ chỉ mua được bds đô thị với diện tích nhỏ hơn 
rất nhiều. 

(vì bây giờ đất quê đất tỉnh đang ngáo giá, khi bọn cá mập, cá con, cò vạc & 
dân đầu cơ cố tình tung tiền tạo sóng đẩy giá đất lên cao để úp bô lùa gà : 
Thì người nông dân càng nên "tương kế tựu kế" nhân cơ hội này thoát hàng 
trước bọn đầu cơ bằng cách chấp nhận bán rẻ hơn chút xíu để thoát hàng 
trước úp: bô ngược lại bọn đầu cơ) 

Xét về "nguồn thu nhập": nếu bds ở quê ở tỉnh đang có nguồn thu lớn thì 
chưa cần bán cũng ko sao, nhưng nếu bán đi mà mua được các bds tại hà nội 
có nguồn thu lớn hơn (nhờ cho thuê) hoặc nếu chuyển lên HN làm các công 
việc thời vụ như grab, bán hàng, hoặc lao động phổ thông có thu nhập tương 
đương hoặc cao hơn so với thu nhập ở quê nhà thì cũng nên bán đất quê để 
chuyển lên Hà Nội. 

Xét về "tương lai": chỉ có duy nhất 1 xu thế là từ nông thôn về thành thị, từ 
tỉnh lẻ về thủ đô, từ tp nhỏ tập trung về tp lớn thôi. càng phát triển thì tỉ lệ 
dân thành thị càng cao : vì nông thôn và các khu công nghiệp ko có việc làm : 
do máy móc thay thế nông dân, AI, robot thay thế công nhân. nên con người 
phải dồn về thủ đô để tìm việc trong ngành dịch vụ: lấy sức người phục vụ 
con người.BĐS đất qué đất tỉnh hiện nay giá đã tăng quá cao: nguyên nhân 
chính là vì nguồn tiền đầu cơ: 10 khách mua thì 9 khách muốn bán lại giá cao 
cho người khác chứ ko có nhu cầu sử dụng thật. Do vậy chỉ nên ôm đất quê 
đất tỉnh khi các cụ có khả năng thay đổi hiện trạng đất: ví dụ như: phân lô 
tách thửa , hiến đất làm đường, chuyển đổi thổ cư, lập quy hoạch 1:2000, 
1:500 để làm "gia tăng giá trị thật" của bds. 

về xu thế bds ở thủ đô và đất quê đất tỉnh các bác tham khảo thêm chỉ tiết ở 
bài này nhé: 


https://www.facebook.com/100041843625742/posts/7168280063886 
47/?d=n 

----/---- 

C *** BĐS du lịch ở Việt Nam hiện nay giá dang qua cao, qua ảo so với giá trị 
thực: vì phần ngon nhất CDT họ ăn hết rồi. 

còn mua đất dân xung quanh thì ko cạnh tranh được với bọn chuyên nghiệp 
đầu tư trên đất du lịch 50 năm. 

muốn có lãi thì phải có nghề: kiếm tiền từ doanh thu du lịch chứ ko phải đầu 
cơ đất: 

vì đất lúa, đất nông nghiệp quanh các khu du lịch rất nhiều: Nhà nước sẽ 
chuyển thành đất Du Lịch , TMDV 50 năm để cho dự án thuê kinh doanh giá 
rẻ. đất thổ cư ko cạnh tranh được vì chi phí vốn cao. 

tính 1 bài toán đơn giản: nếu phải vay ngân hàng để mua các bds du lịch ở 
VN với giá thị trường: thì nếu chỉ kinh doanh thì chắc chắn chỉ có LO NANG. 
chính vì thé cách kiếm tiền của các cdt ở phú quốc hiện nay là bán BĐS du 
lịch cho dân chứ ko phải là kinh doanh dịch vụ du lịch. 

kể cả các bds du lịch nằm trên đất thuê 50 năm thì thay vì vay ngân hàng để 
xây dựng rồi kinh doanh lấy doanh thu và lợi nhuận để trả lãi như đa số các 
doanh nghiệp ở Bali, Phuket thì đa số các doanh nghiệp VN lại chơi trò bán 
condotel, bán biệt thự nghỉ dưỡng , bán shophouse tmdv 50 năm 

để nhường lại bô cứt cho khách mua. 

Chính vì vay Phuket , Bali phát triển trước các khu du lịch ở VN hàng chục 
năm: lượng khách đông hơn, doanh thu nhiều hơn: nhưng giá bds ở đó lại rẻ 
hơn bds du lịch VN rất nhiều. 

Bên Trung Quốc cũng vậy: bds nghỉ dưỡng giảm sâu so với bds thành phố lớn 
từ năm 2000 rồi: 

Vì muốn có lãi từ hoạt động kinh doanh du lich thì phải giảm chi phí đầu tư 
bằng cách thuê đất 50 năm giá rẻ của nhà nước, vay ưu đãi lãi thấp , vận 
hành chuyên nghiệp và đặc biệt phải có vị trí đẹp (các vị trí đẹp nhất VN thì 
đa phần là đất quy hoạch du lịch được nhà nước cho thuê 50 năm chứ ko phải 
bds thổ cư ở các vùng du lich): 

Các dự án bds ở phú quốc, nha trang, đà nẵng giá cao gấp mấy lần Bali, 
Phuket, Huahin, Penang nên có bán được cho khách Tây khách Tầu đâu, toàn 
lùa gà khách Việt. 

Thái, Indo cũng hệt Việt Nam các bác ạ: Người nước ngoài không được mua 
đất nhưng được mua bds của dự án: 

"người nước ngoài muốn mua nhà tại Việt Nam thì chỉ được mua nhà ở (bao 
gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong các dự án đầu tư xây dựng nhà 
ở thương mai" 

Nhưng vì bds nghỉ dưỡng Việt Nam giá quá cao nên nước ngoài ko ai mua: mà 
sang Bali Phuket để mua: 
https:/aodong.vn/.../nguoi-nuoc-ngoai-co-duoc-mua-hay... 

Tuy nhiên: bds nghỉ dưỡng cuối tuần nếu thuộc địa phận HN, đường oto vào 
được: nằm trọn vẹn trong quy hoạch ONT, ODT thì sau này lại tăng khủng nhờ 
Hà Nội mở rộng Đô Thị hoá: khi đó lại trở thành bds thổ cư ©. 

----/ eee 

D *** có 2 cách mua bds an toàn và chắc chắn có lãi : 

1- mua bds thổ cư ven vành đai 4 HN: cần làm việc với cán bộ địa chính xã để 
check kỹ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ pháp lý nguồn 
gốc đất và hiện trạng đất: Nếu không vướng quy hoạch, và "đủ điều kiện làm 
được sổ hồng chính chủ cho người mua" thì mới nên Mua: (cách này an toàn 


99% chỉ có 1% rủi ro là bị các công trình của nhà nước điện đường trường 
trạm, quốc phòng an ninh quy hoạch đè lên) 

*** Đạt 03 tiêu chuẩn này thì nhập vào là yên tâm lãi cao: 

Tiêu chuẩn 1- có sổ đỏ sổ hồng: chuyển nhượng được hợp pháp : đứng tên 
chính chủ người mua : (không mua đất tranh chấp, dính quy hoạch, vướng 
pháp lý ko sang tên được sổ...) 

Tiêu chuẩn 2- lấy tháp rùa làm tâm: đối với đất thổ cư (xe 7 chỗ vào tận đất) 
thì cùng bán kính chim bay với tháp rùa : đâu rẻ nhất thì sẽ tăng nhanh nhất, 
có tiềm năng tăng giá cao nhất và thanh khoản tốt nhất. 

Tiêu chuẩn 3- chỉ mua BĐS hà nội : không nên mua BĐS ở quê ở Tỉnh 

2- mua bds ở các khu vực đã quy hoạch 1:500 tại HN: bao gồm đất đấu giá, 
đất tái định cư , đất giãn dân đã có sổ hồng , bds khu đô thị của các chủ đầu 
tư uy tín: cách này an toàn gần như 100% nhưng biên lợi nhuận sẽ không cao 
như cách số 1. 

(tham khảo thêm bài viết về BĐS " an toàn" bên Trung Quốc ở link 
này:https://www.facebook.com/100041843625742/posts/7169567697 
09104/?d=n) 

----/ mene 

(Cap nhat ngay 27/03/2022) 

ở Bangkok và Luala Lumpur và các thành phố khác như Seoul, Bắc kinh... gia 
BĐS bán kính 15-20km chỉ cao gấp 2-3 lần BĐS bán kính 30-35km với trung 
tâm. (tức là bds ven VÐ3 chỉ chênh 2-3 lần so với BĐS ven VD4) 

còn HN thì giá chênh lệch quá nhiều giữa vung Ven VÐ3 va Vùng ven VĐ4. 

( ko tính nhà ngõ xe máy nội đô: chỉ xét đến bds oto 7 chỗ vào tận đất) 

Do đó tương lai thì vung ven VD4 sẽ tăng cao : để đạt tỉ lệ giá = 1/2 hoặc 1/3 
vùng ven VD4. 

chỗ rẻ nhất sẽ có tiềm năng tăng cao nhất. 

Dau tư BĐS muốn lãi cao nhiều lần thì phải nhìn vào tiềm năng tăng giá ở 
tương lai chứ ko nên nhìn vào giá trị sử dụng ở hiện tại. 

bọn chê BĐS Hà nội có 2 loại: 

1- ghen ăn tức ở nhưng ko đủ tiền mua BĐS Hà Nội 

2- muốn lùa gà để anh em mua bds Tỉnh dé bon chúng thoát hang 

đừng ai nghe chim lợn xui dại bán bds Hà Nội mà cầm tiền, vì tiền đang mất 
giá. 

BĐS HN là nơi an toàn nhất và sẽ tăng trưởng bền vững nhất. 

chỉ nên bán bds Hà Nội khi thấy có mảnh BĐS khác cũng thuộc hà nội ok hơn. 
con chim lợn nào dìm hàng bds Hà Nội thì thì viết bài phản biện đăng 
comment lên đây để chứng minh là các bài viết của mình là sai đi, mình sẽ 
trả lời day đủ để mọi người cùng sáng tỏ. 

* mình luôn khẳng định BĐS Hà Nội vẫn sẽ tăng, BDS HN vẫn luôn là phương 
án đầu tư an toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất VN. 

BĐS Hà nội không chỉ là tầm nhìn vài năm mà còn là Hàng Chục Năm đến đời 
con đời cháu các bạn. 

VÐ 4 bây giờ sẽ như vành đai3 cách đây 20 nam: sẽ là các không gian đô thị 
của thủ đô. 

Nếu tất tay đầu tư bds ở các Tỉnh khác thì có thể có rủi ro vì bds ở một số nơi 
đã tăng ảo (vì nhu cầu thật ko có) còn Bds Hà Nội thì luôn tăng trưởng bền 
vững, mình luôn khuyên anh em tất tay đầu tư vào bds Hà Nội là yên tâm. 

** BĐS Hà Nội có 3 ưu điểm mà không Tỉnh nào có được: 

1- là thủ đô nên được nhà nước ưu tiên cao nhất, đầu tư công nhiều nhất 

2- là nơi dân số các tỉnh chuyển về sống (chứ có mấy ai từ HN về tỉnh đâu) 
càng ngày số dân chuyển về HN càng đông 


3- là nơi có việc làm tốt, thu nhập cao: dân kiếm được nhiều tiền thi bds mới 
có giá cao. 

**+* Minh khẳng định là từ 2022-2024 thì BĐS Ha Nội vẫn luôn tăng ở tất cả 
các phân khúc. 

(còn bds tỉnh thì chỗ tăng chỗ giảm vì nhiều chỗ ko có nhu cầu thật, giá đã 
tăng ảo quá cao) 

---//--- 

E *** Muốn biết khi nao bds đạt đỉnh của chu kỳ nay thì nên nhìn vào hành 
động của VIN: ở 03 đại dự án: Hưng Yên, Đan Phượng, Đông Anh: vì Vin là 
thằng nắm chính sách chuẩn nhất, nên khi nào nó bán dự án cuối cùng của 3 
đại dự án thì chắc chắn 100% khi ấy sẽ là đỉnh sóng bds của chu kỳ này. 

Đối với các dự án có giá trị lớn thì Vin sẽ luôn đợi giá cao mới bán chứ ko bán 
sớm giá rẻ (vin Hưng Yên nếu muốn bán thì đủ điều kiện bán từ T10/2021 rồi, 
nhưng vin chờ xong đường nối, chờ thị trường lên cao mới bán để tối đa hoá 
lợi nhuận) 

tuy nhiên vin sẽ bán các dự án ở Tỉnh trước: ví dụ như Vin quảng trị, vin móng 
cái... vì BĐS ở Tỉnh sẽ đạt đỉnh trước Hà Nội, dòng tiền cuối của sóng chu kỳ 
này sẽ dồn về thủ đô. 

Người dự báo được chính sách giỏi nhất VN chính là anh Vượng: khi Vin bán 
dự án cuối cùng của 3 đại dự án Hưng Yên , Đan Phượng, Đông Anh, thì chắc 
chắn khi ấy BDS sẽ đạt đỉnh sóng của chu kỳ này: vậy khi ấy nếu bác nào vay 
tiền để đầu tư bds cũng nên bán bds để thu tiền về trả nợ. 

(căn cứ theo thực tế tiến độ mở bán của Vin thì đến 2024 mới bán xong 3 đại 
dự án kia: vậy bây giờ vẫn nên đầu tư BĐS) 

F BI : 

nếu chỗ nào tăng giá so với đỉnh 2011 < tỉ lệ tăng giá của HN thì vẫn nên 
mua: kể cả đất quê, đất tỉnh: 

các bác định đầu tư tỉnh nào thì nên check giá tỉnh đó và thị trường Cung- 
Cầu ở đó. 

BĐS chỉ an toàn nếu giá tăng thấp so với đỉnh và Cung < Cầu. 

bác nào chỉ ra được tỉnh nào ở VN có tỉ lệ tăng giá bds tăng ít hơn Hà Nội so 
với đỉnh 2011: thì đầu tư bds ở Tỉnh đó mới an toàn 

đây là 5 nguyên tắc chọn mua đầu tư bds cho năm 2022: 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh. 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 
và HN vì lượng hàng quá nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con cá nào đủ 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 


Bài 15 (PHẦN 2) 


DU DOAN DIEN BIEN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN BỎ PHỐ VỀ QUE , BO PHO 
VỀ BIỂN: GIAI ĐOẠN 2022 -2023 

và THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CÁC TỈNH, VEN KHU CÔNG NGHIỆP GIAI 
DOAN 2023 -2024 

Dau sé là đích cuối của dòng tiền BĐS giai đoạn 2022-2024 

----//--- 

Bài phân tích nói về diễn biến tâm lý của số đông tác động đến thị trường bất 
động sản ở một số ngách mà mình có hiểu biết không nói tới các yếu tố như 
là lạm phát, lãi suất, chu kỳ kinh tế...... 

Nguyên nhân khởi đầu đó là đầu năm 2020 khi dai dịch covid bùng phát nhu 
cầu về một bất động sản thứ hai làm nơi trú ẩn tăng nên đột biến lúc này thị 
trường bất động sản chuyển hướng sang một trend khác đó là về quê nuôi cá 
và trồng thêm rau. Các bất động sản có vị trí địa lý không quá xa có thể cách 
các thành phố lớn từ 100km tới 250km giao thông không quá thuận tiện đua 
nhau sốt nóng giá tăng chóng mặt điển hình như Lâm Đồng, Daklak, Gia 
Lai..... những nơi này có khí hậu khá mát mẻ và giá đất ban đầu khá rẻ nên 
thi hút được rất nhiều người về đây tìm mua cho mình một bất động sản sau 
đó xuất hiện các nhóm đầu cơ, các nhà đầu tư mua di bán lại đẩy giá đất tai 
day tăng một cách chong mặt. 

DIỄN BIEN CUA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN GIAI DOAN 2020 -2022 

Đầu tiên đó là tang lớp có tiền nhu cầu mua một mảnh đất ở qué làm nơi trú 
ẩn để tránh dịch là có thật và từ đó khi cầu này bắt đầu tăng lên và xuất hiện 
một sô các sale thổ địa tại địa phương được đặt hàng để tìm kiếm sản phẩm 
dạng này cho tầng lớp có tiền. 

Theo thời gian nhu cầu này tiếp tục tăng nóng do đại dịch covid ngày càng 
bùng phát mạnh thì bắt đầu xuất hiện nhóm đầu cơ mua đất dân với diện tích 
lớn và phân lô nhỏ bán lại cho người có nhu cầu 

Tiếp theo người có nhu cầu ở đây gồm có là người mua để trú ẩn tránh dịch 
và nhà đầu tư vốn nhỏ mua đi bán lại để kiếm lời. 

Góp công lớn trong giai đoạn sốt đất này không thể không nói tới truyền 
thông báo chí hằng ngày hàng giờ liên tục cập nhật thông tin về covid có bao 
nhiêu người chết bao nhiêu người bị nhiễm, rồi thành phố thì thiếu thực phẩm 
thiết yếu.... nên tâm lý cần phải có một nơi trú ẩn trong đại dịch....... vậy nên 
bất động sản vùng quê sốt nóng liên tục 

DIEN BIEN TAM LY DAM DONG VA THI TRUONG BAT DONG SAN KHI TAM LY Al 
RỒI CUNG SE LA FO VÀ PHƯƠNG AN SONG CHUNG VỚI COVID DUOC LUA 
CHON 

Nhóm bị ảnh hưởng tâm ly nhiều nhất là những người bắt đầu tự lap mình 
phải tự nuôi sống mình thì họ chợt nhận ra là cuộc sống quá mong manh 
trong đại dịch và trong nhiều đợt giãn cách đa số người có tâm lý về quê nuôi 
cá và trồng rau tránh cuộc sống sô bồ. 

Nhóm này cũng góp phần khá lớn đẩy giá đất tại các vùng quê tăng giá 
nhưng sau khi tâm lý sợ covid đã được đẩy lùi thì họ cũng nhận ra là đời 
không như là mơ vẫn phải tìm tới nơi có việc làm để tự lo cho bản thân, bố 
mẹ và con cái sau này. 

Tầng lớp có tiền thì nhận ra rằng cuộc sống tại miền quê không màu hồng 
như mình nghĩ vì khá xa các tiện ích rất ít người có thể thích nghi do đó sau 
vài năm sở hữu bất động sản ở miền quê tránh dịch nuôi cá và trồng rau thì 
họ sẽ để hoang hay là bán đi. 

Nhóm đầu cơ và nhóm nhà đầu tư mua đi bán lại lúc này cũng không bán 
được hàng và thị trường tại đây bắt đầu đóng băng. 


Người dân sau khi cat đất ban để xây nha mua xe lo cho con cái học hành rồi 
tiền cũng cạn dần và họ nhận ra cần phải làm việc trở lại để nuôi sống gia 
đình nhưng đất đai để sản xuất đã bán hết và giờ mua lại cũng khó vì giá cao 
----//--- 

Nếu nhìn thoáng qua thì sẽ dé dàng nhận ra rằng Việc sốt dat ở quê, tinh lẻ là 
đương nhiên vi lãi suất thấp + ha tang được đầu tư lớn + GDP tăng mạnh 
nhiều năm + tiềm năng GDP tăng mạnh 10 năm tới. 

Tuy nhiên nếu quan sát sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy giá đất Quê đất Tỉnh đã 
tăng quá cao như mức hiện nay, Tăng rất nhiều lần so với đất Thủ đô, trong 
khi thu nhập trên mảnh đất ở Quê, ở Tỉnh lại chưa có gì đột biến. 

Nguyên nhân chính là vì nguồn tiền đầu cơ: 10 khách mua thì 9 khách muốn 
bán lại giá cao cho người khác chứ ko có nhu cầu sử dụng thật. 

Điều này đã từng xảy ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vài chục năm 
trước. 

Do Vậy lời khuyên tốt nhất cho người Nông dân tại thời điểm này là Nếu bds ở 
quê ở tỉnh đã tăng giá nhiều hơn so với bds Hà nội thì nên cân nhắc BÁN HẾT 
ĐẤT QUÊ ĐẤT TỈNH để MUA ĐẤT THỦ ĐÔ nếu số tiền bán đất đó mua được 
bds tại hà nội tạo ra nguồn thu lớn hơn bds ở quê ở tỉnh. (Bán tại Đỉnh và Mua 
tại Đáy chính là cách bảo toàn tài sản tối ưu nhất) 

Xét về "giá trị tài sản": Nếu bây giờ bán đất quê đất tỉnh thì sẽ mua được bds 
đô thị có diện tích lớn nhất , nếu chờ thêm vài năm hoặc vài chục năm nữa thì 
bán mảnh đất quê đó đi thì sẽ chỉ mua được bds đô thị với diện tích nhỏ hơn 
rất nhiều. 

(vì bây giờ đất quê đất tỉnh đang ngáo giá, khi bọn cá mập, cá con, cò vạc & 
dân đầu cơ cố tình tung tiền tạo sóng đẩy giá đất lên cao để úp bô lùa gà : 
Thì người nông dân càng nên "tương kế tựu kế" nhân cơ hội này thoát hàng 
trước bọn đầu cơ bằng cách chấp nhận bán rẻ hơn chút xíu để thoát hàng 
trước úp: bô ngược lại bọn đầu cơ) 

Xét về "nguồn thu nhập": nếu bds ở quê ở tỉnh đang có nguồn thu lớn thì 
chưa cần bán cũng ko sao, nhưng nếu bán đi mà mua được các bds tại hà nội 
có nguồn thu lớn hơn (nhờ cho thuê) hoặc nếu chuyển lên HN làm các công 
việc thời vụ như grab, bán hàng, hoặc lao động phổ thông có thu nhập tương 
đương hoặc cao hơn so với thu nhập ở quê nhà thì cũng nên bán đất quê để 
chuyển lên Hà Nội. 

Xét về "tương lai": chỉ có duy nhất 1 xu thế là từ nông thôn về thành thị, từ 
tỉnh lẻ về thủ đô, từ tp nhỏ tập trung về tp lớn thôi. càng phát triển thì tỉ lệ 
dân thành thị càng cao : vì nông thôn và các khu công nghiệp ko có việc làm : 
do máy móc thay thế nông dân, AI, robot thay thế công nhân. nên con người 
phải dồn về thủ đô để tìm việc trong ngành dịch vụ: lấy sức người phục vụ 
con người.BĐS đất qué đất tỉnh hiện nay giá đã tăng quá cao: nguyên nhân 
chính là vì nguồn tiền đầu cơ: 10 khách mua thì 9 khách muốn bán lại giá cao 
cho người khác chứ ko có nhu cầu sử dụng thật. Do vậy chỉ nên ôm đất quê 
đất tỉnh khi các cụ có khả năng thay đổi hiện trạng đất: ví dụ như: phân lô 
tách thửa , hiến đất làm đường, chuyển đổi thổ cư, lập quy hoạch 1:2000, 
1:500 để làm "gia tăng giá trị thật" của bds. 

về xu thế bds ở thủ đô và đất quê đất tỉnh các bác tham khảo thêm chỉ tiết ở 
bài này nhé: 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/7 168280063886 
47/?d=n 

----/---- 

BĐS Biển & BĐS du lịch ở Việt Nam hiện nay giá đang quá cao, quá ảo so với 
giá trị thực: vì phần ngon nhất CDT họ ăn hết rồi. 


còn mua đất dân xung quanh thi ko cạnh tranh được với bon chuyên nghiệp 
đầu tư trên đất du lịch 50 năm. 
muốn có lãi thì phải có nghề: kiếm tiền từ doanh thu du lịch chứ ko phải đầu 
cơ đất: 
vì đất lúa, đất nông nghiệp quanh các khu du lịch rất nhiều: Nhà nước sẽ 
chuyển thành đất Du Lịch , TMDV 50 năm để cho dự án thuê kinh doanh giá 
rẻ. dat thổ cư ko cạnh tranh được vì chi phí vốn cao. 
tính 1 bài toán đơn giản: nếu phải vay ngân hàng để mua các bds du lịch ở 
VN với giá thị trường: thì nếu chỉ kinh doanh thì chắc chắn chỉ có LO NANG. 
chính vì thé cách kiếm tiền của các cdt ở phú quốc hiện nay là bán BĐS du 
lịch cho dân chứ ko phải là kinh doanh dịch vụ du lịch. 
kể cả các bds du lịch nằm trên đất thuê 50 năm thì thay vì vay ngân hàng để 
xây dựng rồi kinh doanh lấy doanh thu và lợi nhuận để trả lãi như đa số các 
doanh nghiệp ở Bali, Phuket thì đa số các doanh nghiệp VN lại chơi trò bán 
condotel, bán biệt thự nghỉ dưỡng , bán shophouse tmdv 50 năm 
để nhường lại bô cứt cho khách mua. 
Chính vì vay Phuket , Bali phát triển trước các khu du lịch ở VN hàng chục 
năm: lượng khách đông hơn, doanh thu nhiều hơn: nhưng giá bds ở đó lại rẻ 
hơn bds du lịch VN rất nhiều. 
Bên Trung Quốc cũng vậy: bds nghỉ dưỡng giảm sâu so với bds thành phố lớn 
từ năm 2000 rồi: 
Vì muốn có lãi từ hoạt động kinh doanh du lich thì phải giảm chi phí đầu tư 
bằng cách thuê đất 50 năm giá rẻ của nhà nước, vay ưu đãi lãi thấp , vận 
hành chuyên nghiệp và đặc biệt phải có vị trí đẹp (các vị trí đẹp nhất VN thì 
đa phần là đất quy hoạch du lịch được nhà nước cho thuê 50 năm chứ ko phải 
bds thổ cư ở các vùng du lich): 
Các dự án bds ở phú quốc, nha trang, đà nẵng giá cao gấp mấy lần Bali, 
Phuket, Huahin, Penang nên có bán được cho khách Tây khách Tầu đâu, toàn 
lùa gà khách Việt. 
Vì bds Biển, BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam giá quá cao nên nước ngoài ko ai mua: 
mà sang Bali Phuket để mua: 
Tuy nhiên: bds nghỉ dưỡng cuối tuần nếu thuộc địa phận HN, đường oto vào 
được: nằm trọn vẹn trong quy hoạch ONT, ODT thì sau này lại tăng khủng nhờ 
Hà Nội mở rộng Đô Thị hoá: khi đó lại trở thành bds thổ cư # 
---//--- 
BAT DONG SAN VEN KHU CÔNG NGHiEP CŨNG KHONG CÓ TƯƠNG LAI: 
bds muốn tăng giá thì phải được dùng vào mục đích ở : đối với những người 
làm việc trong nội đô: hằng ngày đi xe oto vào thành phố. 
chứ nếu dựa vào KCN là ngu dại, vì công nhân tiền đâu mà mua. 

hph 


sau này Việt Nam sẽ học TQ : sẽ cho các doanh nghiệp thuê đất 50 năm giá 
rẻ để xây ký túc xá cho công nhân (vì đất lúa ven các KCN có rất nhiều) ; cho 
thuê đất 50 giá rẻ để doanh nghiệp mở các dịch vụ phục vụ công nhân như 
nhà trẻ, siêu thị, giặt là, quán ăn... : khi ấy bds thổ cư gần khu công nghiệp 
cắm đầu giảm giá. 

ee | ee 

Nếu nhìn thoáng qua thì sé dễ dang nhận ra rang Việc sốt đất ở qué, tỉnh lẻ là 
đương nhiên vi lãi suất thấp + ha tang được đầu tư lớn + GDP tăng mạnh 
nhiều năm + tiềm năng GDP tăng mạnh 10 năm tới. 


Tuy nhiên nếu quan sát sâu hon thì chúng ta sé thay giá đất Quê đất Tinh đã 
tăng quá cao như mức hiện nay, Tăng rất nhiều lần so với đất Thủ đô, trong 
khi thu nhập trên mảnh đất ở Quê, ở Tỉnh lại chưa có gì đột biến. 

Nguyên nhân chính là vì nguồn tiền đầu cơ: 10 khách mua thì 9 khách muốn 
bán lại giá cao cho người khác chứ ko có nhu cầu sử dụng thật. 

Điều này đã từng xảy ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vài chục năm 
trước. 

Do Vậy lời khuyên tốt nhất cho người Nông dân tại thời điểm này là Nếu bds ở 
quê ở tỉnh đã tăng giá nhiều hơn so với bds Hà nội thì nên cân nhắc BÁN HẾT 
ĐẤT QUÊ ĐẤT TỈNH để MUA ĐẤT THỦ ĐÔ nếu số tiền bán đất đó mua được 
bds tại hà nội tạo ra nguồn thu lớn hơn bds ở quê ở tỉnh. (Bán tại Đỉnh và Mua 
tại Đáy chính là cách bảo toàn tài sản tối ưu nhất) 

Xét về "giá trị tài sản": Nếu bây giờ bán đất quê đất tỉnh thì sẽ mua được bds 
đô thị có diện tích lớn nhất , nếu chờ thêm vài năm hoặc vài chục năm nữa thì 
bán mảnh đất quê đó đi thì sẽ chỉ mua được bds đô thị với diện tích nhỏ hơn 
rất nhiều. 

(vì bây giờ đất quê đất tỉnh đang ngáo giá, khi bọn cá mập, cá con, cò vạc & 
dân đầu cơ cố tình tung tiền tạo sóng đẩy giá đất lên cao để úp bô lùa gà : 
Thì người nông dân càng nên "tương kế tựu kế" nhân cơ hội này thoát hàng 
trước bọn đầu cơ bằng cách chấp nhận bán rẻ hơn chút xíu để thoát hàng 
trước úp: bô ngược lại bọn đầu cơ) 

Xét về "nguồn thu nhập": nếu bds ở quê ở tỉnh đang có nguồn thu lớn thì 
chưa cần bán cũng ko sao, nhưng nếu bán đi mà mua được các bds tại hà nội 
có nguồn thu lớn hơn (nhờ cho thuê) hoặc nếu chuyển lên HN làm các công 
việc thời vụ như grab, bán hàng, hoặc lao động phổ thông có thu nhập tương 
đương hoặc cao hơn so với thu nhập ở quê nhà thì cũng nên bán đất quê để 
chuyển lên Hà Nội. 

Xét về "tương lai": chỉ có duy nhất 1 xu thế là từ nông thôn về thành thị, từ 
tỉnh lẻ về thủ đô, từ tp nhỏ tập trung về tp lớn thôi. càng phát triển thì tỉ lệ 
dân thành thị càng cao : vì nông thôn và các khu công nghiệp ko có việc làm : 
do máy móc thay thế nông dân, AI, robot thay thế công nhân. nên con người 
phải dồn về thủ đô để tìm việc trong ngành dịch vụ: lấy sức người phục vụ 
con người. 

Em đọc các bài phân tích về lịch sử loài người chỉ có duy nhất 1 xu thế là từ 
nông thôn về thành thị, từ tỉnh lẻ về thủ đô, từ tp nhỏ tập trung về tp lớn thôi. 
càng phát triển thì tỉ lệ dân thành thị càng cao ví dụ như: Bỉ (95%), CHLB Đức 
(94%). Anh (91%), Tây Ban Nha (91%), Iceland (90%), Úc (86%), Đan Mạch 
(84%), New Zealand (84%), 

vì nông thôn và các khu công nghiệp ko có việc làm : do máy móc thay thế 
nông dân, AI, robot thay thế công nhân. 

nên con người phải dồn về thủ đô để tìm việc trong ngành dịch vụ: lấy sức 
người phục vụ con người. 


(Nguồn: https://danso.org/thu.../qua-trinh-do-thi-hoa-tren-the-gioi/) 


Đây là một vài ví dụ đã xảy ra trên thế giới: 

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) 

- bên TQ những năm 1990 thì 2 căn nhà ở nông thôn bằng 1 căn chung cư ở 
bắc kinh ; bây giờ 20 căn nhà ở nông thôn TQ bán đi ko mua được 1 căn cc ở 
BK 

- ở nông thôn nhật bản giá nhà chỉ có 500 đô thôi: vì dân lên Tokyo sống chứ 
ko về quê để chết. 


- đất Quê đất Tinh ở Nhật, Hàn rẻ hon dat Quê đất Tinh ở VN, nhưng dat Thủ 
đô của Nhật Hàn đắt hơn thủ đô của VN: 

như vậy chứng tỏ đất tỉnh ở VN đang tăng quá ảo so với giá trị thực. 

Tương lai giá đất tỉnh ở VN cũng sẽ giống như Hàn, Nhật : sẽ giảm giá nhiều 
so với đất Thủ đô Tokyo, Seoul. 

Bây giờ bán mảnh đất ỏ Tỉnh mua được 5 cái nhà ở Hà Nội; nhưng tương lai 
nhiều năm sau nếu bán mảnh đất Tỉnh đó đi thì sẽ ko mua nổi 1/2 cái nhà ở 
HN dau: 

* VN đang giống như TQ , HQ những năm 1990-2000: đất qué đất tỉnh tăng 
quá so với giá trị thực: vì tâm lý người dân "ngộ nhận về phát triển hạ tang": 
cứ thấy hạ tầng nâng cấp thì sẽ tin rằng đất tỉnh tăng giá. 

Nhật phát triển hạ tầng gấp mấy VN, trường học ở quê cũng đạt chuẩn, bệnh 
viện tỉnh hiện đại đạt chuẩn quốc tế, cao tốc về tận Huyện.. thế nhưng giá 
đất Tỉnh liên tục giảm so với giá đất Tokyo. 

Bên Hàn quốc những năm 1990-2000 bán mảnh đất ỏ quê mua được 5 cái 
nhà ở Seoul; nhưng giờ bán đi ko mua nổi 1/4 cái nhà Seoul: bác nào có người 
quen ở Nhật ở Hàn hỏi thì rõ. 

----// ieee 

TRO LAI VỚI THỰC TE CUOC SONG KHI TÂM LY SO COVID KHONG CON 

Sau dai dịch thì dòng người lại phải quay trở lại với thực tế là tang lớp lao 
động sẽ quay về nơi có việc làm và gần các tiện ích căn bản người có tiền sẽ 
cũng sẽ quay về nơi có cuộc sống hiện đại. Các nhóm đầu cơ và các nhà đầu 
tư mua di bán lại cũng rời bỏ thị trường này để tìm tới nơi nhu cầu để làm thị 
trường mới 

Dự đoán từ giữa 2022 trở đi bất động sản các tỉnh như Lâm Đồng, Daklak, 
Daknong, Gia lai... sẽ giảm nhiệt và đóng băng. Bất động sản nơi tạo ra đa số 
việc làm và gần các tiện ích giao thông thuận lợi hơn như Đồng Nai, Bình 
Dương, Tây Ninh, HCM, Vũng Tàu, Long An, Bình Phước sẽ phát triển và bước 
qua một mức giá mới : Sẽ chỉ tiếp tục Tăng đến 2023 là dừng: Từ 2024 thì chỉ 
có duy nhất 1 thị trường tiếp tục tăng trưởng bền vững đó là BĐS Hà Nội. 
Quan điểm cá nhân của mình đó là anh em nào đang nắm giữ bất động sản 
mà chỉ là trend nhất thời trong giai đoạn 2020 - 2022 nên thoát hàng giai 
đoạn này hợp lý nhất vì sau gần 2 năm với trào lưu bỏ phố về quê, bỏ phố về 
biển rất nhiều người đã lờ mờ hiểu ra rằng muốn nuôi cá trồng rau cũng 
không phải dễ nên người lỡ mua sẽ tìm cách bán, người chưa mua sẽ không 
mua nữa vì hiện tai bây giờ có khi chết đói dễ hơn là chết vì bị covid khả năng 
trong thời gian tới ngách thị trường này sẽ đóng băng. 

Và anh em nào đang nắm giữ BĐS TINH THÀNH khác cũng chỉ nên nắm hàng 
đến 2023 là nên thoát để chạy về Thủ Đô. 

Đã đầu tư thì nên chọn nơi nào an toàn nhất, tiềm năng tăng giá cao nhất, 
tăng trưởng bền vững nhất và thanh khoản tốt nhất. Hà Nội là lựa chọn duy 
nhất. 

BĐS HN là nơi an toàn nhất và sẽ tăng trưởng bền vững nhất. 

chỉ nên bán bds Hà Nội khi thấy có mảnh BĐS khác cũng thuộc hà nội ok hơn. 
BĐS Hà Nội có 3 ưu điểm mà không Tỉnh nào có được: 

1- là thủ đô nên được nhà nước ưu tiên cao nhất, đầu tư công nhiều nhất 

2- là nơi dân số các tỉnh chuyển về sống (chứ có mấy ai từ HN về tỉnh đâu) 
càng ngày số dân chuyển về HN càng đông 

3- là nơi có việc làm tốt, thu nhập cao: dân kiếm được nhiều tiền thì bds mới 
có giá cao. 

**+*đấy là về giai đoạn 2022-2024 : khi BĐS Tỉnh đã tăng ảo quá nhanh nên sẽ 
có 1 nhịp điều chỉnh. 


Còn xét về dài han 30 nam tới (trong thời kỳ dân số Vang : giống như TQ cách 
đây 30 năm) thì BĐS Việt Nam vẫn sẽ tăng (tuy van sẽ có chu kỳ giảm ở một 
số thị trường nhưng chỉ là trend ngắn hạn) còn về dài hạn thì đất Việt Nam sẽ 
luôn luôn tăng giá (đối với loại đất thổ cư thời hạn sử dụng lâu dài: nằm trọn 
vẹn trong quy hoạch ONT, ODT : chứ KHÔNG tính loại đất rừng đất rẫy đất 
nông nghiệp, thương mại dịch vụ: thời hạn 50 năm). 

Bởi vì Việt Nam là thiên đường của đầu tư Bất Động Sản duy nhất còn sót lại 
trên thế giới nhờ 3 lý do sau: 

1- không có luật sở hữu 70 năm như TQ hoặc 99 năm như Singapore 

2- không đánh thuế sở hữu BĐS cao như Âu Mỹ 

3- không đánh thuế thừa kế cao như Tư bản 


Bài 15 (PHẦN 3) 


Cảnh Báo: VỠ BONG BÓNG ĐẤT QUÊ ĐẤT TỈNH 

---//---- 

Hôm nay minh đọc 2 bài báo trên Vnexpress (về giá đất VN so với khu vực) va 
CafeF (về khủng hoảng bds ở Sri Lanka): thấy giật mình luôn vì những gì mình 
tiên đoán cách đây mấy tháng đúng quá. 

Đất quê đất tỉnh ở Việt Nam đã tăng quá cao, bây giờ sẽ vỡ bong bóng. còn 
bds ở HN so với thủ đô các nước vẫn đang rẻ: 

"giá bất động sản trung bình ở Việt Nam hiện gấp khoảng 30 lần thu nhập 
bình quân của người dân; trong khi ở Thái Lan là 6,3 lần" 

(nguồn: 


Tuy nhiên: giá bds HN vẫn đang rẻ so với các nước đó: 

để mua 1 căn nhà ở Hà Nội thì người Việt phải nhịn ăn nhịn tiêu 20 năm 
NHƯNG để mua 1 bds tại Manila thì người Philipin phải nhịn ăn nhịn tiêu 36 
năm : tức là gấp gần 2 lần người Hà Nội. 

Tỉ lệ giá nhà/ thu nhập Hà Nội có 20, Bangkok là 31. Tức là giá bất động sản 
trung bình ở Hà Nội hiện gấp khoảng 20 lần thu nhập bình quân của người 
dân; trong khi ở Bangkok là 31 lần. 

(Nguồn: 

1- so sánh HN và Bangkok 
https://www.numbeo.com/property.../compare _cities.jsp... 


2- so sánh HN và Manila 


EERE Trong giai doan 2022- 2024 thì bds VN van sé tăng: vẫn chưa sốt, chưa 
vỡ bong bóng (vì tiền vẫn tiếp tục bơm và lãi suất vẫn giữ ở mức thấp: không 
vuot qua critical point) : Nhung sẽ xảy ra sốt đất cục bộ, vỡ bong bóng "cục 
bộ": vì khi đất quê đất tỉnh mất thanh khoản và sập giá thì đất HN & HCM sẽ 
tăng nhanh để bù lại chỗ hụt: vì vậy Tỉ lệ giá trị BĐS trong Tổng tài sản quốc 
dân vẫn tăng: như vậy BĐS việt nam vẫn tăng trưởng bền vững) (vì chỗ tăng 
bù chỗ giảm) 

----//---- 

BĐS du lich ở Việt Nam hiện nay giá đang qua cao, qua ảo so với gia trị thực: 
giống hệt như BĐS Sri Lanka: 

các bạn đọc bài này để hiểu về BĐS Sri Lanka hiện nay nhé : 


"hòn đảo nay hấp dẫn nhờ khí hau ấm áp quanh năm, những bãi biển tuyệt 
đẹp, những khu rừng kỳ thú, những cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ và một 
lượng lớn cư dân nói tiếng Anh. 

Sri Lanka có rất nhiều người thân thiện và hiếu khách. Có rất nhiều du khách 
thực sự bị thu hút bởi đất nước này và du lịch mà một yếu tố quan trọng với 
nền kinh tế, giúp thúc đẩy sự hấp dẫn của thị trường bất động sản nước này. 
chủ nhà người nước ngoài ở Sri Lanka đã rao bán nhà vì họ không còn kiếm 
được thu nhập từ việc cho thuê. Dẫu vậy, điều này không làm giảm sức hút 
của thị trường. Thay vào đó, người dân địa phương tranh giành nhau để mua" 
BĐS biển Việt Nam cũng giống thế: 

các bạn đọc mục C bài 15 của mình thì sẽ thấy hệt như Sri Lanka: 

"thay vì vay ngân hàng để xây dựng rồi kinh doanh lấy doanh thu và lợi 
nhuận để trả lãi như đa số các doanh nghiệp ở Bali, Phuket thì đa số các 
doanh nghiệp VN lại chơi trò bán condotel, bán biệt thự nghỉ dưỡng , ban 
shophouse tmdv 50 năm để nhường lại bô cứt cho khách mua." 

"Phuket , Bali phát triển trước các khu du lịch ở VN hàng chục năm: lượng 
khách đông hơn, doanh thu nhiều hơn: nhưng giá bds ở đó lại rẻ hơn bds du 
lịch VN rất nhiều." 

"Các dự án bds ở phú quốc, nha trang, đà nẵng giá cao gấp mấy lần Bali, 
Phuket, Huahin, Penang nên có bán được cho khách Tây khách Tầu đâu, toàn 
lùa gà khách Việt." 

---//--- 

* Đất có sổ Hồng sổ Đỏ , có thổ cu: xe oto 7 chỗ vào tận đất ở Hà Nội: cách 
Tháp Rùa 30km giá chỉ 10 tr/m2 ; cách Tháp Rùa 40km giá chỉ 3 tr/m2 : còn 
rẻ hơn đất quê đất tỉnh. 

Bây giờ ai không nhanh tay bán đất quê đất tỉnh để mua đất Hà Nội thì sẽ ôm 
hận. 

----//---- 

Đạt 3 tiêu chuẩn nay thì nên nhập vào (cập nhật ngày 18/04): 

1- có sổ đỏ sổ hồng , có thổ cu’, nằm trọn vẹn trong quy hoạch ONT, ODT: 
chuyển nhượng được hợp pháp : đứng tên chính chủ người mua : (không mua 
đất tranh chấp, dính quy hoạch, vướng pháp lý ko sang tên được sổ...) 

2- lấy Tháp Rùa làm tâm: đối với đất thổ cư (xe oto 7 chỗ vào đỗ được bên 
trong đất) thì cùng bán kính với Tháp Rùa (đường chim bay) : chỗ nào rẻ nhất 
: thì sẽ tăng nhanh nhất, bền vững nhất, an toàn nhất: 

ở các mức giá sau là an toàn: 

bán kính 20 km thì <35tr/m2 

bán kính 25km thì <30tr 

bán kính 30km thì <20tr 

bán kính 35km thì < 13tr 

bán kính 40km thì <7tr 

bán kính 45km thì <3tr 

(nếu đường rộng hơn hoặc đất khu đô thị, đất đấu giá.. thì đắt hơn cũng ok) 
(mức giá trên chỉ là gợi ý để tham khảo: có thể tăng giảm tuỳ từng trường 
hợp cụ thể: các bạn nên tự đi xem nhiều mảnh đất để so sánh rồi quyết định) 
3- chỉ mua BĐS hà nội : không nên mua BĐS ở quê ở Tỉnh 

---//---- 

Các bác ở tỉnh nào thì nên check giá tinh đó và thị trường Cung- Cầu ở đó. 
Nếu bds ở tỉnh đó có tỉ lệ tăng giá bds ít hơn tỉ lệ tăng giá bds Hà Nội so với 
đỉnh 2011: thì vẫn còn tiềm năng tăng giá cao hơn HN. 

**+* Đây là 5 nguyên tắc chọn mua đầu tư bds cho năm 2022: 


Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nao càng tăng nhiều lần thi 
càng rủi ro đu đỉnh. 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 
và HN vì lượng hàng quá nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con cá nào đủ 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 


Bài 15 (phần 4) 


Nên Đầu Tư BĐS Khu Đô Thị hay Đầu Tư Đất Nền Giá Rẻ ở Hà Nội. 

Vì sao cần "Tái cơ cấu tài sản" càng sớm càng tốt. 

---//--- 

BĐS ngon ma có du hết tiện ích đường xá.. thì giá trên giời, 

HN đầu tư công nhiều nhất việt nam, mua chỗ rẻ (vì chưa có nhiều tiện ích, 
hạ tầng) thì sau này hạ tầng sẽ có đủ. 

chỉ có khoảng cách đến tháp rùa là ko đổi, còn đường xá trường học bệnh 
viện rồi sẽ có hết, cùng bán kính với tháp rùa: chỗ nào rẻ nhất sẽ tăng nhanh 
nhất 

BĐS tăng nhanh nhất là khi chưa đạt ngưỡng 100-150tr/m2: 

giống như con người lớn nhanh nhất là khi chưa 16 tuổi. 

BĐS rẻ 10tr/m2 - 20tr/m2 tăng lên 30tr-40tr/m2 thì cực dễ, 

nhưng bds 100tr/m2 tăng lên 200tr/m2 thì cực khó. 

thằng giầu mua ôm biệt thự Vinhomes 10 năm thì tỉ suất lợi nhuận thua xa 
thằng nghèo 10 năm ôm đất nền ven Vành Đai 4 

Ví dụ như Vinhomes Long Biên: nếu cùng số tiền ấy: thay vì mua Vin long 
biên từ đầu đến giờ lãi gấp 5 lần thì đầu tư đất nền lãi vài chục lần. 

nhà giầu mua Vin họ kiếm tiền từ nghề khác (tham nhũng , buôn bán. 3) chứ tỉ 
suất lợi nhuận đầu tư biêt thự Vin và BĐS dự án khu đô thị thuộc loại có tỉ 
suất lợi nhuận THẤP nhất trong nghành BĐS: (loại có tỉ suất lợi nhuận thấp 
nhất bao gồm nhà phố cổ, phố cũ, nhà ngõ phố nội đô, bds khu đô thị, chung 
Cư...) 

nhiều người ca ngợi đầu tư biệt thự Vin lai nhiều lần, chứ nếu ai mua Vin Long 
Biên từ 2012 đến giờ lãi chỉ bằng 1/5 1/10 mua đất nền giá rẻ 

tuy nhiên trong các dạng bds thuộc loại "tỉ suất lợi nhuận thấp nhất" này thì 
bds khu đô thị vẫn nên đầu tư lướt: 

vì khi lướt cọc : vốn ít: lãi cao trong thời gian ngắn. 

còn ôm lâu dài thì ko ăn thua, ko bao giờ đổi đời được: 

vì phần ngon ngất thằng chủ đầu tư ăn hết rồi. 

lướt 1 căn Vin Hưng Yên chỉ cần khoảng 500tr- 1 tỷ : thì ai cũng lướt được. chỉ 
cần biết vào lúc nào ra lúc nào là lướt sóng thành công : 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
795877425150371/ 

Tuy nhiên lướt sóng thì chỉ được 1 vài lần, ko phải dự án nào cũng lướt được 
an toàn : muốn đổi đời thì phải "tái cơ cấu tài sản" : bán bds đã tăng giá cao 


(ko còn nhiều tiềm năng tăng giá) dé mua loại đất chưa ở được ngay va chờ 
tăng giá. 

Ví dụ như năm 2017 mình đầu tư đất Bình Thuận, 2019-2020 mình đầu tư đất 
bình phước, Kontum, Đắc lắc Lâm đồng, 

2021 rút vốn về Vành đai 4 : và sẽ mua tiếp vành đai 4 cho đến khi dự án 
Thông xe. 

vì khi dự án thông xe thì mới hết giai đoạn tăng nhanh (và sẽ giữ tiếp cho đến 
khi VD4 phát triển như VÐ3 bây giờ) 

bây giờ cùng 1 số tiền mua 1 căn biệt thự Vin: nếu mua đất rẻ ven VÐ4 hà nội 
thì 20-30 năm sau bán đi mua được 20-30 căn biệt thự vin 

nếu bác Vượng mang nghìn tỷ từ Đông Âu về đầu tư biệt thự Vin thì giờ bác 
ấy cũng chưa trở thành top 100 của việt nam, 

bác vượng thành số 1 là vì bác ấy mua những khu đất chó ăn đá gà ăn sỏi 
anh em mình ko làm được như bác vượng thì cũng nên học 1 phần: 

thay vì mua những bds đẹp sẵn : thì ta nên mua các bds xấu, chưa có hạ tầng 
, chưa có nhiều cư dân: 

miễn sao bán kính gần Tháp Rùa: để tận dụng nguồn vốn đầu tư hạ tầng của 
Thủ đô làm bds tăng giá nhiều lần 

mình cũng là cư dân biệt thự Vin và mình thấy các cư dân bt vin ko ai làm 
giầu được bằng cách đầu tư bt vin, vì đầu tư bt vin là phương án sử dụng vốn 
kém hiệu quả. 

đa phần cư dân bt vin là quan chức và buôn gian bán lậu. 

Năm 2012 giá Vin Long Biên là 70tr/m2 đến giờ là 350tr/m2 : tức là tăng 5 lần 
: vậy là quá ít so với đất rẻ vùng ven HN, đất quê đất tỉnh. 

Bây giờ đất quê đất tỉnh tăng ảo rồi, giá bt Vin và bds nội thành cũng tăng 
cao rồi, đầu tư ko hiệu quả nữa, 

Chỉ có bds ven vành đai 4 Hà nội là phương án đầu tư hiệu quả nhất, an toàn 
nhất, tỉ suất lợi nhuận cao nhất: 

Tầm nhìn của đầu tư vd4 kéo dài từ 1 năm đến 30 nam: 

vì sau mỗi mốc khi nào dự án vd4 được duyệt, khi GPMB , khi khởi công.. thì 
bds sẽ nhảy giá 1 lần 

giống như vành đai 3 : tăng nhiều đợt chứ có phải tăng 1 đợt là dừng đâu 

đất rẻ thì chỉ có tăng chứ ko có giảm 

còn đất đắt như vin khó tăng nhiều lần lắm: ở cho oai thôi 

Đơn giá biệt thự Vin 200tr/m2 thì đợi tăng lên gấp đôi thành 400tr/m2 thì rất 
khó, nhưng đất rẻ ven VÐ4 giá 10tr-20 tr/m2 tăng gấp 2-3 lần lên 
30tr-40tr/m2 thì cực dễ 

(giống như 30 năm trước ai bán căn nhà phố nội thành mua đất ven vành đai 
3 (cách vđ3 khoảng 10km) thì bây giờ bán đất VÐ3 đi mua được 30 căn nhà 
phố) 

Đầu tư bds thì phải mua lúc chưa có quy hoạch, lúc giá còn rẻ, mua lúc tù 
mù, khi mà tất cả mọi người khác đều chê là BĐS đó không ở được. 

vậy nên chỉ những ai thừa tiền mới mua bds dự án các khu đô thị đầy đủ tiện 
ích bán giá cao 

còn ai muốn đổi đời, muốn giầu thêm vài chục lần thì nên mua đất rẻ ven vd4 
HN. 

ngày xưa bố mẹ mình ko biết mua đất vùng ven HN mà vẫn giữ căn hộ tập 
thể, nên mình nghèo. 

vì mình xuất thân là người nghèo nên mình muốn chia sẻ để người nghèo 
giống mình đều có cơ hội làm giầu. 

Nếu ngày xưa bố mẹ mình bán căn hộ tập thể mua đât vành đai 3 thì mình đã 
trở thành người giầu từ khi học cấp 3. 


Tuy nhiên bố mẹ minh ko biết để làm. 

Vì vậy mình muốn mua đất vành đai 4 từ bây giờ để đời con mình trở thành 
người giầu, và chia sẻ cho mọi người để ai cũng có cơ hội đổi đời. 

Nếu bây giờ các bán biết tái cơ cấu tài sản: bán các loại bds nội đô để mua 
đất rẻ vành đai 4 thì sau này con bạn sẽ là đại gia. 

nếu 30 năm trước bố mẹ mình và bố mẹ các bạn bán nhà , bán xe máy xe 
đạp mua đất vành đai 3 thì bây giờ mình và các bạn cũng có vài trăm tỷ 
nghìn tỷ, 

Tuy nhiên quá khứ ko thể thay đổi, 

chúng ta chi có thể thay đổi được tương lai: bằng cách mua đất rẻ VD4 tử bây 
giờ để đời con chúng ta sẽ thành đại gia 

Bán kính không gian đô thị HN mới chỉ bằng 1/3 Bangkok và Manila : vậy nên 
vành đai 4 sẽ là tương lai của Hà Nội 
https://baochinhphu.vn/duong-vanh-dai-4-vung-thu- -do- tao.. 

h ://kinhtedothi. h-dai-4-h d 


nội đô chật trội, 10tr người đang sống trong nhà ngõ ko có chỗ đỗ oto: thì nếu 
ko ra vành đai 4 thì đi đâu 

Trước đây: khi vđ3 khởi công: đất ven vd3 tăng gấp 2 nhưng nhiều người chê 
đất cổ nhuế toàn mùi cứt, nước máy ko có, 

bán đi chốt lời để về 4 quận nội thành dùng nước máy phần lan, 

bây giờ đất cổ nhuế tăng mấy chục lần so với căn nhà nội đô, tiếc đứt ruột. 

ai chịu được mùi cứt cổ nhuế, mùi phân trâu bò ở Mễ Trì , chịu dùng nước 
giếng khoan 10 năm, vững tâm lý, ko nghe bon Ngu xui dại bán đất vd3 di thì 
bây giờ hưởng lộc 

vậy nên tất cả những ai chê VÐ 4 ở trên nhóm này thi mình đều chửi NGU va 
DỐT, 

mong các bạn thông cảm, 

vì sự NGU DỐT đó đăng lên nhóm thì ai ngu dại nghe theo ko đầu tư vd4 thì 
đời con họ sẽ khổ. 

mình cũng là nạn nhân, ngày xưa mẹ mình cũng định bán căn hộ ở Kim Liên 
đi mua 1 mẫu đất ở ngoại thành để nuôi lợn nuôi gà , nhưng có ông bạn bố 
mình khuyên bố mẹ mình đừng làm vậy. Bố mẹ mình nghe theo không bán 
bds nội đô mua bds ngoại thành, nên đời mình ăn cám. 

lúc đó vốn ko có, ko vay được ai, chỉ có duy nhất cách làm giầu là "tái cơ cấu 
tài sản" nhưng bố mẹ mình đã bỏ lỡ cơ hội. 

sau này 1 mẫu đất ở ngoại thành đáng giá bằng hàng chục cái nhà phố 

nếu đi làm công ăn lương thì làm cả đời liệu có mua nổi thêm 1 cái nhà, 
nhưng nếu biết cơ cấu tài sản thì chỉ cần làm 1 lần, vung kiếm 1 nhát: đời con 
mình sẽ giầu hơn vài chục lần 

thay vì dùng đòn bẩy có nhiều rủi ro, thì nên "tái cơ cấu tài sản": nên bán nhà 
phố, bán chung cư, bán biệt thự , bán đất quê đất tỉnh : để mua đất rẻ vùng 
ven VD4: 

bán đất mua đất: rủi ro bằng 0 

người đẻ ra, đất ko đẻ thêm được: đổi mảnh đất bé lấy mảnh đất to thì chỉ có 
tăng và tăng 

cùng bán kính với tháp rùa, cứ chỗ nào rẻ nhất thì mua 

* BĐS Hà Nội có 3 ưu điểm mà không Tinh nào có được: 

1- là thủ đô nên được nhà nước ưu tiên cao nhất, đầu tư công nhiều nhất 

2- là nơi dân số các tỉnh chuyển về sống (chứ có mấy ai từ HN về tỉnh đâu) 
càng ngày số dân chuyển về HN càng đông 

3- là nơi có việc làm tốt, thu nhập cao: dân kiếm được nhiều tiền thì bds mới 
có giá cao. 


** Bây giờ ở Việt Nam mới dang trong qua trình phan chia lại tài sản là thời kỳ 
sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản, 

Còn rất nhiều cơ hội cho mọi người để làm giầu để đổi đời: 

Nếu ai biết đầu tư biết đầu tư bds trong giai đoạn nay thì sau này sẽ giầu gấp 
hàng trăm lần những người chỉ gửi tiền tiết kiệm. 

Cơ hội này chỉ xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị trí xã hội đã an bài: 
thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

lao động cả đời không bằng chốt lời 

lô đất, các bạn nên coi việc tìm mua bds là việc chính, chứ không phải (việc 
làm công ăn lương) : 

cần thiết thì xin nghỉ phép để đi săn đất. (vì đi làm là làm giầu cho thằng chủ: 
bị nó bóc lột, còn việc mua bán bds là làm giầu cho bản thân mình). 

*** Trên đời nay mấy ai giầu sẵn, có sẵn tiền (trừ tham những hoặc làm ăn 
phi pháp hoặc được hưởng thừa kế): mà đa phần những người giầu họ kiếm 
tiền bằng cách "cơ cấu lại tài sản": tận dụng các thời điểm khủng hoảng của 
thị trường để bán các tài sản ít tăng giá để mua tài sản có tiềm năng tăng giá 
thì sẽ giầu gấp 100 lần thằng khác chỉ biết cắm mặt đi làm thuê. 

bố mẹ mình ko biết "cơ cấu tài sản" nên đời mình phải vất vả, 

vậy nên mình viết bài khuyên các bạn nên sớm "tái cơ cấu tài sản" để giúp 
con bạn cháu bạn sau này trở thành đại gia. 

chứ mình ko ban bds vành dai 4 cho ai, ko làm môi giới, ko làm cò , ko giới 
thiệu đất vd4 cho ai nhé 

Link bài gốc: 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/59 
44200035597371/ 

---//---- 

ai nghe minh "cơ cấu lại tài sản" : bán bds dang ở để mua VD4 từ năm ngoái 
thì đời con họ sẽ giầu hơn 100 lần, 

ai bây giờ mới "tái cơ cấu tài sản" mua vd4 thì chỉ giầu hơn 50 lần thôi. 

Ai ko chịu "tái cơ cấu tài sản" thì sẽ như bố mẹ mình ngày xưa, lúc vành đai 3 
tăng giá hàng mấy chục lần thì ko thể mua nổi. 

VD4 là cơ hội đổi đời an toàn nhất mà 30 năm mới xảy ra 1 lần, 

KHÔNG có phương án "tái cơ cấu tài sản" nào an toàn và chắc chắn lãi hàng 
chục lần như VD4 

----//---- 

Đối với bds dat nền vùng ven thuộc Hà nội: thi cứ khảo giá nhiều môi giới, 
nhiều chủ nhà , nhiều thợ săn đất: đâu rẻ nhất thì mua. 

đạt 3 tiêu chuẩn này thì yên tâm nhập vào chắc chắn an toàn: 

1- có sổ đỏ sổ hồng , có thổ cu’, nằm trọn vẹn trong quy hoạch ONT, ODT: 
chuyển nhượng được hợp pháp : đứng tên chính chủ người mua : (không mua 
đất tranh chấp, dính quy hoạch, vướng pháp lý ko sang tên được sổ...) 

2- lấy Tháp Rùa làm tâm: đối với đất thổ cư (xe 7 chỗ vào tận đất) thì cùng 
bán kính với tháp rùa (đường chim bay) : chỗ nào rẻ nhất : thì sẽ tăng nhanh 
nhất, bền vững nhất, an toàn nhất 

ở các mức giá sau là an toàn: 

bán kính 20 km thì <35tr/m2 

bán kính 25km thì <30tr 

bán kính 30km thì <20tr 

bán kính 35km thì < 13tr 

bán kính 40km thì <7tr 

bán kính 45km thì <3tr 

(nếu đường rộng hơn hoặc đất khu đô thị, đất đấu giá.. thì đắt hơn cũng ok) 


(mức giá trên chỉ là gợi ý dé tham khảo: có thể tăng giảm tuỳ từng trường 
hợp cụ thể: các bạn nên tự đi xem nhiều mảnh đất để so sánh rồi quyết định) 
3- Trước khi mua check kỹ với cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ TNMT huyện 
mấy câu hỏi sau là ok: lô đất đó có tranh chấp, chồng lấn. dính quy hoạch gì 
không, có chuyển nhượng hợp pháp cho người mua được không, thời gian 
chuyển nhượng hết bao lâu? Sau khi chuyển nhượng thì có phải nâng hạ hạn 
mức thổ cư không? nếu phải điều chỉnh thì sổ mới đứng tên người mua sẽ có 
bao nhiêu m2 thổ cư, bao nhiêu m2 cây lâu năm? Chắc chắn thì mới xuống 
tiền. 

**+* ở các nước khác thì bán kính 15-20km với trung tâm giá bds chỉ gấp 2-3 
lần bán kính 30-35km. 

còn việt nam bây giờ bán kính 15-20km đang dat gấp 4-10 lần bán kính 30- 
35km. 

vậy nên đất rẻ vùng ven vd4 sẽ tăng cao nhiều lần nữa. 

*+*BÐS tăng nhanh nhất là khi chưa đạt ngưỡng 100-150tr/m2: 

giống như con người lớn nhanh nhất là khi chưa 16 tuổi. 

BĐS giá rẻ ở Hà Nội: 10tr/m2 - 20tr/m2 tăng lên 30tr-40tr/m2 thì cực dễ, 
nhưng bds 100tr/m2 tăng lên 200tr/m2 thì cực khó. 

Đất 10tr-20tr/m2 ở Hà Nội giống như con lợn 10-20kg : mua về nuôi kiểu gì 
cũng lớn và lớn rất nhanh. 

chứ lợn 100kg chưa chắc đã tăng trọng nhanh. 

Lợn 100kg thì nên xuất chuồng, mua đàn lợn 10kg-20kg mới để nuôi lớn lên 
100kg. 

Đất tăng lên đến 100tr/m2 thi cũng nên bán lấy tiền mua đất rẻ dé chờ tăng 
giá. 

Lợn nuôi từ 10-20kg lên 100kg thì phải tốn công, tốn cám, tốn tiền thuốc tăng 
trọng, còn đất tăng từ 10-20tr/m2 lên 100tr/m2 thì chủ đất chẳng phải làm gì, 
nằm ngủ thì đất cũng tăng. 

Cùng bán kính với tháp rùa, cùng thuộc địa phận HN, cùng là đất ONT, ODT: 
chỗ nào rẻ nhất thì nên mua chỗ đó vì chỗ ấy sẽ tăng nhanh nhất. 

---///--- 


Bai 16 

Phần 1. ; , : ¬ , 

NEN DAU TƯ BAT ĐỘNG SAN hay CỔ PHIÊU BAT DONG SÁN 

Nếu pháp luật VN nghiêm minh, thị trường chứng khoán VN minh bạch, chính 
phủ VN và môi trường kinh doanh ở VN trong sạch như chính phủ Mỹ, nếu chế 
độ cộng sản không lãnh đạo VN thì khi đó Bất Động Sản ko thể tăng giá 
khủng như bây giờ và cổ đất cũng ko thể thăng thiên như hiện nay. 

Tương lai 20 năm nữa cũng sẽ vẫn như vậy. Việt Nam sẽ vẫn ko thể như Mỹ 
mà vẫn sẽ như TQ cách đây 20-30 năm: là thời kỳ tăng trưởng liên tục của 
bds và cổ đất. 

Ai bỏ qua cơ hội này thì sẽ bị tụt hậu, bị bần cùng hoá, mất đi cơ hội đổi đời 
mà 1000 năm mới xảy ra 1 lần. 

once | |----- 

1- NEN MUA BAT ĐỘNG SAN hay CỔ PHIẾU BAT DONG SAN hay ĐẦU TƯ SAN 
XUAT KINH DOANH trong 20-30 NAM TOI. 

Xét về lâu dai thì mua đất hoặc mua cổ dat sé luôn mang lại lợi nhuận nhiều 
hơn đầu tư sản suất kinh doanh. 


vốn huy động ở Việt Nam là 10% lãi, còn vốn huy động tai âu mỹ chỉ vài % 
lỗi. 

vậy nên nhà đầu tư VN không có lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính 
thế giới. yếu ko nên ra gió, Lãi suất ngân hàng cao hơn % GDP thì sản suất 
kinh doanh cũng chỉ làm giầu cho ngân hàng, tiền lãi từ SXKD ko đủ bù lạm 
phát. 

BĐS ở Tây thì đóng thuế sở hữu vài % / năm, thừa kế cho con cháu thì mất 
vài chục % : nhưng BĐS Việt Nam thì khác. 

Tây , Tau ko mua đất VN được, đây chính là ưu thế đặc quyền của người việt: 
nên tận dụng. 

Bọn giáo sư tiến sỹ và các chuyên gia kinh tế nào ca ngợi sản suất kinh 
doanh thì đều IQ thấp hết, vì nó ko hiểu về bản chất của kinh tế vĩ mô của 
Việt Nam. 

Theo nguyên lý "đồng tiền thông minh" thì tiền van sẽ chảy vào đất, BĐS vẫn 
sẽ tăng nếu KHÔNG có 3 yếu tố sau: : 

1- đánh thuế sở hữu bds, thuế thừa kế cao như Au Mỹ 

2- Tăng lãi suất Huy động vượt ngưỡng critical point (Lai suất huy động >= Tỉ 
lệ % lạm phát Thật + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP Thật) (như Tháng 10/2010) 

3- Cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản.. 

we Đất là tài nguyên hữu hạn, là tư liệu sản xuất cơ bản nhất. 

Trên đời có 3 cấp độ kiếm tiền từ thấp đến cao: 

1- "tham gia lực lượng sản xuất" : tức là lao động sản xuất kinh doanh: loại 
này là vét đĩa, 

2- "thâu tóm tư liệu sản xuất" : tức là có đất, bản quyền công nghệ, bằng 
sáng chế, mỏ quặng, tài nguyên thiên nhiên khác.. 

3- "kiểm soát quan hệ sản xuất" : tức là làm chính trị: là quan chức 

* Thằng bỏ sức ra lao động, bỏ công ra sản xuất kinh doanh thì cũng phải 
nuôi thằng có đất: đời con đời cháu nó cũng phải mua lại đất / hoặc thuê lại 
đất của con cháu những người đầu tư bds. Còn những thằng có đất lại thua 
những thằng làm quan : cướp được chính quyền là có tất cả. 

**Cấp 3 là cao nhất : lợi nhuận cao nhất; nếu ai ko có chí làm quan, ko có gan 
làm cách mạng thì nên cố gắng đầu tư nhiều bds để trở thành cấp 2 : chứ 
đừng nên làm cấp 1 

----//---- 

Tuy nhiên các ông "Thầy Chứng Khoan" đang hô hào ba con bán đất dé mua 
cổ phiếu BĐS chỉ nói lên: 1/2 sự thật : nếu ko có chuyện thao túng cổ phiếu, 
phát hành thêm, chuyển lợi nhuận, gửi chi phí, chia cổ tức bất bình đẳng giữa 
cổ đông thiểu số và cổ đông thường, cô đặc pha loãng cổ phiếu.. nếu chứng 
khoán VN được kiểm soát minh bạch như chứng khoán Mỹ, khi nào chứng 
khoán VN bỏ ATC, bỏ ATO, và cho phép giao dịch T0 thì cổ đất sẽ là phương 
án lợi nhuận và an toàn nhất. 

Thị trường chứng khoán VN khác với Mỹ, bọn tạo lập VN nó chó má quá nên 
mua đất sẽ an toàn hơn cổ đất, thà lãi 10 lần mà chắc ăn còn hơn lãi 100 lần 
nhưng rủi ro mất vốn. Vì ko ai biết bọn tạo lập nó nghĩ gì trong đầu. 

Chơi chưng khoán ở VN không khác gì mang tiền đánh cược với anh Quyết còi 
xem sáng mai Anh Quyết bước chân trái ra cửa trước hay bước chân phải ra 
cửa trước. 

Dự báo về BĐS thì có thể chính xác giống như Gia cát lượng dự báo thời tiết: 
chuẩn 100% : nói 7 ngày nữa có gió Đông thì đúng 7 ngày là có gió đông: 
không thể chệch. vì Khí tượng là bất biến. 

Dự báo về cổ đất thì giống như Tư Mã Ý dự báo về hành động Tào Tháo: (Anh 
Quyết còi FLC, Bình gầy CEO hay Vượng Vin đều là những anh Tào Tháo): việc 


dự báo ngày mai Tao Tháo có phát lương cho quan lính hay không là tuỳ vào 
suy nghĩ trong đầu của tào tháo chứ ko phụ thuộc vào logic gì cả. Cổ đất 
cũng thế: Tăng Giảm là tuỳ thuộc vào ý định và hành động của các " Tạo Lập" 
- là các ông Tào Tháo: Nếu một ngày nào đó "Tạo Lập" muốn kiếm tiền bằng 
cách thao túng cổ phiếu, phát hành thêm, chuyển lợi nhuận, gửi chỉ phí, chia 
cổ tức bất bình đẳng giữa cổ đông thiểu số và cổ đông thường, cô đặc pha 
loãng cổ phiếu.. thì anh em chứng sỹ (các cổ đông đại chúng) sẽ chết mất 
xác giống như quân lính dưới quyền Tào Tháo. (chứ ko như dự báo về thị 
trường BĐS là một dạng dự báo thời tiết chỉ phụ thuộc vào các yếu tố khách 
quan mà con người có thể dự báo chính xác được) 

nếu là thời bình thì sẽ không có Gia cát lượng và tư mã ý. 

Nếu pháp luật VN nghiêm minh, thị trường chứng khoán VN minh bạch, chính 
phủ VN và môi trường kinh doanh ở VN trong sạch như chính phủ Mỹ thì khi 
đó bđs ko thể tăng giá khủng như bây giờ và cổ đất cũng ko thể thăng thiên 
như hiện nay. 

Tương lai 20 năm nữa cũng sẽ vẫn như vậy. Việt Nam sẽ vẫn ko thể như Mỹ 
mà vẫn sẽ như TQ cách đây 20-30 năm: là thời kỳ tăng trưởng liên tục của 
bds và cổ đất. 

Ai bỏ qua cơ hội này thì sẽ bị tụt hậu, bị bần cùng hoá, mất đi cơ hội đổi đời 
mà 1000 năm mới xảy ra 1 lần. 

nếu các cụ để ý mức lợi nhuận trung bình của sxkd và mức tăng trung bình 
của bds qua các năm từ 1975 đến giờ, hoặc từ năm 1986 (là lúc mở cửa kinh 
tế đến giờ) thì sẽ thấy đất là nhất. 

Em ko nói là sxkd ko có lãi, vẫn có lãi: nhưng nhiều rủi ro và ít lãi hơn bds. 
vậy nên việc gì phải chọn con đường khó khăn. cứ ôm đất là an toàn nhất, lãi 
nhất. 

Em ko dựa trên quan điểm cá nhân mà tính theo mức trung bình của toàn bộ 
đất nước. 

xét 1 cách toàn diện nhất thì lợi nhuận trung bình của sxkd sẽ bằng với tỉ lệ 
tăng trưởng của GDP (khoảng 10%/ năm) (Ti lệ tăng trưởng GDP chính là mức 
lãi trung bình của các ngành sản xuất kinh doanh sau khi trừ các chi phí & 
thuế & lãi vay ngân hàng & trượt giá đồng tiền. 

có thằng sản xuất kinh doanh lãi cao , nhưng có thằng khác phá sản: vậy nên 
mức lãi trung bình của sxkd chỉ 10% thôi) 

còn Đất thì tăng nhanh hơn GDP bao nhiêu lần? 

vậy đầu cơ đất sẽ mang lại lợi nhuận hơn sản xuất kinh doanh. 

Theo lý thuyết "đồng tiền thông minh" thì khi bơm tiền thì tiền sẽ chảy vào 
ngành nào mang lại lợi nhuận cao nhất và an toàn nhất. 

ở VN thì ở bất cứ quy mô kinh doanh nào thì cũng ko có ngành nào lợi nhuận 
cao bằng đất: trừ nghề làm quan chức.(vì BĐS Việt Nam thì khác với toàn bộ 
thế giới vì KHÔNG phải đóng thuế sở hữu cao, KHÔNG phải nộp thuế thừa kế 
cao: Do vậy chỉ cần có Đảng Cộng Sản lãnh đạo thì Đất sẽ mãi tăng giá) 

Ai muốn giầu nhanh, chấp nhận rủi ro thì: mua cổ đất (nhưng có thể sẽ phải 
bán nhà ra đê ở) 

Ai nhát gan, ko chấp nhận rủi ro, muốn an toàn 100% thì nghe theo em: mua 
bds. (sẽ giầu bền giầu chắc, giầu mãi mãi, càng ngày càng giầu) 

“an UA 

2- Vi SAO BAT DONG SAN được coi là "TAI SẢN AN TOÀN" còn "Cổ Phiếu BĐS" 
được coi là "TÀI SẢN RỦI RO": Bản chất của Ông Chủ các cty BĐS là bán BĐS 
hay bán Cổ Phiếu? 


trước đây đại gia BĐS số 1 của VN là Tang Minh Phụng bị toi thi sau đó thi 
trường BĐS có toang ko? hay là giá nhà đất chỉ giảm trong 1 năm rồi van 
tăng tiếp. 

tương lai các cty bds của TQ và VN chắc chắn cũng sẽ trên bờ vực phá sản. (ở 
VN có Vin, Sun, FLC, DIG, CEO, DXG.. cũng giống như Evergrande & Dailian 
Wanda bên TQ) 

Tuy nhiên việc phá sản của CBT ko liên quan đến giá bds tăng hay giảm ma 
bởi vì 04 nguyên nhân sau: 

1- bản chất của các cty bds cũng giống như doanh ngiệp BOT đường bộ: đều 
dựa vào vốn của ngân hàng, nếu lỗ thì ngân hàng thiệt chứ ông chủ cty bds 
đã ăn đủ từ giai đoạn đầu tư rồi (nhờ ăn bớt phần xây dựng, kê chênh giá trị 
dự án...); nhóm lợi ích CDT BĐS + Ngân Hàng luôn đi đôi với nhau để biến 1 
dự án lởm thành 1 dự án khả thi, đẩy giá trị dự án lên cao quá mức trung bình 
để vay tối đa (VN cũng có nhiều đại gia bds sở hữu ngân hàng) 

2- Tiền mặt mà ông chủ cty bds thu về ko phải từ bán bds dự án (vì lãi và gốc 
phải trả ngân hàng) mà chủ yếu thu được từ bán cổ phiếu cho người dân; 
càng có nhiều dự án, bong bóng nợ càng lớn thì công ty bds đó lại càng "hấp 
dẫn" trên thị trường chứng khoán (vì danh mục đầu tư nhiều, tài sản lớn, 
doanh thu kỳ vọng cao ...) Vì thế kể cả trong trương hợp cty bds phá sản, cổ 
phiếu giá trị như trà đá thì ông chủ cũng kiếm bộn tiền rồi. 

3- trước đây chính sách lỏng lẻo nên đất dự án được cấp với giá rẻ (với cơ chế 
xin cho) nên chủ đầu tư mua 2 đồng, xây dựng 2 đồng nhưng bán 10 đồng thì 
lãi quá khủng, nhưng sau này TQ và sắp tới là VN áp dụng chính sách đấu giá 
đất để lựa chọn nhà đầu tư nên ưu thế đất rẻ ko còn nữa, dự án xây xong thì 
lại phải cạnh tranh với đất phân lô đấu giá của nhà nước nên nếu bán gía cao 
thì ko ai mua, ế hàng nên phá sản 

4- vì nhiều lý do chính trị (và được cơ chế ưu đãi vay vốn của ngân hành) nên 
một số dự án của các ông lớn TQ như Evergrande, Dailian Wanda buộc phải 
xây ở các vùng đồng không mông quạnh, tạo nên các thành phố ma: không ai 
về ở, ko có khách mua: đây chính là quả bom nợ lớn nhất mà ngân hàng phải 
gánh . 

(vì làm sao cạnh tranh được với các bds ở vị trí gần trung tâm do nhà nước 
thu hồi GPMB rồi đấu giá lựa chọn nhà đầu tư phát triển dự án) 

chính vì 4 lý do ấy nên các cty bds mới chết. 

Còn bsd tăng giá hay giảm giá thì ngoài yếu tố thị trường và chính trị thì còn 
phụ thuộc 2 yếu tố của bản thân BĐS : đó là : 1-loại hình BĐS và 2-vị trí BĐS 
(chứ không thể nói rằng các cty BĐS phá sản thì thị trường BĐS sẽ vỡ: ví dụ 
như vụ Tăng Minh Phụng phá sản bị tử hình: nhưng sau đó nhà đất ở VN vẫn 
tăng khủng gấp mấy lần) 

vin sẽ chết sau khi triển khai các đại dự án là Hạ Long Xanh , Cần Giờ, Cam 
Lâm và Chu Lai (toàn các dự án 3000-5000 ha) (giống như Evergrande và 
Dailian Wanda chết sau khi xây xong 1 loạt thành phố ma ở các vùng hoang 
mạc không người. 

Dut thanh khoản , dòng tiền bị cắt đột ngột sẽ tạo nên hiệu ứng domino làm 
người khủng lồ gục ngã. 

Tuy nhiên người khổng lồ chết sẽ là cơ hội để các mầm xanh BĐS lớn dần lên. 
Sẽ có các doanh nghiệp BĐS mới được thành lập. 

vì bản chất "Déu Cáng" của các người khổng lồ BĐS là mô hình kim tự tháp 
tài chính để hút vốn bằng quá trình thực hiện thêm nhiều dự án ; và ông chủ 
của cty BĐS thu lợi từ tiền bán "giấy" tức là bán cổ phiếu thu tiền mặt: đây 
chính là những con đỉa khổng lồ đang hút máu nền kinh tế: 


công ty BDS có thể chết, ông chủ có thé bị truy tố nhưng giá BĐS tang hay 
giảm còn tuỳ theo luật Cung - Cầu và nhu cầu đảm bảo tài sản bằng đất để 
tránh lạm phát của con người. 

Tăng minh phụng cũng đã bị xử, công ty bds số 1 của VN thời đó của TMP 
cũng đã phá sản vì vỡ nợ, nhưng sau đó bds VN lại tăng lên nhiều lần vì nhu 
cầu của nhân dân cần có nhà đẹp, phòng rộng, chứ ko thể chui rúc cả nhà 
mấy người trong diện tích vài chục mét vuông được. Tiền in thêm được còn 
đất không đẻ được nên vì thế đất mới tăng. 

99% đại gia ở VN đều là các tù nhân dự bị, nếu ko lách luật thì đã ko trở 
thành đại gia. Ranh giới giữa tỷ phú và tù nhân ở VN rất mong manh, nếu 1 
ngày nào đó đại gia vì 1 lý do nào đó bị truy tố, dự án bị thu hồi thì cổ phiếu 
chỉ còn là tờ giấy. 

Không nên đánh đồng việc phá sản của doanh nghiệp bds và sự giảm giá của 
bds các cụ ạ: vì Đất được coi là "tài sản an toàn" còn "Cổ Đất" được coi là "tài 
sản rủi ro" 

te 'Ì ng 

3- VÌ SAO BĐS Việt Nam VẤN SẼ TIẾP TUC TANG Trong 20-30 NAM TỚI 


Bai 16 (phan 2) 


Dé phân tích vì sao chứng khoán tach thì mình xin lấy Bất Động San làm đối 
trọng để so sánh: 

Bản chất của lợi nhuận đầu tư chứng khoán là thu lợi từ "tiền lãi sản xuất kinh 
doanh" : muốn có lãi cao từ SXKD thì "chi phí vốn" phải rẻ: 

Tuy nhiên Lãi Vay của việt nam là cực kỳ cao so với thế giới: 

ở các nước khác lãi vay sản xuất kinh doanh trung bình là 1%-5% còn ở VN là 
8-10%: lãi vay cao thế thì kinh doanh gì cho có lãi? 

vì vậy có thể nói Việt Nam KHÔNG có điều kiện THUẬN LỢI cho sản xuất kinh 
doanh. 

Còn bản chất của đầu tư bất động sản là thu lợi từ sự "tăng giá của tài sản 
nhờ sự mất giá của đồng tiền". Bơm nhiều tiền , in nhiều tiền thì tiền càng 
mất giá. 

ở VN Tăng trưởng cung Tiền luôn lớn hơn GDP và Lạm Phát: 

tỉ lệ Cung Tiền M2/GDP của VN là cao nhất so với các nước khác trong khu 
vực: Xã hội làm ra được 1 đồng thì tiền trong XH tăng lên tới 2 đồng. Tỷ lệ 
M2/GDP của Việt Nam đang cao hàng đầu châu thế giới. 

vì vậy có thể nói Việt Nam CÓ có điều kiện cực kỳ THUẬN LỢI cho đầu tư 
BĐS. 

nếu các cụ để ý mức lợi nhuận trung bình của sxkd và mức tăng trung bình 
của bds qua các năm từ 1975 đến giờ, hoặc từ năm 1986 (là lúc mở cửa kinh 
tế đến giờ) thì sẽ thấy đất là nhất. 

Em ko nói là sxkd ko có lãi, vẫn có lãi: nhưng nhiều rủi ro và ít lãi hơn bds. 
mà giá trị cổ phiếu gắn liền với kết quả sản sản xuất kinh doanh, cổ tức thì 
lấy từ tiền lãi của doah ngiệp. 

vậy nên xét về bản chất lãi cổ phiếu sẽ ko thể bằng lãi nhờ đất tăng giá. 

Tuy nhiên thực tế trong thời gian qua thì giá CP đã tăng cao: chứng tỏ là đã 
tăng ảo: vượt quá giá trị thật. 

Tăng quá thì phải giảm. 

Còn giá trị đất thì gắn liền với tỉ lệ tang giá của Cung Tiền M2. tiền in âm am: 
gấp mấy lần tăng trưởng GDP và tăng trưởng trung bình của sản xuất kinh 
doanh thì đất phải tăng. 

việc gì phải chọn con đường khó khăn. cứ ôm đất là an toàn nhất, lãi nhất. 


Em ko dựa trên quan điểm cá nhân mà tính theo mức trung bình của toàn bộ 
đất nước. 

xét 1 cách toàn diện nhất thì lợi nhuận trung bình của sxkd sẽ bằng với tỉ lệ 
tăng trưởng của GDP (khoảng 10%/ năm) (Tỉ lệ tăng trưởng GDP chính là mức 
lãi trung bình của các ngành sản xuất kinh doanh sau khi trừ các chi phí & 
thuế & lãi vay ngân hàng & trượt giá đồng tiền. 

có thằng sản xuất kinh doanh lãi cao , nhưng có thằng khác phá sản: vậy nên 
mức lãi trung bình của sxkd chỉ 10% thôi) 

còn Đất thì tăng giá tỉ lệ thuận với tốc độ Cung Tiền: nhanh hơn GDP gấp 
nhiều lần: Tính trung bình thì lượng cung tiền tăng khoảng 23%/ năm trong 
20 năm, sau 20 năm cung tiền tăng 60 lần. Vì lý do này và nhiều lý do khác 
nên BĐS cũng tăng giá không kém: 

Một mảnh đất năm 2001 có giá 100 triệu thì năm 2021 có giá khoảng 6 tỷ 
(tăng 60 lần). Năm 2041 mảnh đất đó có thể sẽ tăng giá 60 lần thành 360 tỷ. 
Tiền in thêm được , chứ đất có đẻ thêm được đâu. Tiền bơm ra mà không vào 
đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân càng khóc thét. 

vậy đầu cơ đất sẽ mang lại lợi nhuận hơn sản xuất kinh doanh. vì thế % tăng 
giá trung bình của cổ phiếu mà tăng nhanh hơn % tăng giá trung bình của bất 
động sản thì là "ảo Idi" 

EENDE /J----- 

Tuy nhiên có vài trường hợp đặc biệt : kết quả kinh doanh rất tốt tuy nhiên kể 
cả nếu doanh ngiệp làm ăn có lãi thì chắc gì "cổ đông đại chúng" đã được 
hưởng thành quả? 

nếu ko có chuyện thao túng cổ phiếu, phát hành thêm, chuyển lợi nhuận, gửi 
chi phí, chia cổ tức bất bình đẳng giữa cổ đông thiểu số và cổ đông thường, 
cô đặc pha loãng cổ phiếu.. nếu chứng khoán VN được kiểm soát minh bạch 
như chứng khoán Mỹ, khi nào chứng khoán VN bỏ ATC, bỏ ATO, và cho phép 
giao dịch T0 thì cổ phiếu mới là phương án đầu tư an toàn nhé. 

Còn không thì cổ phiếu vẫn chỉ là tờ giấy (khác với đất là thứ sờ được dùng 
được, là tư liệu sản xuất cơ bản nhất, là tài nguyên hữu hạn không gì có thể 
thay thế được) 

----//--- 

so sánh giữa các quốc gia với nhau thì sẽ thay: 

đối với sản xuất kinh doanh thì VN không có lợi thế về vốn : vì chi phí lãi vay 
ở Việt Nam quá cao: còn ở nước ngoài thấp. 

còn BĐS thì khác: Việt Nam chính là thiên đường của đầu tư Bất Động Sản 
duy nhất còn sót lại trên thế giới vì 3 lý do: 

1- không có luật sở hữu 70 năm như TQ hoặc 99 năm như Singapore 

2- không đánh thuế sở hữu BĐS cao như Âu Mỹ 

3- không đánh thuế thừa kế cao như Tư bản 

Theo lý thuyết "đồng tiền thông minh" thì khi bơm tiền thì tiền sẽ chảy vào 
ngành nào mang lại lợi nhuận cao nhất và an toàn nhất. Vậy nên giá đất lại 
càng "tăng bền vững" 

và Cổ phiếu nếu có tăng vượt quá tốc độ tăng của bds thì cũng chỉ có thể 
"tăng ảo" nếu khi được bơm thổi, khi nào hết "chu kỳ bơm thổi" thì cổ phiếu 
sẽ quay lại cái máng lợn vốn có của nó. 

----/--- 

PS: nhiều ban "ngây tho" tưởng rằng tiền "đầu tư chứng khoán" chính là "đầu 
tư cho sản xuất kinh doanh" : 

điều này là hiểu sai về bản chất thế nào là "dòng tiền đầu tư sxkd" : 

nếu 1 cổ phiếu có mệnh giá 10k sau này được bơm lên 30k bán cho ông A, rồi 
ông A thổi tiếp lên 100k bán cho ông B: thì số tiền đầu tư vào sxkd cũng chỉ 


là 10k còn 90k là tiền "thắng bac" mà thang BAN lấy được từ thang MUA: chứ 
90k này phải là dòng tiền vào sxkd nhé. 

**+* mục đích mình viết bài chia sẻ kiến thức về BĐS trên FB ko phải là để lùa 
gà hay để bán bds: mà là vì mình CĂM GHÉT bọn cầm quyền và giới tỉnh hoa. 
nên muốn giúp mọi người không bị mắc bay cua chung. 

* ban chat của mọi cuộc khủng hoảng tạo nên các chu kỳ BĐS đều là do con 
người tạo ra, kể cả dịch bệnh hay thiên tai hay: nếu xử lý tốt thì sẽ ko tạo 
thành khủng hoảng. 

*Nhưng bọn lãnh đạo và tầng lớp tinh hoa lại muốn có khủng hoảng: 

vì thời kỳ khủng hoảng là giai đoạn bọn chúng có thể thu lợi được nhiều nhất: 
là lúc thuận lợi nhất để "tích luỹ tư bản" : người nghèo càng nghèo đi, người 
giầu càng giầu hơn. 

Vậy nên có dấu hiệu của bệnh dịch toàn cầu thì khủng hoảng kinh tế sẽ là tất 
yếu: và khi có khủng hoảng thì sẽ là cơ hội để nhà nước Bơm Tiền vì BƠM 
TIỀN là công cụ để bọn tỷ phú và chính trị gia thâu tóm tài sản của nhân dân 
cần lao. Khoảng cách Giầu Ngèo càng ngày càng tăng. 

**muốn không bị giai cấp cầm quyền thâu tóm tài sản thì nhân dân cần chia 
sẻ kiến thức cho nhau: để nắm bắt được chu kỳ và xu thế của thị trường bds: 
nhờ đó tích luỹ được "tư liệu sản xuất" : khi ấy sẽ không bi "bân cùng hoa" 
Muốn đi tắt đón đầu thì phải mua loại BĐS "an toàn" mà giai cấp thống trị cần 
phải mua thêm trong tương lai. 

SE sec: /J---- 

PS 2: 

Thời gian sap tới: Ai thấy lãi suất FED tang mà sợ vãi đái thì chứng tỏ bản lĩnh 
đầu tư quá kém, kiến thức vĩ mô quá yếu vì không hiểu được bản chất của 2 
chế độ: 

may chục năm qua việc FED tăng giảm lãi suất có ảnh hưởng gì mấy tới lãi 
suất của VN và TQ không? 

Thật ra nếu nhìn rộng ra thì các chính sách tiền tệ của Mỹ chỉ có ý nghĩa để 
"lừa mị" người dân Mỹ : Vì nó đều bị đội Do Thái thao túng. Fed fund rate có 
lên có xuống nhưng đỉnh mới luôn thấp hơn đỉnh cũ. Lý do đơn giản vì mức độ 
phát triển thật của Mỹ không còn cao nữa, phải làm rate thấp để dân tình còn 
ôm CK, vay mua nhà với tiêu sài: tích luỹ của dân lại rơi vào tay bọn "tư bản 
chóp bu" 

còn bank Việt Nam thì ko bị Do Thái thao túng mà Chính quyền Cộng sản 
quyết định, cần tăng thì tăng, nhưng trong lúc giải ngân gói bơm tiền để kích 
thích kinh tế chắc chắn sẽ ko tăng cao, vì lãi suất cao thì doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh sẽ chết đầu tiên. 

ở Tây thì cốt lõi của "công nghệ hút tiền" chính là các start up mà phát triển 
thành tập đoàn lớn đều được bọn do thái thao túng (cái nào có tương lai , có 
triển vọng, có core value, có công nghệ độc quyền , có phát minh sáng tạo..) 
thì cũng bị bọn nó mua lại (M&A) để kiểm soát , nếu ko Takeover được thì sẽ 
bị cả hội dìm cho chết. 

Tuy nhiên ở xứ cộng sản thì do thái ko can thiệp vận động hành lang được 
nên méo có vị gì, 

cốt lõi của "công nghệ hút tiền" của "giai cấp thống trị" ở VN và TQ chính là 
BĐS chứ không phải là "cổ phiếu" 

"giai cấp thống trị" của Mỹ là các gia tộc tài chính, còn "giai cấp thống trị" 
của VN là cộng sản. 

(nói FED là chính phủ Mỹ là sai lầm, FED là 1 tổ chức tư nhân do bọn Do Thái 
thao túng: hành động của FED đi ngược lại lợi ích của nhân dân Mỹ, làm đất 
nước hoa kỳ chậm phát triển: nên sẽ bị TQ vượt lên) 


Đất càng tang giá bền vững thi chính phủ Cộng Sản càng vững mạnh. 

* Nếu coi thị trường BĐS và thị trường Chứng khoán là 2 song bac thì 2 ông 
"nhà cái" chính là "Nhà Nước" và "đội Tạo Lap" 

Vậy nên ôm đất chính là đồng hành với "nhà cái" : đời đời ấm no: 

còn ôm cổ phiếu chính là "ăn bô cứt mà nhà cái xả ra" : thằng Mua ăn cứt của 
thằng Bán: đời đời ăn cứt. 

** đa phần những người chơi chứng khoán đều là các "con bạc" chứ không 
phải các "nhà đầu tư" vì họ chỉ mong giá cp được thổi lên để úp bô thằng 
khác , chứ không giữ cổ phiếu chờ hưởng cổ tức. 

(bổ sung thêm tiền vốn (góp thêm vốn) vào doanh nghiệp mới gọi là dòng 
tiền đầu tư. còn việc thằng A ôm cổ phiếu lúc giá 10k : đợi đến lúc tăng lên 
100k rồi bán cho thằng B thì 90k này vào túi thằng A chứ ko góp 1 xu nào vào 
vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cả.) 

*** tất nhiên cũng có những cổ phiếu tốt: mang lại lợi nhuận nhiều hơn đầu tư 
đất : nhưng đó là thiểu số , mà những cổ phiếu tốt nhất thì cổ đông có ai bán 
ra đâu: vì vậy da phần các cổ phiếu mua di bán lại trên thị trường đều là hàng 
lởm. Do vậy Thị trường CK chính là loại song bạc mà người thua nhiều hơn 
người thắng. (giống như đánh đề: 1 thằng ăn 70 lần nhưng 99 thằng khác 
thua: cổ phiếu cũng thế: đa số người chơi đều thua: vận may không bao giờ 
đến với số đông: vì tiền túi từ các nhà đầu tư sẽ chuyển về túi bọn tạo lập) 
*** đất là "tài sản thật" còn cổ phiếu là "tài sản ảo": khi mua đất thì bạn trực 
tiếp đứng tên, được sử dụng mảnh đất ấy , còn khi mua cổ phiếu thì tiền của 
bạn nhờ người khác "tiêu hộ”. 

Nếu tin là đất tăng giá thì sẽ ko ai bán đất đi (mà chỉ bán chỗ này mua chỗ 
khác), tài sản của đa số nhân dân đều nằm trong đất. 

Nếu tin tưởng vào hoạt động sxkd của doanh nghiệp thì sao các chủ tập đoàn 
không rủ cả họ hàng bán hết đất đai mà mua cổ phiếu, rồi ôm giữ cả đời để 
ăn cổ tức, còn bán cp đi làm gì? Loại tài sản gì mà người biết rõ về nó định 
thổi lên để bán chứ ko định giữ thì là tài sản ảo: ai mua vào thì là ăn cứt của 
thằng bán ra. 

eee Thị trường chứng khoán chỉ thực sự lành mạnh khi nó trở thành thi 
trường vốn đúng nghĩa chứ ko phải là cái sòng bạc. (đấy là khi mà đa số 
những người mua CP sẽ ôm CP lâu dài để chờ hưởng cổ tức, và chỉ có thiểu số 
à mong giá cp được thổi lên để úp bô thằng khác) 

còn thị trường bds thì giống với "thị trường vốn" hơn là "sòng bạc" vì đa số 
những người có đất ở VN đều giữ đất để sử dụng và chờ đất tăng giá: chỉ có 
thiểu số mới mua đi bán lại ăn chênh thôi. 

Ở cái thị trường nào mà đa số người chơi đều không muôn giữ tài sản lâu dài: 
thì nếu tài sản ấy tăng giá thì chỉ là tăng ảo. 

KKK 

đầu tư đất thì ngủ ngon vi đất là cua minh, mình sờ được. 

còn cổ phiếu thì ngủ ko ngon vì đưa tiền cho thằng khác tiêu hộ. 

cổ phiếu mệnh giá 10k nhưng bị thổi lên 100k thì 90k vào túi thằng úp bô, chỉ 
có 10k là vào công ty để thằng chủ cty "tiêu hộ" thôi 

KKK KK 

Thị trường chứng khoán chỉ thực sự lành mạnh khi nó trở thành thi trường vốn 
đúng nghĩa chứ ko phải là cái sòng bạc. (đấy là khi mà đa số những người 
mua CP sẽ ôm CP lâu dài để chờ hưởng cổ tức, và chỉ có thiểu số à mong giá 
cp được thổi lên để úp bô thằng khác) 

----// Tassa 

1- "Đầu tư cổ phiếu" là đánh bac, hên xui, sẽ luôn khổ vì nhiều thông tin that 
giả lẫn lộn, sợ cá voi , sợ cá mập ăn thịt, sợ tạo lập bị nhà nước bỏ tù: (nếu 


doanh nghiệp làm ăn có lãi thì lại có rủi ro bị đội tao lập thao túng cổ phiếu, 
phát hành thêm, chuyển lợi nhuận, gửi chi phí, chia cổ tức bất bình đẳng giữa 
cổ đông thiểu số và cổ đông thường, cô đặc hoặc pha loãng cổ phiếu...) anh 
em đầu cơ cổ phiếu chỉ muốn ăn của kẻ khác , dỡ nhà kẻ khác,nên suốt ngày 
canh chạy, canh thoát hàng, canh bảng điện, canh úp bô thằng khác, canh 
rút vốn...chả hơn méo gì bọn trộm vặt. 

2- "Đầu tư BĐS" là đầu tư bằng tầm nhìn, bằng vĩ mô chính sách, bằng giá trị 
lớn lên của bds theo thời gian, ko xác định ăn của ai cả : như cách mà mình 
làm: chọn mảnh đất an toàn để mua: là loại mà bạn dùng được hoặc con 
cháu đời sau của các bạn dùng được: thì các bạn sẽ thấy thanh thản, hào 
sảng, chỉ cần mua xong đi ngủ, hàng ngày cổ động phong trào... Thế là sau 
nhiều năm bds tăng hàng nhiều lần, ko vất vả. 

----//---- 

Nếu nhìn vào vi mô thi ở VN không có ngành sxkd nào lãi bang ôm dat. 

Vì cơ chế ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế của VN thấp, lãi vay thì cao: vì vậy môi 
trường kinh doanh đầu tư sản xuất của VN không phải là Thuận Lợi so với thế 
giới. (vậy nên chứng khoán cổ phiếu tăng nhanh tăng cao là "tăng ảo" 
NHƯNG 

Môi trường đầu tư bds ở Việt Nam lại thuận lợi số 1 thế giới: (vậy nên đất tăng 
giá nhanh , tăng giá cao là "tang that") 

Bởi vì Việt Nam chính là thiên đường của đầu tư Bất Động Sản duy nhất còn 
sót lại trên thế giới nhờ 4 lý do: 

1- không có luật sở hữu 70 năm như TQ hoặc 99 năm như Singapore 

2- không đánh thuế sở hữu BĐS cao như Âu Mỹ 

3- không đánh thuế thừa kế cao như Tư bản 

4- tỉ lệ Cung tiềnM2/GDP thuộc nhóm cao nhất trên thế giới : tiền bơm ầm ầm 
ra mà không vào đất thì giá bát phở x3 x5 dân càng khóc thét. 

---//--- 

---//[---- 

Cap nhat ngay 20/06: 

cách day mấy thang minh đã dự báo chứng khoán sé chết nhăn răng rồi, 
những ai ko nghe theo thì ân hận: 

**+* ở việt nam có 2 rủi ro lớn nhất: 

1- rủi ro về chính trị: các đại gia cũng như con lợn: nuôi béo là thịt , khi nào 
có lợi nhuận là xẻo. Chủ các cty đang Niêm yết đều có vấn đề (nếu ko lách 
luật, ko vi phạm pháp luật thì rất khó trở thành đại gia): đều là tù nhân dự bị: 
nếu bị bắt thì cô phiếu về 0 

2- rủi ro về lòng người: lúc đang xây dựng doanh nghiệp, thâu tóm quỹ đất thì 
ông chủ cũng tử tế, nhưng lúc bắt đầu chuyển sang giai đoạn chia lợi nhuận, 
chia cổ tức thì lòng người sẽ thay đổi , anh em ruột còn cắn xé nhau thì người 
ngoài chắc gì được chia? 

---//--- 

*** Mình ko đầu tu CK là vì bây giờ thị trường CK như cái song bac, cá lớn 
nuốt cá bé, chứng sỹ chỉ là con mồi cho tạo lập ăn thịt. Khi nào chứng khoán 
VN được kiểm soát minh bạch như chứng khoán Âu Mỹ, khi nào chứng khoán 
VN bỏ ATC, bỏ ATO, và cho phép giao dịch T0 thì mình cũng sẽ chơi cổ phiếu. 
---//[---- 

ở Tay thì cốt lõi của "công nghệ hút tiền" là chứng khoán : các start up mà 
phát triển thành tập đoàn lớn đều được bọn do thái thao túng (cái nào có 
tương lai , có triển vọng, có core value, có công nghệ độc quyền , có phát 
minh sáng tạo..) thì cũng bị bọn nó mua lại (M&A) để kiểm soát , nếu ko 
Takeover được thì sẽ bị cả hội dìm cho chết. 


Tuy nhiên ở xứ cộng san thì Do Thái ko can thiệp van động hành lang được 
nên méo có vị gì, vì vậy cốt lõi của "công nghệ hút tiền" của VN và TQ chính 
là BĐS (vi nhà nước nắm nhiều đấy nhất thông nhờ sở hữu toàn dân về đất 
đai) 

Đất càng tăng giá bền vững thì chính phủ Cộng Sản càng vững mạnh. 


Bai 17 

BÂY GIỜ : CÓ NÊN VAY NGÂN HÀNG ĐỂ MUA BĐS HAY KHÔNG? 

---/--- 

có 1 cach tốt hon, an toàn hơn vay ngân hàng đó la "tái cơ cấu tài san" 

Bài Giáo Án số 3: | 

"TAI CƠ CẤU TAI SAN" là CÁCH "An Toàn Nhất", "Khả Thi nhất" và "Không có 
rủi ro nao" , , 

dé NHÂN TÀI SÁN lên 400 lân qua 2 THE HE: 

(1 CĂN NHÀ THÀNH 400 CĂN NHÀ) 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 
5957575687593139/?fs=e&s=cl 

---//---- 

Các bài trước của minh đã phân tích rõ là BĐS VN sẽ còn tăng đến 2024. 

Tuy nhiên trong giai đoạn 2020-2022 thì những ai có tiền nhàn rồi thì đều đầu 
tư bds hết rồi. 

Do vậy vấn đề ở đây là "có nên vay tiền Ngân Hàng để đầu tư bds hay 
không?" 

đi làm thuê hay sản xuất kinh doanh làm gì có mấy ngành nghề có lãi 200% - 
300% / năm. 

còn đầu tư bds thì cả triệu người VN đang lãi x2 x3 trên năm trong giai đoạn 
2020-2022 và sẽ có thêm hàng triệu người x2 x3 tài sản trong giai đoạn 
2022-2024 nhờ bds (nếu dùng đòn bẩy tài chính bằng cách vay ngân hành thì 
có thể lãi hàng chục lần) 

ai ko đầu tư mà vẫn đi làm thuê thì mới khổ (trừ làm thuê cho nhà nước) 

bạn nào có thể thì chỉ ra cách nào kiếm tiền x2 x3 lần tài sản trong 2 năm 
tiếp theo mà an toàn hơn mua đất, thì ko cần đầu tư bds cũng được. 

Sóng bds còn kéo dài đến 2024, Ai bỏ qua cơ hội này thì sẽ bị tụt hậu, bị bần 
cùng hoá, mất đi cơ hội đổi đời x2 x3 lần tài sản , cơ hội này hàng chục năm 
mới xảy ra 1 lần, ai ko tận dụng là dại. 

Đời người có vài chục năm, Từ 1- 20 tuổi là mất hai chu kỳ của bđs rồi. 20-50 
tuổi được 3 chu kỳ nữa. nếu 30 tuổi mà ko đầu tư bds thì phí mất cơ hội đổi 
đời: nếu thành công thì tự do tài chính, khỏi cần đi làm trong quãng đời còn 
lại. Bỏ qua cơ hội này thì cả đời khó ngóc đầu lên được. Ai giữ tiền thì mất giá, 
ai vay tiền đầu tư bds thì đổi đời. 

20 năm ăn học ko bằng 1 cơ hội đầu tư, cả 1 đời cống hiến lao động vất vả 
làm công ăn lương không bằng 1 lần chốt lãi bds. 

Bạn trẻ nào chưa có 2 tỷ thì chưa nên đầu tư BDS mà nên đầu tư cổ phiếu: vì 
tuy rủi ro nhưng lãi sẽ cao hơn: nếu full margin nhưng rủi ro bị cháy tài khoản 
thì cũng có thể làm lại từ đầu vì tuổi còn trẻ, 2 tỷ cũng ko phải là nhiều. Đỏ 
thì x10 , Den thì làm lại từ đầu. Còn mình thi già rồi nên sẽ chọn phương án 
an toàn tuyệt đối là đầu tư BĐS. 


BĐS chỉ có thé lãi 2-4 lần 1 năm (vi mình chi đầu tu loại bds an toàn 100% 
nên lãi ít) vậy nên khó làm giầu nhanh 

Nếu ai vẫn thấy rủi ro thì tốt nhất thì ko nên đầu tư, vì mục đích của đầu tư 
bds là để ăn ngon ngủ kỹ chờ đất tăng giá. Đọc xong các bài viết của mình 
mà vẫn thấy rủi ro khi đầu tư bds thì tốt nhất là cứ tiếp tục công việc mà bạn 
đang làm, vì bạn ko có tư duy thích hợp để đầu tư bds. 

chu kỳ tăng BĐS như thế này hàng chục năm mới có 1 lần: nên tận dụng cơ 
hội này để x2 x3 tài sản. 

từ 2022 đến 2024 là cơ hội vàng cuối cùng của chu kỳ này: nên tận dụng. 
những ai có công việc bận rộn Inén cân nhac ưu tiên đầu tư bds hơn là công 
việc, vì những cơ hội để x2 x3 tài sản nhờ đầu tư BĐS như thế này cả đời chỉ 
gặp được vài lần, còn công việc chuyên môn thì làm lúc nào cũng được. 
trước khi đầu tư thì tâm lý phải thoải mái , phải chắc chắn là bds sẽ tăng đến 
2024 thì mới yên tâm ngủ ngon khi xuống tiền. 

Bác nào còn lo ngại là bds sẽ sập trước 2024 thì đọc lại các bài phân tích thị 
trường trên fb Lucy Nguyen, còn vấn đề gì chưa hiểu thì comment trên fb, em 
sẽ trả lời công khai để cả nhà yên tâm đầu tư. 

BĐS ko phải là đánh bạc mà là bài toán kinh tế: biết cách giải thì luôn luôn 
đúng , chứ ko phải trò may rủi. 

đối với dự báo về thị trường bds Hà Nội thì chỉ có Đúng và Sai ; có Tăng và 
Giảm ; đều rất rõ ràng chứ chẳng phụ thuộc vào "đội lái" hay ông "Tạo Lập" 
nào như đầu tư cổ phiếu. 

Em tự tin là mình luôn dự báo chính xác được sự tăng giảm của thị trường và 
biết loại bds nào là an toàn và chắc chắn có lãi. 

sóng bds còn kéo dài đến 2024, Ai bỏ qua cơ hội này thì sẽ bị tụt hậu, bị bần 
cùng hoá, mất đi cơ hội đổi đời x2 x3 lần tài sản , cơ hội này hàng chục năm 
mới xảy ra 1 lần, ai ko tận dụng là dại. 

---//--- 

Trong vòng 10 năm gan đây: giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng cung tiền của 
Việt Nam trung bình gần 16%/năm : Trong khi đó tăng trưởng GDP thực trung 
bình giai đoạn này chỉ là 6%/năm, còn tăng trưởng GDP + tỷ lệ lạm phát 
trung bình chỉ là 11,4%/năm. 

Tức là trong vòng 10 năm qua: ai gửi ngân hàng với lãi suất < 11,4% thì coi 
như tiền bốc hơi, còn ai vay tiền với lãi suất < 16% thì coi như ko phải trả lãi 
(vì đồng tiền mất giá hằng ngày) 

(Nguồn: https://m.vietnamnet.vn/.../tien-mat-trong-dan-o-viet-nam...) 

* Xét trong khoảng thời gian 20 năm: 

Cung tiền M2 năm 2000: 222,882 tỷ VND 

Cung tiền M2 12/2021 : 13,402,097 tỷ VND 

(nguồn số liệu : https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/51/tin-dung.htm) 
Tính trung bình thì lượng cung tiền tăng khoảng 23%/ năm trong 20 năm, sau 
20 năm cung tiền tăng 60 lần. 

Vì lý do nay và nhiều lý do khác nên BĐS cũng tăng giá không kém: 

Một mảnh đất năm 2001 có giá 100 triệu thì năm 2021 có giá khoảng 6 tỷ 
(tăng 60 lần). Năm 2041 mảnh đất đó có thể sẽ tăng giá 60 lần thành 360 tỷ. 
Tiền in thêm được , chứ đất có đẻ thêm được đâu. 

Tiền bơm ra mà không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân 
càng khóc thét. 

----// =—-== 

* Mối quan hệ của Lạm Phát được thể hiện theo công thức sau: 

MV = PY 


(trong đó M là lượng tiền, V là vòng quay của tiền, P là Giá cả, Y là sản lượng 
(GDP thực tế) 

khi giá cả toàn thế giới tăng: thì VN cũng bị ảnh hưởng: khi ấy việc tăng cung 
tiền chính là 1 việc cực kỳ có ích cho nền kinh tế (P tăng thì M sẽ tăng tương 
ứng) 

điều mà chính phủ VN lo sợ không phải là " Lạm Phát" mà là khủng hoảng 
kinh tế "Đình Lam" 

"Lạm Phát" là 1 hiện tượng khách quan: giống như 1 con Virus : cái này ko 
tránh được. (giá cả hàng hoá cả thế giới tăng thì VN cũng phải tăng theo: 
giống như xung quanh đều là FO thì bạn cũng sẽ chắc chắn bị lây bệnh) 

còn "Đình Lam" lại là 1 dạng khủng hoảng: giống như 1 loại bệnh (mà Virus 
gây bệnh là "Lạm Phát") : bệnh này có thể chữa được, hoặc phòng tránh được 
nhờ các loại thuốc hoặc Vắcxin (ở đây là các chính sách kinh tế của nhà 
nước). 

"Cung tiền" và "vòng quay tiền" là 2 yếu tố cấu thành "Lạm Phát" giống như 2 
yếu tố tạo nên con virus là ADN và Protein: 

vậy nên khi đánh giá tác động đến bds nói riêng và nền kinh tế nói chung thì 
phải đánh giá tác động của "Lạm Phát" - tức là tác động của con virus) 

* nhìn vào 2 hình đính kèm bài sẽ thấy: ở VN Tăng trưởng cung Tiền luôn lớn 
hơn GDP và Lạm Phát: 

tỉ lệ Cung Tiền M2/GDP của VN là cao nhất so với các nước khác trong khu 
VỰC: 

(tỷ lệ này của Việt Nam là 175% còn ở các nước tương đồng trong ASEAN-5 
chỉ là chưa tới 130% đối với Malaysia và Thái Lan, 63% đối với Phillipines và 
chưa đầy 40% đối với Indonesia. Tỷ lệ M2/GDP của Việt Nam vào thời điểm 
cuối năm 2020 là khoảng 190%. 

Trong vòng 10 năm gần đây: giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng cung tiền của 
Việt Nam trung bình gần 16%/năm : Trong khi đó tăng trưởng GDP thực trung 
bình giai đoạn này chỉ là 6%/năm, còn tăng trưởng GDP + tỷ lệ lạm phát 
trung bình chỉ là 11,4%/năm. 

Tức là trong vòng 10 năm qua: ai gửi ngân hàng với lãi suất < 11,4% thì coi 
như tiền bốc hơi, còn ai vay tiền với lãi suất < 16% thì coi như ko phải trả lãi 
(vì đồng tiền mất giá hằng ngày) 

(Nguồn: https://m.vietnamnet.vn/.../tien-mat-trong-dan-o-viet-nam...) 

* Xét trong khoảng thời gian 20 năm: 

Cung tiền M2 năm 2000: 222,882 tỷ VND 

Cung tiền M2 12/2021 : 13,402,097 tỷ VND 

Tính trung bình thì lượng cung tiền tăng khoảng 23%/ năm trong 20 năm, sau 
20 năm cung tiền tăng 60 lần. 

(Nguồn: https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/51/tin-dung.htm) 

Một mảnh đất năm 2001 có giá 100 triệu thì năm 2021 sẽ có giá 6 tỷ. 

vậy nên: Tiền mặt chính là "Tiêu Sản" chứ Không phải là "Tài Sản" 

* Tuy nhiên: Ai chỉ nói được đến Cung Tiền là dốt mà lại thích chơi chữ : vì khi 
xét đến yếu tố Lạm Phát thì tức là đã bao gồm tác động của Cung Tiền nằm 
trong Lạm Phát rồi. 

Chỉ nói đến Cung Tiền là thiếu sót vì còn phải xét đến Vòng Quay Tiền nữa. 
Cung Tiền nhiều nhưng Vòng Quay Tiền chậm thì Lạm Phát cũng ko cao. 

Vậy nên đánh giá tác động của Lạm Phát sẽ đầy đủ hơn đánh giá tác động 
của Cung Tiền 

Bản chất của lạm phát là vòng quay tiền rất nhanh ; 

muốn hấp thụ được lạm phát thì chính phủ phải rút tiền về; 

cách hút tiền tốt nhất là bán đất cho dân ; 


dân bỏ tiền ra mua đất từ chính phủ khi ấy dân có đất còn tiền lại quay về 
kho bạc nhà nước. 

Chính phủ các nước tư bản không có nhiều đất (vì không tịch thu được đất 
của giai cấp Tư Sản, Địa chủ) nên không thể bán nhiều đất cho dân để thu 
tiền về. Còn chính phủ các nước cộng sản là kẻ đầu cơ đất lớn nhất : quỹ đất 
mênh mông (nhờ cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản và sở hữu toàn dân về đất 
đai) nên cần Hút tiền về thì nhà nước chỉ cần cắt đất bán cho dân. 

Giảm bớt được số tiền lưu thông trên thị trường thì sẽ hấp thụ được lạm phát. 
Do vậy việc "tăng giá BĐS" chính là liều thuốc hạ sốt để chữa căn bệnh do 
Virus "Lam Phát" gay ra. 

Nếu áp dụng hợp lý phương pháp hấp thụ lạm phát bang cách tăng giá bất 
động sản thì có thể hạn chế việc lạm dụng tăng lãi suất để hấp thụ lạm phát 
bởi vì chỉ có hai công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: Đó là tăng giá bất 
động sản và tăng lãi suất ngân hàng nếu công cụ này hiệu quả rồi thì có thể 
giảm bớt công cụ kia (Vì bản chất của việc hấp thụ lạm phát chính là làm sao 
để hút tiền từ thị trường về kho bạc nhà nước Nhằm giảm bớt số tiền lưu 
thông trên thị trường và làm chậm lại vòng quay tiền) 

Việt Nam Không sợ khủng hoảng "giảm phat" và "đình lam" như tư ban vì 
BĐS là công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: 

BĐS mà xuống giá thì nhà nước thiệt nhất. 

chỉ ở các nước XHCN thì BĐS mới được coi là công cụ hấp thụ lạm phát : vì 
nhà nước kiểm soát đất đai: tiền bán đấu giá đất thu về cho nhà nước; 

(khác với chứng khoán thì tiền từ ngừoi này chuyển sang túi người khác chứ 
ko thu được tiền về nhà nước nên cổ phiếu ko được coi là công cụ hấp thụ 
được lạm phát ) 

ngoài 2 công cụ "tăng giá BĐS" và "tăng lãi suất" thì chỉ có 1 công cụ nữa dé 
"chữa lành căn bệnh khủng hoảng kinh tế" chính là "mua lại ngân hàng giá 0 
đồng" 

bản chất của việc này là tịch thu tài sản cá nhân để bù lỗ cho nhà nước: 
Chính Phủ lãi lớn vì tài sản cầm cố tại ngân hàng bị định giá thấp so với giá trị 
thực: 

các cổ đông của ngân hàng - người mua cổ phiếu & trái phiếu mất trắng: 
nhưng nhà nước thu lợi khủng: 

cách này đã được anh Bình ruồi thực hiện rất thành công: nhờ tịch thu tài sản 
của những người như Hà Văn Thắm nên nhà nước có công cụ để hấp thu 
nguồn lực nhằm vượt qua khủng hoảng thành công. 

Vậy nên các bác cứ yên tâm là VN tuy nhiễm phải Virus "Lạm Phát" nhưng sẽ 
KHÔNG bao giờ phát bệnh khủng hoảng "Giảm Phát" hay "Đình Lạm" 

Bi nhiễm virus "lạm phát" nhưng ko bị bệnh "khủng hoảng" nặng chính là sự 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 

càng có khủng hoảng lớn, giá dầu và giá cả hàng hoá càng tăng thì VN càng 
có lợi, vì cộng sản thiệt 1 thì các nước tư bản thiệt 10. Khủng hoảng toàn cầu 
chính là cơ hội để các quốc gia cộng sản bứt phá vọt lên. 

Cả thế giới bị chìm tầu, nhiều quốc gia tư bản sẽ chết chìm nhưng cộng sản 
luôn an toàn bởi vì bên cạnh "công cụ lãi suất" thì CS còn có 2 cái phao nữa: 
(phao bơm tiền tăng giá BĐS và phao mua lại Ngân hàng giá 0 đồng) 

- năm 2008 toàn cầu khủng hoảng: cộng sản dùng phao bơm tiền tăng giá 
BĐS nên phát triển được đến cuối 2010 rồi mới tăng lãi suất huy động. Sau đó 
thì cộng sản dùng thêm cái phao "mua lại ngân hàng 0 đồng" nên không bị 
chìm sâu vào khủng hoảng nhiều như các nước tư bản. 

- Nhờ 2 cái phao này nên tốc độ phát triển VN và TQ trong thời kỳ khủng 
hoảnh nhanh hơn hẳn các nước tư bản. 


*** 2 cái Phao cũng như 2 loại thuốc mà chi riêng chế độ công sản mới có: 

1- "Tăng giá BĐS" dé Hấp thụ Lam phát: là thuốc hạ sốt, là thuốc chữa bệnh: 
khiến tác động của khủng hoảng chậm hơn, ít hơn 

2- "Mua ngân hàng giá O đồng" là thuốc bổ dưỡng giúp bệnh phục hồi nhanh: 
có thuốc thì bệnh nhanh khỏi hơn, ít di chứng hơn 

do vậy khi khủng hoảng toàn cầu xẩy ra năm 2008 thì BĐS việt nam vẫn tăng 
đến tận tháng 10/2010; 

năm nay cũng thế: bđs sẽ tăng đến 2024. 

bds Tây chết trước còn bds Việt Nam sẽ chết chậm sau 2 năm: chính nhờ thị 
trường BĐS 

giá BĐS ở Việt Nam Tăng hay Giảm không phụ thuộc vào các yếu tố "khách 
quan" như "Lạm Phát" mà phụ thuộc vào yếu tố "chủ quan" là "lãi suất huy 
động": Do vậy chính phủ VN sẽ nắm quyền quyết định khi nào Tăng giá BĐS 
hay Giảm Giá BĐS. 

*** có 2 loại chu kỳ BĐS: chu kỳ tăng chu kỳ giảm: tuỳ thuộc vào chính sách 
của chính phủ: 

Khi nhà nước tăng lãi suất huy động của ngân hàng thì bds sẽ giảm: chu kỳ 
bds sẽ kết thúc để chuyển sang chu kỳ mới. 

Tuy nhiên việc này rất khó đoán vì nó phụ thuộc vào ý chí chính trị của lãnh 
đạo VN. 

-chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 (có thể kéo dài đến 2025 hoặc dai hơn cho 
đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) là chu kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

Khi chưa kết thúc gói bơm tiền kích thích kinh tế thì sẽ ko tăng lãi suất: vì 
muốn Ha giá BĐS thì phải tăng lãi suất huy động > (% lạm phat + % tăng 
trương GDP) : khi đó thì các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ chết đầu 
tiên. 

(tham khảo thêm bài này về "thế nào là Lãi Suất tác động đến bds" nhé : 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/7297715550942 
92/?d=n) 

Năm 2022 nay đang giống với giai đoạn nha nước bơm tiền năm 2008 nhé: 
năm 2008 giá hàng hóa thế giới cũng tăng phi mã, "giá dầu thô vào tháng 7- 
2008 lên đến 147,27 USD/thùng, khi đó lạm phát trong nước lên 22,97%. " 
(nguồn: https://tuoitre.vn/dai-bieu-quoc-hoi-tran-hoang-ngan-dung...) 

- Năm 2008-2010 ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Ngân hàng 
nhà nước bắt đầu thắt tín dụng cung tiền năm 2008 giảm đột ngột về 18% 
sau đó kích cầu lần 2 năm 2009 lên mức 37% đến cuối 2010 giảm mạnh về 
mức 12%. Giá BĐS lúc này gần như tăng điên dai và phình bong bóng. Cuối 
2010 lãi suất huy động tăng lên 18%, CPI tiếp tục vượt 21%. Khi nguồn cung 
BĐS vô tận + lãi suất huy động tăng trần đột ngột + lạm phát phi mã + cung 
tiền giảm mạnh => Cộng hưởng lại gây nên khủng hoảng bong bóng bđs 
2011 nổ BÒM. 

Vậy nguyên nhân sâu xa đó là lượng tiền bơm ra tích tụ trong nền kinh tế 1 
thời gian dài, lạm phát tích luôn ở mức cao và nóng đó chính là LAM PHAT 
KÉO (Lạm phát do cầu kéo). Khi LẠM PHÁT KÉO xảy ra thì chính phủ sẽ phải 
tăng lãi suất huy động đến hút tiền về, nhằm giảm lượng tiền lưu thông để 
kìm chế lạm phát. 

Còn ở chu kì này, cung tiền từ đáy 2014 đến này chỉ ở mức 15-18%/năm. Lạm 
phát thấp, GDP tăng trưởng tốt (2012-2020). Nhưng từ 2020-nay thì GDP rất 
thấp. CPI nằm ở mức thấp 3-4%. Lam phát hiện tại là do ảnh hưởng từ xung 
đột NGA-UKCRAINA, các lệnh cấm vận thương mại nhằm trừng phạt Nga 
khiến giá các hàng hoá, sản phẩm, dầu mỏ, nguyên vật liệu,... leo thang tăng 
nóng do thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn => đẩy chỉ phí lên cao sinh ra lạm 


phát. Vậy đây là LAM PHAT ĐẨY (Lam phat do chi phí đẩy). Tính chất khác 
hẳn với lạm phát ở chu kì trước. 

Việc chính phủ tăng lãi suất huy động lúc này sẽ khiến cho các doanh nghiệp 
chết lâm sàn đầu tiên chứ k phải là BĐS. Trong khi đó chính phủ sắp bơm gói 
kích cầu kinh tế 350.000 tỷ vào quý II/2022 thì việc tăng lãi suất là điều khó 
xảy ra và giá BĐS sé còn tăng nữa.! 

Tiền không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân càng khóc thét. 
**+* Giống như chu kỳ (2008-2010) : ai dừng mua bds từ năm 2008 vì sợ 
khủng hoảng kinh tế thì mất cơ hội nhân 2 nhân 3 lần tài sản. 

- Cuối năm 2010 là kết thúc giai đoạn giải ngân gói bơm tiền : lúc đó Tháng 
11/2010, Lãi suất huy động VND đã tăng vọt từ 10%/ năm lên đến 17%/năm 
và Năm 2011 lãi suất huy động đạt đỉnh 24%/ năm (Nguồn: 
https://www.bsc.com.vn/BSCNews/2017/8/29/578699.aspx) 

Vì Khi do là lúc đạt đủ tiêu chuẩn của công thức: Lãi suất huy động >= (ti lệ 
% lạm phát + tỉ lệ tăng trưởng % GDP) 

Khi ấy BĐS mới đóng băng và kết thúc chu kỳ tăng trưởng. 

* Bây giờ cũng vậy ai nhát gan dừng mua bds trước khi kết thúc chu kỳ tăng 
(2022-2024) cũng sẽ thì mất cơ hội x2 x3 tài sản. 

- Tuy nhiên bds bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý nên có sự Phân Hoá: chỗ Tăng 
Ảo quá cao, cho khác lại chưa tang nhiều: sẽ tăng thêm: vì vậy cần phải tỉnh 
táo: vì BĐS vẫn sẽ tăng trưởng trong 2 năm tiếp theo nhưng ở một số nơi đã 
tăng quá giá trị thật nhất là BĐS ở Tỉnh. 

*x*** mua bds ở đâu, khi nào thì phải dựa trên các phân tích về chu kỳ, thời 
điểm, đặc thù kinh tế vùng, và chính sách của nhà nước theo từng giai đoạn. 
Có thể tham khảo bài viết này. của em về: 

CHU KỲ của BẤT ĐỘNG SẢN gồm mấy GIAI ĐOẠN , Giờ ĐANG Ở GIAI ĐOẠN 
NÀO: 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
727941041944010/?d=n 


* chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 rất giống với chu kỳ 2008-2010 : đều là chu 
kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

* năm 2008 nhà nước bơm tiền cho các "quả đấm thép- là các tập đoàn kinh 
tế nhà nước" , còn năm 2022 thì bơm tiền qua gói " đầu tư công kích thích 
kinh tế": đây chính là sự khởi đầu của chu kỳ Tang giá BĐS mới (2022-2024) 
*vì thời điểm bắt đầu của 2 chu kỳ này là đỉnh của 2 cơn sốt bds của 2 chu ky 
tăng trước đó: (là cơn sốt đất 2020-2022 và cơn sốt đất 2006-2008) : đáng lẽ 
sau các cơn sốt đất thì thị trường phải tạm lắng xuống để chờ tích luỹ. nhưng 
không: nhờ có sự can thiệp của nhà nước bằng cách "bơm tiền" nên sẽ lại tạo 
1 cơn sốt mới với đỉnh giá bds cao hơn cơn sốt đất trước đó. 

* lúc giải ngân gói bơm tiền thì ko thể tăng lãi suất nhiều. 

Vì tăng lãi suất là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chết đầu tiên chứ ko 
phải là bọn đầu cơ BĐS. (Mục đích của gói Bơm tiền kích thích kinh tế là để 
cứu doanh ngiệp, nếu tăng lãi suất thì là giết doanh nghiệp à?) 

* Vậy nên để cứu nền kinh tế, cứu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì 
trong giai đoạn 2022-2024: Chính Phủ VN sẽ buộc phải chấp nhận việc "BĐS 
sẽ tăng giá" vì KHÔNG thể tăng "Lãi suất huy động" vượt ngưỡng Critical 
Point : vậy nên: 

(Lai suất huy động < = Tỉ lệ % lam phat + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP) 

do đó BĐS vẫn sé tăng giá trong chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 (có thể kéo 
dài đến 2025 hoặc dài hơn cho đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) 


Vậy nên giai đoạn 2022-2024 sé là cơ hội làm giầu nhờ bds tăng giá , hang 
chục năm sau mới lặp lại. Ai chưa có tài sản , không vay được vốn đầu tư bất 
động sản thì có thể làm cò, làm thợ săn đất: tháng kiếm hàng trăm triệu ok 
Ngu dại nhất là đi làm thuê, dùng sức lực và kiến thức của mình làm giầu cho 
thằng chủ. 

nếu doc kỹ các bài của mình thì sẽ hiểu rõ là 2 năm tới chỉ có BĐS là cột trụ 
chống đỡ của nền kinh tế VN vượt qua khỏi khủng hoảng. Đất mà giảm giá thì 
chính phủ Việt Nam liêu xiêu, cả nền kinh tế đất nước sẽ chìm sâu vào khủng 
hoảng. Khi lạm phát càng cao thì càng cần tăng giá BĐS: nếu ko tăng giá bds 
thì dân sẽ dồn tiền mua đô, vàng, tiền ảo.. nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ. 

vì thế sẽ khó có ngành sản xuất kinh doanh nào có thể x2 x3 tài sản như bds. 
cơ hội này hàng chục năm mới có 1 lần, ko tận dụng thì ân hận. 

Tuy nhiên BDS VN còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý thị trường, nhiều nơi đã 
FOMO tăng quá giá trị thực: vì vậy nên rút vốn khỏi các thị trường bds đã 
tăng ảo: để đầu tư vào các thị trường BDS tiềm năng, là đích đến của dòng 
tiền giai đoạn 2022-2024. 

Đọc 1000 quyển sách, nỗ lực làm việc 12 tiếng 1 ngày Nhưng số tiền kiếm 
được hàng năm không nhanh bằng tốc độ bds tăng giá đâu. 

Vậy nên NGƯỜI GIÀU CÀNG GIÀU HƠN, người nghèo thì càng ngèo hơn. 

bản chất xã hội là vậy, vì chế độ này nó vậy: BĐS ở Tây thì đóng thuế sở hữu 
vài % / năm, thừa kế cho con cháu thì mất vài chục % : nhưng BĐS Việt Nam 
thì khá: vậy nên sẽ luôn tăng trưởng đột biến trong nhiều chu kỳ. 

Tây , Tau ko mua đất VN được, đây chính là ưu thế đặc quyền của người việt: 
nên tận dụng các chu kỳ BĐS để làm giầu . 

20-30 năm nữa cũng sẽ như vậy. cày cuốc toát mồ hôi 10 năm cũng sẽ ko 
bằng giá đất tăng 1 nhịp. 

Ai ko tận dụng cơ hội chu kỳ 2022-2024 này để x2 x3 tài sản thì sẽ bị tụt lại 
so với xã hội, vì tài sản của mình ko tăng nhưng người khác lại tận dụng cơ 
hội này để x2 x3 lần tài sản và vượt xa bạn. 

vì bds trong 20-30 năm tới sẽ luôn tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng thu 
nhập nên ai có nhiều bds hơn mức trung bình của xã hội sẽ càng ngày càng 
giầu hơn, 

còn ai có ít bds hơn mức trung bình sẽ càng ngày càng nghèo hơn. 

vậy nên khi đã biết chắc chắn là bds sẽ tăng trong giai đoạn 2022-2024 này 
thì cách tốt nhất để làm giầu chính là vay tiền để mua thêm bds. 

1% người giầu của thế giới đang nắm 99% tài sản của toàn cầu: đó là vì họ 
tận dụng đòn bầy tài chính, vay ngân hàng lúc lãi suất thấp để đầu tư tài sản 
tăng giá cao. 

lãi suất hiện nay đang thấp < (tỉ lệ lạm phát + tỉ lệ tăng trưởng GDP) : thì cứ 
mạnh dạn cắm nhà vay bank, ko sợ rủi ro vì bds sẽ tăng nhiều lần, 

miễn ko mua phải loại bds đã tăng ảo là ok. 

đây là 5 nguyên tắc chọn mua đầu tư bds cho năm 2022: 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh. 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 


va HN vì lượng hang qua nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con ca nào du 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 

Nếu mua loại bds an toàn thì mới yên tâm ngủ ngon khi cắm nhà vay bank. 
*** Ai thấy lãi suất FED tang ma sợ vãi đái thì chứng tỏ bản lĩnh đầu tư quá 
kém, kiến thức vĩ mô quá yếu vì không hiểu được bản chất của 2 chế độ: 
mấy chục năm qua việc FED tăng giảm lãi suất có ảnh hưởng gì mấy tới lãi 
suất của VN và TQ không? 

Thật ra nếu nhìn rộng ra thì các chính sách tiền tệ của Mỹ chỉ có ý nghĩa để 
"lừa mị" người dân Mỹ : Vì nó đều bị đội Do Thái thao túng. Fed fund rate có 
lên có xuống nhưng đỉnh mới luôn thấp hơn đỉnh cũ. Lý do đơn giản vì mức độ 
phát triển thật của Mỹ không còn cao nữa, phải làm rate thấp để dân tình còn 
ôm CK, vay mua nhà với tiêu sài: tích luỹ của dân lại rơi vào tay bọn "tư bản 
chóp bu" 

còn bank Việt Nam thì ko bị Do Thái thao túng mà Chính quyền Cộng sản 
quyết định, cần tăng thì tăng, nhưng trong lúc giải ngân gói bơm tiền để kích 
thích kinh tế chắc chắn sẽ ko tăng cao, vì lãi suất cao thì doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh sẽ chết đầu tiên. 

ở Tây thì cốt lõi của "công nghệ hút tiền" chính là các start up mà phát triển 
thành tập đoàn lớn đều được bọn do thái thao túng (cái nào có tương lai , có 
triển vọng, có core value, có công nghệ độc quyền , có phát minh sáng tạo..) 
thì cũng bị bọn nó mua lại (M&A) để kiểm soát , nếu ko Takeover được thì sẽ 
bị cả hội dìm cho chết. 

Tuy nhiên ở xứ cộng sản thì do thái ko can thiệp vận động hành lang được 
nên méo có vị gì, cốt lõi của "công nghệ hút tiền" của VN và TQ chính là BĐS. 
Đất càng tăng giá bền vững thì chính phủ Cộng Sản càng vững mạnh. 

* mục đích em chia sẻ kiến thức về BĐS trên FB ko phải là để lùa gà hay để 
bán bds: ma là vì em CAM GHET bọn cầm quyền và giới tinh hoa. nên muốn 
giúp mọi người không bị mắc bẫy của chúng. 

* bản chat của mọi cuộc khủng hoảng tạo nên chu kỳ BĐS đều là do con 
người tạo ra, kể cả dịch bệnh hay thiên tai hay: nếu xử lý tốt thì sẽ ko tạo 
thành khủng hoảng. 

*Nhưng bọn lãnh đạo và tầng lớp tinh hoa lại muốn có khủng hoảng: 

vì thời kỳ khủng hoảng là giai đoạn bọn chúng có thể thu lợi được nhiều nhất: 
là lúc thuận lợi nhất để "tích luỹ tư bản" : người nghèo càng nghèo đi, người 
giầu càng giầu hơn. 

Vậy nên có dấu hiệu của bệnh dịch toàn cầu thì khủng hoảng kinh tế sẽ là tất 
yếu: và khi có khủng hoảng thì sẽ là cơ hội để nhà nước Bơm Tiền vì BƠM 
TIỀN là công cụ để bọn tỷ phú và chính trị gia thâu tóm tài sản của nhân dân 
cần lao. Bọn giầu tận dụng hiệu quả công cụ đòn bẩy vay vốn ngân hàng nên 
càng giầu hơn, người nghèo ko vay tiền mua bds nên bị nghèo đi sau mỗi chu 
kỳ tăng giá bds: Khoảng cách Giầu Ngèo càng ngày càng tăng. 

**muốn không bị giai cấp cầm quyền thâu tóm tài sản thì nhân dân cần chia 
sẻ kiến thức cho nhau: để nắm bắt được chu kỳ và xu thế của thị trường bds: 
nhờ đó tích luỹ được "tư liệu sản xuất" : khi ấy sẽ không bị "bần cùng hoá" 
Muốn đi tắt đón đầu thì phải mua loại BĐS "an toàn" mà giai cấp thống trị cần 
phải mua thêm trong tương lai. 

Sự tăng giá của BĐS có 03 dạng khác nhau : 


1- Tăng do phát triển kinh tế: đây là hình thức tang trưởng bền vững : là xu 
thế lâu dài nên không được coi là "chu kỳ). 

2-Tăng do Bơm tiền: là hình thức tăng trưởng không bền vững : có tính chất 
lặp đi lặp lại nên được gọi là "chu kỳ" : giá bds sẽ tăng nhanh rồi đóng băng 
và có thể sẽ giảm 1 phần (Nhưng giá cuối chu kỳ vẫn luôn cao hơn giá tại đầu 
chu kỳ) 

3- Tăng ảo : do tâm lý FOMO , do bị úp bô , lùa gà, : nếu dựa trên quan điểm 
giá bds ở địa phương nào tăng cao nhất, nhanh nhất là tăng ảo và tiềm ẩn rủi 
ro nhiều nhất: thì cứ so giá bds ở các địa phương từ năm 2011 (là điểm đáy 
của BĐS chu kỳ trước) với giá BDS tại thời điểm bây giờ: địa phương nào tăng 
ít nhất thì sẽ an toàn ít khả năng vỡ bong bóng nhất 

(không tính bds ở ngõ ngách vì bây giờ là thời đại oto, ko phải thời đại xe máy 
như 10 năm trước) 

*Các bác nhớ mua ở quê, ở tỉnh, ở HN, SG gì cũng được nhưng phải mua được 
ở ngưỡng giá hỗ trợ, có những hạ tầng kỳ vọng ở tương lai, có khả năng để sử 
dụng (ở, cho thuê), có khả năng thanh khoản và rút tiền về khi thị trường 
đóng băng. Đừng bao giờ phi vào chỗ hàng nóng để rồi ôm hận. 

* mua bds ở đâu, khi nào thì phải dựa trên các phân tích về chu kỳ, thời điểm, 
đặc thù kinh tế vùng, và chính sách của nhà nước theo từng giai đoạn. 

bác nào muốn đầu tư bds trong năm 2022 có thể tham khảo bài viết sau của 
em (quan điểm đầu tư của em là thà lãi 2 lần vốn nhưng chắc chắn 100% an 
toàn còn hơn lãi 5-10 lần vốn nhưng chì an toàn 90% vẫn còn 10% rủi ro; thà 
đầu tư 1 bds nhưng chắc chắn có lãi, còn hơn đầu tư 10 bds nhưng lãi 9 bds; 
thà ăn ít nhưng an toàn còn hơn ăn lãi cao nhưng tiềm ẩn rủi ro) 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
734924384579009/?d=n 


Bài 18 

THẮT CHẶT TÍN DỤNG , HẠN CHẾ CHO VAY BẤT ĐỐNG SẢN để Giảm Giá BĐS 
CHÍ LA TRO HE. 

---/---- 

Nếu nhà nước thực sự muốn làm giảm giá bds thì chỉ cần làm 1 việc duy nhất 
đó là đánh thuế sở hữu BĐS, thuế thừa kế BĐS cao như các nước tư bản Au 
Mỹ. khi ấy giá BĐS sẽ giảm sâu. 

Nếu đọc kỹ các bài của mình thì sẽ hiểu rõ là 2 năm tới chỉ có BĐS là cột trụ 
chống đỡ của nền kinh tế VN vượt qua khỏi khủng hoảng. Đất mà giảm giá thì 
chính phủ Việt Nam liêu xiêu, cả nền kinh tế đất nước sẽ chìm sâu vào khủng 
hoảng. Khi lạm phát càng cao thì càng cần tăng giá BĐS: nếu ko tăng giá bds 
thì dân sẽ dồn tiền mua đô, vàng, tiền ảo.. nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ. 
Vì thế nên trong giai đoạn 2022-2024 Chính phủ VN vẫn phải tiếp tục bơm 
tiền (cung tiền M2 > GDP) ; giữ lãi suất huy động Thấp < Tỉ lệ lạm phát Thật 
+ tỉ lệ tăng trưởng GDP thật ; không đánh thuế bds và thuế thừa kế cao như 
Tây: do đó BĐS cả nước sẽ tăng (trừ một số khu vực đã FOMO tăng ảo quá 
cao) 

Khi giá bds tăng cao thì xã hội sẽ có bức xúc: nhất là những ai ko đủ tiền mua 
đất , vậy nên thỉnh thoảng nhà nước sẽ có vài hành động mị dân : thể hiện là 
chính phủ cũng cố làm giảm giá bds để cho những người ko đủ tiền mua đất 
đó yên lòng. 


That chat tín dung , han chế cho vay bất động san chỉ là trò hề: BĐS giai 
đoạn này 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhé. 

- Giai đoạn 2007-2008 cũng thắt chặt tín dụng bds, nhưng nhà đất tăng gấp 
2-3 lần đến 2010 mới vỡ nhé. 


- Nam 2020 cũng siết chặt tín dụng BĐS nhưng giá BĐS từ 2020-2022 cũng 
tăng mấy lần 

https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/ngan-hang-siet-chat-cac.. 
https://special.vietnamplus.vn/2018/12/25/tin-dung- bds/?amp 

* ở thời điểm này: các ngân hàng tư nhân bị giới hạn bởi hạn mức cho vay 
bds (room tín dụng có giới hạn), nên phải hạn chế cho vay cá nhân (con ghẻ) 
để dồn tiền cho các CDT vay (con ruột) 

điều này càng chứng tỏ bds đang ở chân sóng. 

nếu BĐS sắp xì hơi thì các CDT đã cố bán thật nhanh các bds hiện có, đằng 
nay Vin và các CDT khác om hàng, ko bán vội, chờ giá cao mới ban. 

* Theo nguyên lý "đồng tiền thông minh" thì tiền vẫn sẽ chảy vào đất, BĐS 
vẫn sẽ tăng nếu KHÔNG có 3 yếu tố sau: - 

1- đánh thuế sở hữu bds, thuế thừa kế cao như Au Mỹ 

2- Tăng lãi suất Huy động vượt ngưỡng critical point (Lai suất huy động >= Tỉ 
lệ % lạm phát Thật + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP Thật) (như Tháng 10/2010) 

3- Cải cách ruộng đất, cải tạo tư sån.. 

----//---- 

Đất là tài nguyên hữu hạn, là tư liệu sản xuất cơ bản nhất. 

Trên đời có 3 cấp độ kiếm tiền từ thấp đến cao: 

1- "tham gia lực lượng sản xuất" : tức là lao động sản xuất kinh doanh: loại 
này là vét đĩa, 

2- "thâu tóm tư liệu sản xuất" : tức là có đất, bản quyền công nghệ, bằng 
sáng chế, mỏ quặng, tài nguyên thiên nhiên khác.. 

3- "kiểm soát quan hệ sản xuất" : tức là làm chính trị: là quan chức 

* Thằng bỏ sức ra lao động, bỏ công ra sản xuất kinh doanh thì cũng phải 
nuôi thằng có đất: đời con đời cháu nó cũng phải mua lại đất / hoặc thuê lại 
đất của con cháu những người đầu tư bds. Còn những thằng có đất lại thua 
những thằng làm quan : cướp được chính quyền là có tất cả. 

**Cấp 3 là cao nhất : lợi nhuận cao nhất; nếu ai ko có chí làm quan, ko có gan 
làm cách mạng thì nên cố gắng đầu tư nhiều bds để trở thành cấp 2 : chứ 
đừng nên làm cấp 1 

----//---- 

nếu doc kỹ các bài của minh thi sẽ hiểu rõ là 2 năm tới chỉ có BĐS là cột trụ 
chống đỡ của nền kinh tế VN vượt qua khỏi khủng hoảng. Đất mà giảm giá thì 
chính phủ Việt Nam liêu xiêu, cả nền kinh tế đất nước sẽ chìm sâu vào khủng 
hoảng. Khi lạm phát càng cao thì càng cần tăng giá BĐS: nếu ko tăng giá bds 
thì dân sẽ dồn tiền mua đô, vàng, tiền ảo.. nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ. 
Chúng ta cùng nhau nhìn lại lịch sử kinh tế giai đoạn 2002-2012. Giai đoạn 
này GDP tăng trưởng tốt 6-8%. 

Cung tiền M2 tăng dần từ 15% năm 2002 đến 47% cuối năm 2007 đầu năm 
2008 với cú kích cầu kinh điển "Quả đấm thép", lượng tiền bơm ra nền kinh tế 
giai đoạn nay gấp hon 10 lần. Giai đoạn này giá BĐS tích luỹ và tăng dần. Lãi 
suất huy động luôn nằm ở mức trên 10%/năm. Chỉ số CPI vượt ngưỡng 20%. 
Năm 2008-2010 ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Ngân hàng nhà 
nước bắt đầu thắt tín dụng cung tiền năm 2008 giảm đột ngột về 18% sau đó 
kích cầu lần 2 năm 2009 lên mức 37% đến cuối 2010 giảm mạnh về mức 


12%. Giá BĐS lúc nay gần như tăng điên dai va phình bong bóng. Cuối 2010 
lãi suất huy động tăng lên 18%, CPI tiếp tục vượt 21%. Khi nguồn cung BĐS 
vô tận + lãi suất huy động tăng trần đột ngột + lạm phát phi mã + cung tiền 
giảm mạnh => Cộng hưởng lại gây nên khủng hoảng bong bóng bds 2011 nổ 
BOM. 

Vậy nguyên nhân sâu xa đó là lượng tiền bơm ra tích tụ trong nền kinh tế 1 
thời gian dài, lạm phát tích luôn ở mức cao và nóng đó chính là LẠM PHÁT 
KÉO (Lạm phát do cầu kéo). Khi LẠM PHÁT KÉO xảy ra thì chính phủ sẽ phải 
tăng lãi suất huy động đến hút tiền về, nhằm giảm lượng tiền lưu thông để 
kìm chế lạm phát. 

Còn ở chu kì này, cung tiền từ đáy 2014 đến này chỉ ở mức 15-18%/năm. Lạm 
phát thấp, GDP tăng trưởng tốt (2012-2020). Nhưng từ 2020-nay thì GDP rất 
thấp. CPI nằm ở mức thấp 3-4%. Lạm phát hiện tại là do ảnh hưởng từ xung 
đột NGA-UKCRAINA, các lệnh cấm vận thương mại nhằm trừng phạt Nga 
khiến giá các hàng hoá, sản phẩm, dầu mỏ, nguyên vật liệu,... leo thang tăng 
nóng do thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn => đẩy chỉ phí lên cao sinh ra lạm 
phát. Vậy đây là LAM PHAT ĐẨY (Lam phát do chi phí đẩy). Tính chất khác 
hẳn với lạm phát ở chu kì trước. 

Việc chính phủ tăng lãi suất huy động lúc này sẽ khiến cho các doanh nghiệp 
chết lâm sàn đầu tiên chứ k phải là BĐS. Trong khi đó chính phủ sắp bơm gói 
kích cầu kinh tế 350.000 tỷ vào quý II/2022 thì việc tăng lãi suất là điều khó 
xảy ra và giá BĐS sé còn tăng nữa.! 

Tiền không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân càng khóc thét. 
BĐS tăng giá thì chính phủ cộng sản sẽ càng giầu mạnh: cần tiền đầu tư cơ 
sở hạ tầng thì cắt đất ra bán (còn chính phủ Tư bản ko cướp đất từ giai cấp tư 
sản & địa chủ nên ko có đất để bán) 

Nếu Không tăng giá bds thì dân lười nhac i lại, ko chịu lao động sản xuất tạo 
ra hàng hoá. 

Bên Âu Mỹ nhà rẻ , đánh thuế thằng giầu trợ cấp cho thằng nghèo nên tỉ lệ 
lười nhác ko chịu đi làm ở âu mỹ cực cao: vì thất nghiệp cũng được hưởng trợ 
cấp đủ ăn tiêu thì tội gì phải đi làm: nền kinh tế sẽ suy vong. 

Cộng sản như TQ thi bắt thằng ngèo cũng phải nai lung ra kiếm sống, đứa 
nào lười thì đói, trừ một tỉ lệ nhỏ có sự trợ giúp gia đình là có thể "nằm thẳng" 
được, còn đại đa số phải cố gắng phấn đấu: nền kinh tế sẽ phát triển. 

Mấy chục năm trước: nhờ tăng giá BĐS mà Trung quốc đã phát triển thành 
công , Việt Nam di theo con đường thành công của TQ 

---//---- 

BĐS chi có thé giảm giá nếu chính phủ VN làm 1 trong 3 cach này: 

1- Hạn chế bơm tiền (cung tiền M2 < GDP) 

2- Tăng Cao lãi suất huy động > (Tỉ lệ lạm phát Thật + tỉ lệ tăng trưởng GDP 
thật) 

3- Đánh thuế bds và thuế thừa kế Cao như Tây 

Ngoài 3 cách trên ra thì tất cả các biện pháp khác đều ko thể giảm giá bds, 
mà chỉ các hành động mị dân : thể hiện rằng chính phủ cũng cố gắng làm 
giảm giá bds: để cho những người ko đủ tiền mua bds yên lòng, bớt kêu gào 
than thân trách phận, bớt lên án chê bai chính sách nhà nước , giảm bớt bức 
xúc xã hội. 

Ben: (GA > ` ` 

Có 02 Trường Phái Dau Tu bds: "Dau tư giá tri" và "dau tư lướt sóng" 


1- "Đầu tư lướt sóng" là đánh bạc, hên xui, sẽ luôn khổ vì nhiều thông tin thật 
giả lan lộn, sợ cá voi , sợ cá mập ăn thịt, anh em chỉ muốn ăn của kẻ khác, 


dỡ nhà kẻ khác,nên suốt ngày canh chạy, canh thoát hàng, canh úp bô thằng 
khác...chả hơn méo gì bọn trộm vặt. 

2- "Đầu tư Giá Trị" là đầu tư bằng tầm nhìn, bằng vĩ mô chính sách, bằng giá 
trị lớn lên của bds theo thời gian, ko xác định ăn của ai cả : như cách mà 
mình làm, thì các bạn sẽ thấy thanh thản, hào sảng, chỉ cần mua xong đi ngủ, 
hàng ngày cổ động phong trào... Thế là sau nhiều năm bds tăng hàng nhiều 
lần, ko vất vả. 

----//---- 

BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy rằng những chỗ đã Tăng Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Đây là 5 nguyên tắc chọn mua đầu tư bds cho năm 2022: (trên quan điểm 
của trường phái "Đầu Tư Giá Trị") 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh. 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 
và HN vì lượng hàng quá nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con cá nào đủ 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 

Saien Il---- 

* ai chưa tin là BĐS Ha Nội sẽ tang liên tục trong giai đoạn 2022-2024 thì nên 
đọc lại các bài này để yên tâm đầu tư bds. 

Ai đã tin rồi thì chỉ nên tập trung đi mua đất : mua càng sớm càng rẻ: tiền 
đang mất giá hằng ngày 


Bài 19 

Kịch Bản "CHẾT TRÊN ĐỐNG TÀI SẢN" sẽ KHÔNG bao giờ xảy ra ở Việt Nam. 
SỰ NGUY HIỂM KHI TIỀN MẤT GIÁ 

DESEE /---- 

Nhiều "chiên gia tài chính" đang làm một số bà con hoang mang vì dự báo 
"BĐS đóng bang" hay những ai mua BĐS thì sẽ "chết trên đống tài sản" 

đây là bọn dốt nát: vì nó chỉ biết copy lý thuyết của Tây vào Việt Nam mà ko 
hiểu là bản chất của 2 nền kinh tế là khác nhau: nền kinh tế Âu Mỹ là "nền 
Kinh Tế Vay No" con nén kinh té Viét Nam và Trung quốc là "nền Kinh tế Tích 
Luỹ": (đa số dân Âu Mỹ vay tiền để tiêu rồi lại đi làm để trả nợ , chứ ko tích 
cóp tiền bạc như dân Việt Nam và TQ). 

Khi tiền mất giá thì mua bds sẽ là cách tối ưu để gia tăng tài sản: và giá BĐS 
sẽ tăng liên tục: điều này đúng với cả Ta và Tây. 

Nhưng khi Bán BĐS lại là việc khác © 

1 - Người dân bên Tây gần như ko ai có tiền mặt hay vàng dự trữ, nên muốn 
mua BĐS thì phải Vay ngân hàng. Khi BĐS tăng giá thì người mua bds lại phải 


nhờ ngân hang thẩm định hồ sơ tín dụng, nếu thu nhập ko du trả nợ thì muốn 
mua bds cũng ko ngân hàng nào cho vay. Kể cả người bán giảm giá 10% 
nhưng người mua không được duyệt hồ sơ vay thì cũng chịu (giá nhà tăng x2 
nhưng thu nhập tăng có 10% thì làm sao đủ khả năng vay mua nhà) : còn 
những bọn làm ăn phi pháp tuy có thừa tiền cũng ko dám mua bds vì phải 
chứng minh nguồn tiền. 

vậy mới xảy ra chuyện "chết trên đống tài sản" : giá bds tăng liên tục nhưng 
ko bán được hàng (tăng giá nhưng không thanh khoản được) 

2- ở Việt Nam thì tiền và vàng trong dân nhiều: nếu thấy bds tăng giá thì 
người việt có thể bán vàng ,vay mượn gia đình , bạn bè để mua BĐS (thậm 
chí cắm sổ vay tiền để lướt); 

mua BĐS ở Việt Nam KHÔNG phải chứng minh nguồn tiền nên những bọn làm 
ăn phi pháp, buôn lậu, tham nhũng thoải mái mua bds : coi bds là kênh bảo 
toàn tài sản tối ưu nhất. 

vì vậy trong chu kỳ tăng giá của BĐS này (2022-2024) ai cần bán bds thì chỉ 
cần giảm giá rẻ hơn thị trường là bán được luôn. 

* vì vậy ở VN khi tiền đang mất giá thì BĐS sẽ luôn tăng giá và sẽ ko bao giờ 
xảy ra chuyện "chết trên đống tài sản" ở VN đâu. 

** khi nao VN không còn 1000 tấn vàng dự trữ trong dân, Khi nào VN có luật 
chống rửa tiền: những ai làm ăn phi pháp , buôn lậu, tham nhũng thừa tiền 
cũng ko dám mua bds vì ko chứng minh được thu nhập, Khi nào nền kinh tế 
VN biến chuyển thành nền kinh tế "Vay Nợ Tiêu Dùng" như Âu Mỹ : thì khi đó 
mới có chuyện "chết trên đống tài sản" nhé 

----//---- 

SU NGUY HIEM KHI TIEN MAT GIA 

Xã hội làm ra được 1 đồng thì tiền trong XH tăng lên tới 5 đồng. Tỷ lệ M2/GDP 
của Việt Nam đang cao hàng đầu châu A. Đất tăng gấp đôi gấp 3 là còn ít. 
Có những thứ to lớn tưởng chừng không phải việc của mình nhưng tới giờ mới 
thấm, cắm đầu đi làm mà không quan tâm gì những chuyện này, không đầu 
tư BĐS thì lương có tăng nhưng vẫn mãi nghèo. Người giàu càng nhiều tài sản 
lại càng giàu. Thế nó mới đau. 

Tiền mặt chính là "Tiêu Sản" chứ Không phải là "Tài Sản" 

ở VN Tăng trưởng cung Tiền luôn lớn hơn GDP và Lạm Phát: 

tỉ lệ Cung Tiền M2/GDP của VN là cao nhất so với các nước khác trong khu 
VỰC: 

(tỷ lệ này của Việt Nam là 175% còn ở các nước tương đồng trong ASEAN-5 
chỉ là chưa tới 130% đối với Malaysia và Thái Lan, 63% đối với Phillipines và 
chưa đầy 40% đối với Indonesia. Tỷ lệ M2/GDP của Việt Nam vào thời điểm 
cuối năm 2020 là khoảng 190%. 

Trong vòng 10 năm gần đây: giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng cung tiền của 
Việt Nam trung bình gần 16%/năm : Trong khi đó tăng trưởng GDP thực trung 
bình giai đoạn này chỉ là 6%/năm, còn tăng trưởng GDP + tỷ lệ lạm phát 
trung bình chỉ là 11,4%/năm. 

Tức là trong vòng 10 năm qua: ai gửi ngân hàng với lãi suất < 11,4% thì coi 
như tiền bốc hơi, còn ai vay tiền với lãi suất < 16% thì coi như ko phải trả lãi 
(vì đồng tiền mất giá hằng ngày) 

(Nguồn: https://m.vietnamnet.vn/.../tien-mat-trong-dan-o-viet-nam...) 

* Xét trong khoảng thời gian 20 năm: 

Cung tiền M2 năm 2000: 222,882 tỷ VND 

Cung tiền M2 12/2021 : 13,402,097 tỷ VND 

(nguồn số liệu : https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/51/tin-dung.htm) 


Tính trung bình thì lượng cung tiền tăng khoảng 23%/ năm trong 20 nam, sau 
20 năm cung tiền tăng 60 lần. 

Vì lý do nay và nhiều lý do khác nên BĐS cũng tăng giá không kém: 

Một mảnh đất năm 2001 có giá 100 triệu thì năm 2021 có giá khoảng 6 tỷ 
(tăng 60 lần). Năm 2041 mảnh đất đó có thể sẽ tăng giá 60 lần thành 360 tỷ. 
Tiền in thêm được , chứ đất có đẻ thêm được đâu. 

Tiền bơm ra mà không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân 
càng khóc thét. 

---/-- 

BĐS tăng giá thì chính phủ cộng sản sẽ càng giầu mạnh: cần tiền đầu tư cơ 
sở hạ tầng thì cắt đất ra bán (còn chính phủ Tư bản ko cướp đất từ giai cấp tư 
sản & địa chủ nên ko có đất để bán) 

Nếu Không tăng giá bds thì dân lười nhac i lại, ko chịu lao động sản xuất tạo 
ra hàng hoá. 

Bên Âu Mỹ nhà rẻ , đánh thuế thằng giầu trợ cấp cho thằng nghèo nên tỉ lệ 
lười nhác ko chịu đi làm ở âu mỹ cực cao: vì thất nghiệp cũng được hưởng trợ 
cấp đủ ăn tiêu thì tội gì phải đi làm: nền kinh tế sẽ suy vong. 

Cộng sản như TQ thì bắt thằng ngèo cũng phải nai lung ra kiếm sống, đứa 
nào lười thì đói, trừ một tỉ lệ nhỏ có sự trợ giúp gia đình là có thể "nằm thẳng" 
được, còn đại đa số phải cố gắng phấn đấu: nền kinh tế sé phát triển. 

Mấy chục năm trước: nhờ tăng giá BĐS mà Trung quốc đã phát triển thành 
công , Việt Nam di theo con đường thành công của TQ 

----/---- 

BĐS chi có thể giảm giá nếu chính phủ VN làm 1 trong 3 cách nay: 

1- Hạn chế bơm tiền (cung tiền M2 < GDP) 

2- Tăng Cao lãi suất huy động > (Tỉ lệ lạm phát Thật + tỉ lệ tăng trưởng GDP 
thật) 

3- Đánh thuế bds và thuế thừa kế Cao như Tây 

Ngoài 3 cách trên ra thì tất cả các biện pháp khác đều ko thể giảm giá bds, 
mà chỉ các hành động mị dân : thể hiện rằng chính phủ cũng cố gắng làm 
giảm giá bds: để cho những người ko đủ tiền mua bds yên lòng, bớt kêu gào 
than thân trách phận, bớt lên án chê bai chính sách nhà nước , giảm bớt bức 
xúc xã hội. 

* Các vụ bat bó sẽ giúp thị trường BĐS lành mạnh, các CDT sẽ khó xin xd 
được dự án, làm cho giá đầu vào các dự án bđs cao hơn : Nguồn cung sụt 
giảm -> BĐS sẽ càng tăng 

----//---- 

Có 02 Trường Phái Dau Tu bds: "Đầu tư giá tri" và "đầu tư lướt sóng" 

1- "Đầu tư lướt sóng" là đánh bạc, hên xui, sẽ luôn khổ vì nhiều thông tin thật 
giả lẫn lộn, sợ cá voi , sợ cá mập ăn thịt, anh em chỉ muốn ăn của kẻ khác, 
dỡ nhà kẻ khác,nên suốt ngày canh chạy, canh thoát hàng, canh úp bô thằng 
khác...chả hơn méo gì bọn trộm vặt. 

2- "Đầu tư Giá Trị" là đầu tư bằng tầm nhìn, bằng vĩ mô chính sách, bằng giá 
trị lớn lên của bds theo thời gian, ko xác định ăn của ai cả : như cách mà 
mình làm, thì các bạn sẽ thấy thanh thản, hào sảng, chỉ cần mua xong đi ngủ, 
hàng ngày cổ động phong trào... Thế là sau nhiều năm bds tăng hàng nhiều 
lần, ko vất vả. 

----//---- 

BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sé tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy rằng những chỗ đã Tăng Ao vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sé 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 


Day là 5 nguyên tắc chon mua đầu tư bds cho năm 2022: (trên quan điểm 
của trường phái "Đầu Tư Giá Trị") 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh. 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 
và HN vì lượng hàng quá nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con cá nào đủ 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 


----/---- 
ee 
GDP va cung tién M2 
1.600 600% 
= 
ra 1 400 500% 
1.200 
tii 400% 
800 300% 
= 200% 
400 
200 1003 
` 21 o% 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 
que cona V2 Addmona’ GOP ———— Adamona M2/Aadinona GDP 
Bai 20 


TƯƠNG LAI LOẠI BAT DONG SAN NÀO SE TANG CAO NHẤT 

(Trong tương lai nhu cầu loại BĐS nào sé là cao nhất? ) 

---//--- 

giai đoạn 2022-2024 là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời các bạn. 
Đây là thời gian "bản lề" để mọi người "cơ cấu lại tài sản": 


nếu biết bán các bds cũ để mua bds mới đúng xu thé của thời đại thì sau này 
tài sản của đời con đời cháu các bạn sẽ nhân lên hàng trăm lần (so với việc 
giữ các bds cũ) 

m oe 

Nhiéu ban thay sau dich covid khach san chay phong, vé may bay chay vé, 
thi dang ngộ nhận la bds du lịch sé lên hương, hoặc thấy nha nhà mua đất đồi 
núi trang trại thì nghĩ rằng tương lai cả xã hội sẽ bỏ phố về quê: hoặc thấy 
các Khu Công Nghiệp đang đăng ký đầu tư ầm ầm thì nghĩ rằng đất ven KCN 
có tương lai : Những điều này đều là sai lầm. 

Thực chất những bds Tỉnh tăng giá trong giai đoạn này đều là "Tạo Sóng để 
Thoát Hàng": thằng ôm hàng muốn tìm người mua sau để úp bô. 

Chỉ có bds Liền Thổ ở Hà Nội và HCM mới là có nhu cầu thực cao nhất. 

các tỉnh đất rộng mênh mông, xây thêm dự án thoải mái. 

còn HN thì nội đô chật chội, 10 triệu người đang phải chui rúc trong nhà ống 
ngõ xe máy, hoặc các khu chung cư dưới chuẩn ko đủ chỗ đỗ 1 xe oto/ 1 căn 
hộ 

thời đại oto đến rồi, nhu cầu nhà đất có gara đỗ được oto sẽ tăng khủng 
khiếp. 

nhu cầu có chỗ đỗ xe oto cao hơn nhu cầu du lịch rất nhiều. 

người ta có thể nhịn ăn nhịn mặc, và vay mượn để mua bds vùng ven để có 
chỗ đỗ xe, chứ ko ai nhịn ăn nhịn mặc để đi du lịch biển. 

khi nhà nhà đều có oto, mà ai ko có gara đỗ được xe: thì sẽ là nỗi nhục ko thể 
tả, sẽ bị coi như người thất bại trong cuộc sống. 

đấy mới là "nhu cầu thật" 

HN có 10 triệu dân sống trong nhà ngõ: 

Khi HN cấm xe máy thì với nhu cầu cần mua nhà có gara oto để ở thì những 
người ở nhà ngõ xe máy sẽ bán nhà hoặc vay thêm tiền để bằng mọi giá mua 
loại đất xây được nhà có gara. 

Nhà Liền KÊ , nhà Biệt thự cũng sẽ tăng giá: vì đây là lựa chọn tốt nhất cho 
những người thu nhập cao, 

Còn số đông thu nhập trung bình thì sẽ dịch chuyển ra vung ven VD4: 

Việc mở rộng HN ra VÐ4 là tất yếu. 

Nếu đầu tư BĐS tỉnh thì cũng có đầy chỗ đỗ oto, nhưng lại thiếu 2 yếu tố 
quan trọng nhất là: "nhu cầu dịch chuyển dân số" và "Việc Làm" 

tiêu chí 60 phút vào trung tâm là tiêu chuẩn của cả thế giới áp dụng chứ ko 
chỉ VN: 

(nếu thời gian di chuyển >60phut thì khách hàng sẽ sẽ thuê nhà hoặc mua 
chung cư nội đô chứ ko mua đất) 

kinh nghiệm ở 50 thành phố lớn nhất trên thế giới đều đã chứng minh như 
vậy. 

60 phút là thời gian vàng để cấp cứu khi bị đột quy : nếu cách xa bệnh viện 
thì tạch. 

2- theo nghiên cứu của thế giới thì thời gian từ nhà đến nơi làm việc , trường 
học trẻ con, bệnh viện phải <= 60 phút thì mới đảm bảo được nhu cầu cơ bản 
của con người. 

mỗi ngày trừ 12 tiếng ăn ngủ i : còn 12 tiếng để hoạt động. 

nếu thời gian di chuyển di làm, đi hoc (2 lần ngày)> 2 tiếng thì con người sẽ 
ko hạnh phúc, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và tuổi thọ. 

bds muốn tăng giá thì phải được dùng vào mục đích ở : đối với những người 
làm việc trong nội đô: hằng ngày đi xe oto vào thành phố. Đây mới là thị 
trường lớn nhất, có hàng chục triệu khách hàng sẵn sàng mua bằng mọi giá 
(kể cả việc bán tháo các bds ở chỗ khác hoặc vay nợ để mua) 


khi mua bất cứ bds nao ở HN thì các ban phải tự trả lời câu hỏi: sau nay 
những người di làm ở nội thành có về đó ở hay ko? Day mới là khách hàng 
cuối cùng có thé trả giá cao để mua bds. 

chứ đừng quan tâm đến việc sau này sẽ có nhu cầu nhà vườn nghỉ dưỡng , 
hay nhà ở công nhân. Vì 2 loại này giá sẽ không bao giờ tăng cao được. 

ở các nước phát triển hay TQ, Hàn quốc cũng thế: nhà ngoại ô có gara đỗ 
được oto để hằng ngày chủ nhà lái xe đến nội thành làm việc mới có giá cao. 
còn nhà vườn nghỉ dưỡng cuối tuần hay bds gần KCN thì giá bèo bọt: bằng 
1/4 1/5 loại kia. 

sau này Việt Nam sẽ học TQ : sẽ cho các doanh nghiệp thuê đất 50 năm giá 
rẻ để xây ký túc xá cho công nhân (vì đất lúa có nhiều) : khi ấy bds gần khu 
công nghiệp cắm đầu giảm giá. 

Có 02 Trường Phái Đầu Tư bds: "Đầu tư giá trị" và "đầu tư lướt sóng" 

1- "Đầu tư lướt sóng" là đánh bạc, hên xui, sẽ luôn khổ vì nhiều thông tin thật 
giả lẫn lộn, sợ cá voi , sợ cá mập ăn thịt, anh em chỉ muốn ăn của kẻ khác, 
dỡ nhà kẻ khác,nên suốt ngày canh chạy, canh thoát hàng, canh úp bô thằng 
khác...chả hơn méo gì bọn trộm vặt. 

2- "Đầu tư Giá Trị" là đầu tư bằng tầm nhìn, bằng vĩ mô chính sách, bằng giá 
trị lớn lên của bds theo thời gian, ko xác định ăn của ai cả : như cách mà 
mình làm, thì các bạn sẽ thấy thanh thản, hào sảng, chỉ cần mua xong đi ngủ, 
hàng ngày cổ động phong trào... Thế là sau nhiều năm bds tăng hàng nhiều 
lần, ko vất vả. 

cree ane . ae 

Nếu nhìn thoáng qua thì sé dễ dang nhận ra rang Việc sốt dat ở qué, tỉnh lẻ là 
đương nhiên vi lãi suất thấp + ha tang được đầu tư lớn + GDP tăng mạnh 
nhiều năm + tiềm năng GDP tăng mạnh 10 năm tới. 

Tuy nhiên nếu quan sát sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy giá đất Quê đất Tỉnh đã 
tăng quá cao như mức hiện nay, Tăng rất nhiều lần so với đất Thủ đô, trong 
khi thu nhập trên mảnh đất ở Quê, ở Tỉnh lại chưa có gì đột biến. 

Nguyên nhân chính là vì nguồn tiền đầu cơ: 10 khách mua thì 9 khách muốn 
bán lại giá cao cho người khác chứ ko có nhu cầu sử dụng thật. 

Điều này đã từng xảy ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vài chục năm 
trước. 

Do Vậy lời khuyên tốt nhất cho người Nông dân tại thời điểm này là Nếu bds ở 
quê ở tỉnh đã tăng giá nhiều hơn so với bds Hà nội thì nên cân nhắc BÁN HẾT 
ĐẤT QUÊ ĐẤT TỈNH để MUA ĐẤT THỦ ĐÔ nếu số tiền bán đất đó mua được 
bds tại hà nội tạo ra nguồn thu lớn hơn bds ở quê ở tỉnh. (Bán tại Đỉnh và Mua 
tại Đáy chính là cách bảo toàn tài sản tối ưu nhất) 

Xét về "giá trị tài sản": Nếu bây giờ bán đất quê đất tỉnh thì sẽ mua được bds 
đô thị có diện tích lớn nhất , nếu chờ thêm vài năm hoặc vài chục năm nữa thì 
bán mảnh đất quê đó đi thì sẽ chỉ mua được bds đô thị với diện tích nhỏ hơn 
rất nhiều. 

(vì bây giờ đất quê đất tỉnh đang ngáo giá, khi bọn cá mập, cá con, cò vạc & 
dân đầu cơ cố tình tung tiền tạo sóng đẩy giá đất lên cao để úp bô lùa gà : 
Thì người nông dân càng nên "tương kế tựu kế" nhân cơ hội này thoát hàng 
trước bọn đầu cơ bằng cách chấp nhận bán rẻ hơn chút xíu để thoát hàng 
trước úp: bô ngược lại bọn đầu cơ) 

Xét về "nguồn thu nhập": nếu bds ở quê ở tỉnh đang có nguồn thu lớn thì 
chưa cần bán cũng ko sao, nhưng nếu bán đi mà mua được các bds tại hà nội 
có nguồn thu lớn hơn (nhờ cho thuê) hoặc nếu chuyển lên HN làm các công 
việc thời vụ như grab, bán hàng, hoặc lao động phổ thông có thu nhập tương 


đương hoặc cao hơn so với thu nhập ở quê nhà thì cũng nên ban dat qué để 
chuyển lên Hà Nội. 

Xét về "tương lai": chỉ có duy nhất 1 xu thế là từ nông thôn về thành thị, từ 
tỉnh lẻ về thủ đô, từ tp nhỏ tập trung về tp lớn thôi. càng phát triển thì tỉ lệ 
dân thành thị càng cao : vì nông thôn và các khu công nghiệp ko có việc làm : 
do máy móc thay thế nông dân, AI, robot thay thế công nhân. nên con người 
phải dồn về thủ đô để tìm việc trong ngành dịch vụ: lấy sức người phục vụ 
con người. 

Em đọc các bài phân tích về lịch sử loài người chỉ có duy nhất 1 xu thế là từ 
nông thôn về thành thị, từ tỉnh lẻ về thủ đô, từ tp nhỏ tập trung về tp lớn thôi. 
càng phát triển thì tỉ lệ dân thành thị càng cao ví dụ như: Bỉ (95%), CHLB Đức 
(94%). Anh (91%), Tây Ban Nha (91%), Iceland (90%), Úc (86%), Đan Mạch 
(84%), New Zealand (84%), 

vì nông thôn và các khu công nghiệp ko có việc làm : do máy móc thay thế 
nông dân, AI, robot thay thế công nhân. 

nên con người phải dồn về thủ đô để tìm việc trong ngành dịch vụ: lấy sức 
người phục vụ con người. 

(Nguồn: https://danso.org/thu.../qua-trinh-do-thi-hoa-tren-the-gioi/) 

Đây là một vài ví dụ đã xảy ra trên thế giới: 

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) 

- bên TQ những năm 1990 thì 2 căn nhà ở nông thôn bằng 1 căn chung cư ở 
bắc kinh ; bây giờ 20 căn nhà ở nông thôn TQ bán đi ko mua được 1 căn cc ở 
BK 

- ở nông thôn nhật bản giá nhà chỉ có 500 đô thôi: vì dân lên Tokyo sống chứ 
ko về quê để chết. 
https://m.baophapluat.vn/.../nhung-ngoi-nha-o-nong-thon... 

- dat Qué dat Tinh 6 Nhat, Han ré hon dat Qué dat Tinh 6 VN, nhung dat Thu 
đô của Nhat Han dat hơn thủ đô của VN: 

như vậy chứng tỏ đất tỉnh ở VN đang tăng quá ảo so với giá trị thực. 

Tương lai giá đất tỉnh ở VN cũng sẽ giống như Hàn, Nhật : sẽ giảm giá nhiều 
so với đất Thủ đô Tokyo, Seoul. 

Bây giờ bán mảnh đất ỏ Tỉnh mua được 5 cái nhà ở Hà Nội; nhưng tương lai 
nhiều năm sau nếu bán mảnh đất Tỉnh đó đi thì sẽ ko mua nổi 1/2 cái nhà ở 
HN dau: 

* VN đang giống như TQ , HQ những năm 1990-2000: đất quê dat tinh tang 
quá so với giá trị thực: vì tâm lý người dân "ngộ nhận về phát triển hạ tang": 
cứ thấy hạ tầng nâng cấp thì sẽ tin rằng đất tỉnh tăng giá. 

Nhật phát triển hạ tầng gấp mấy VN, trường học ở quê cũng đạt chuẩn, bệnh 
viện tỉnh hiện đại đạt chuẩn quốc tế, cao tốc về tận Huyện.. thế nhưng giá 
đất Tỉnh liên tục giảm so với giá đất Tokyo. 

Bên Hàn quốc những năm 1990-2000 bán mảnh đất ỏ quê mua được 5 cái 
nhà ở Seoul; nhưng giờ bán đi ko mua nổi 1/4 cái nhà Seoul: bác nào có người 
quen ở Nhật ở Hàn hỏi thì rõ. 

- So sánh giữa thành phố nhỏ và thành phố lớn: ở nước Anh, trước đây tỉ lệ 
dân số london gấp 10 lần York: giờ gấp 50 lần. Các nước G7 cũng vậy: 80% 
dân số dồn về thành thị, và các thành phố càng lớn thì tăng dân càng nhanh 
hơn các thành phố nhỏ. 

Dân số thành thị Việt Nam hiện nay là là 33.122.548 người, chiếm 34,4% tổng 
dân số cả nước. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực thành thị giai đoạn 
2009 - 2019 là 2,64%/năm, gấp hơn hai lần tỷ lệ tăng dân số bình quân năm 
của cả nước và gấp sáu lần so với tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực 
nông thôn cùng giai đoạn. 


Nguồn: 

https://www.gso.gov.vn/.../thong-cao-bao-chi-ket-qua.../ 

ở VN tỉ lệ dân số thành thi mới là 35% : sẽ tang lên đến 70-80% trong tương 
lai: 

Đây chính là xu thế chung của cả loài người và không thể đảo ngược. 

nhìn vào thực tế phong trào bỏ phố về quê, bỏ phố về biển về rừng bây giờ : 
100 người mua đất thì có đến 1 người xây nhà về ở ko? hay là toàn mua rồi 
bỏ không để chờ bán lại giá cao cho thằng khác mhoặc để dành cho tương lai 
(nhưng liệu chờ đến bao giờ I, vì khi già yếu về quê, về tỉnh:mắt mờ chân run 
nuôi cá trồng rau kiểu gì, sức khoẻ suy yếu nếu bị đột quy thì liệu có kịp chạy 
đến bệnh viện cấp cứu trong khoảng thời gian vàng là 60 phút hay không?) 
Trong tương lai: nhu cầu sử dụng dịch vụ: vui chơi giải trí, ăn uống nhà hàng, 
làm tóc, móng, cafe bia bọt , bar pub của con người càng ngày càng tăng. 
Nhu cầu học tập trường tốt, khám bệnh chỗ tốt cũng tăng. 

ở quê ở tỉnh làm việc online được nhưng ko gọi đồ ăn online được, ko khám 
bệnh, đi spa , di bar online được. 

Trong thời giam vừa qua : đất quê, đất tỉnh, đất thành phố nhỏ đã tăng quá 
nhanh, quá cao so với đất các đại đô thị như HN, HCM: vậy nên xu thế sắp tới 
đất quê đất tỉnh sẽ rất khó để giữ được tốc độ tăng giá nhanh như vậy, tương 
lai có thể giảm giá. còn đất HN se liên tục tăng giá bởi vì nhu cầu mua nhà 
của dân nhập cư sẽ tăng trưởng liên tục. (dân số cả nước không tăng, nhưng 
đa số mọi người sẽ từ tỉnh lẻ chuyển lên thủ đô sinh sống, chứ không mấy ai 
chuyển từ HN về quê, về tỉnh tìm việc và định cư) 

ở đâu có nhu cầu thật, tăng trưởng dân số nhanh vì hút được dân số của tỉnh 
khác thì bds mới có tiềm năng tăng giá bền vững. 

bên Nhật Hàn: hạ tầng ở quê ở tỉnh cực tốt: tại sao vẫn có nhiều nhà 500 đô 
thế, tại sao dân lên Tokyo, Seoul nhiều thế: 

vì nguyên nhân chính là VIỆC LÀM: 

ở đâu có thu nhập ở đó sẽ tăng dân số. 

---//|--- 

BAT DONG SAN THU ĐÔ HÀ NỘI loại xây được gara oto sẽ : Thi trường an toàn 
nhất, tăng trưởng bền vững nhất, giá sẽ lên cao nhất và thanh khoản tốt 
nhất. 

ở Bangkok và Luala Lumpur và các thành phố khác như Seoul, Bắc kinh... giá 
BĐS bán kính 15-20km chỉ cao gấp 2-3 lần BĐS bán kính 30-35km với trung 
tâm. (tức là bds ven VÐ3 chỉ chênh 2-3 lần so với BĐS ven VD4) 

còn HN thì giá chênh lệch quá nhiều giữa vung Ven VÐ3 va Vùng ven VĐ4. 

( ko tính nhà ngõ xe máy nội đô: chỉ xét đến bds oto 7 chỗ vào tận đất) 

Do đó tương lai thì vùng ven VD4 sẽ tăng cao : để đạt tỉ lệ giá = 1/2 hoặc 1/3 
vùng ven VD4. 

chỗ rẻ nhất sẽ có tiềm năng tăng cao nhất. 

BĐS tăng nhanh nhất là khi chưa đạt ngưỡng 100-150tr/m2: 

giống như con người lớn nhanh nhất là khi chưa 16 tuổi. 

BĐS rẻ 10tr/m2 - 20tr/m2 tăng lên 30tr-40tr/m2 thì cực dễ, 

nhưng bds 100tr/m2 tăng lên 200tr/m2 thì cực khó. 

Đất 10tr/m2 giống như con lợn 10kg : mua về nuôi kiểu gì cũng lớn. 

chứ lợn 100kg chưa chắc đã tăng trọng nhanh. 

Đầu tư BĐS muốn lãi cao nhiều lần thì phải nhìn vào tiềm năng tăng giá ở 
tương lai chứ ko nên nhìn vào giá trị sử dụng ở hiện tại. 

bọn chê BĐS Hà nội có 2 loại: 

1- ghen ăn tức ở nhưng ko đủ tiền mua BĐS Hà Nội 

2- muốn lùa gà để anh em mua bds Tỉnh để bọn chúng thoát hàng 


đừng ai nghe chim lợn xui dại bán bds Ha Nội mà cầm tiền, vi tiền đang mất 
giá. 

BĐS HN là nơi an toàn nhất và sẽ tăng trưởng bền vững nhất. 

chỉ nên bán bds Hà Nội khi thấy có mảnh BĐS khác cũng thuộc hà nội ok hơn. 
con chim lợn nào dìm hàng bds Hà Nội thì thì viết bài phản biện đăng 
comment lên đây để chứng minh là các bài viết của mình là sai đi, mình sẽ 
trả lời day đủ để mọi người cùng sáng tỏ. 

* mình luôn khẳng định BĐS Hà Nội vẫn sẽ tăng, BDS HN vẫn luôn là phương 
án đầu tư an toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất VN. 

BĐS Hà nội không chỉ là tầm nhìn vài năm mà còn là Hàng Chục Năm đến đời 
con đời cháu các bạn. 

VÐ 4 bây giờ sẽ như vành đai3 cách đây 20 nam: sẽ là các không gian đô thị 
của thủ đô. 

Nếu tất tay đầu tư bds ở các Tỉnh khác thì có thể có rủi ro vì bds ở một số nơi 
đã tăng ảo (vì nhu cầu thật ko có) còn Bds Hà Nội thì luôn tăng trưởng bền 
vững, mình luôn khuyên anh em tất tay đầu tư vào bds Hà Nội là yên tâm. 

** BĐS Hà Nội có 3 ưu điểm mà không Tỉnh nào có được: 

1- là thủ đô nên được nhà nước ưu tiên cao nhất, đầu tư công nhiều nhất 

2- là nơi dân số các tỉnh chuyển về sống (chứ có mấy ai từ HN về tỉnh đâu) 
càng ngày số dân chuyển về HN càng đông 

3- là nơi có việc làm tốt, thu nhập cao: dân kiếm được nhiều tiền thì bds mới 
có giá caoi. 

*** Mình khẳng định là từ 2022-2024 thì BĐS Hà Nội vẫn luôn tăng ở tất cả 
các phân khúc. 

(còn bds tỉnh thì chỗ tăng chỗ giảm vì nhiều chỗ ko có nhu cầu thật, giá đã 
tăng ảo quá cao) 

----//---- 

BĐS Việt nam trong giai đoạn 2022-2024 van sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã 
tăng ảo, 

Tuy rằng những chỗ đã Tăng Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Đây là 5 nguyên tắc chọn mua đầu tư bds cho năm 2022: (trên quan điểm 
của trường phái "Đầu Tư Giá Trị") 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh. 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 
và HN vì lượng hàng quá nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con cá nào đủ 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 


** các bác ở tỉnh nào thì nên check giá tỉnh đó và thị trường Cung- Cầu ở đó. 
BĐS chỉ an toàn nếu giá tăng thấp so với đỉnh và Cung < Cầu. 

Nếu bds ở tinh đó có tỉ lệ tăng giá bds tăng it hơn Hà Nội so với đỉnh 2011: thì 
vẫn còn tiềm năng tăng giá cao hơn HN 


*** Nếu chỗ nào đất qué đất tỉnh đã tăng ảo qua cao thì nên bán đi để mua 
được bds đô thị nguồn thu cao hơn đất quê đất tỉnh , nếu chờ thêm vài năm 
hoặc vài chục năm nữa thì bán mảnh đất quê đó đi thì sẽ chỉ mua được bds 
đô thị với diện tích nhỏ hơn rất nhiều. (vì bây giờ đất quê đất tỉnh đang ngáo 
giá, khi bọn cá mập, cá con, cò vạc & dân đầu cơ cố tình tung tiền tạo sóng 
đẩy giá đất lên cao để úp bô lùa gà : Thì người nông dân càng nên "tương kế 
tựu kế" nhân cơ hội này thoát hàng trước bọn đầu cơ bằng cách chấp nhận 
bán rẻ hơn chút xíu để thoát hàng trước úp bô ngược lại bọn đầu cơ) 

**+*+* Nhu cầu mua nhà có chỗ đỗ oto của 10 triệu người dân Hà nội là nhu cầu 
khổng lồ, vượt xa tất cả các nhu cầu khác về BDS ở Việt nam: những người ở 
nhà ngõ xe máy sẽ bán nhà hoặc vay thêm tiền để bằng mọi giá mua loại đất 
xây được nhà có gara. Đây chính là đợt quay xổ số trị giá hàng nghìn tỷ đô 

la : ai mua được bds loại này sẽ là những người trúng giải. 

Bài 21 

1- Vì Sao nên Đầu Tư BĐS càng sớm càng tốt. : 

2- Vì sao GIÁ BĐS so với THU NHẬP ở VN sé còn tiếp tục TANG ít nhất 30 năm 
nữa ? 

3- Giai Đoạn 2022-2024 Này có Nên TIẾP TỤC Đầu Tư BĐS hay không? 

NÊN MUA BĐS Ở ĐÂU Trong Giai đoạn 2022-2024? 

----//---- 

Chuong 1: 

Vì Sao nên Đầu Tu BĐS càng sớm càng tốt. 

Bây giờ ở Việt Nam mới đang trong quá trình phân chia lại tài sản xã hội : là 
thời kỳ sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản: Còn rất nhiều cơ hội cho mọi 
người để làm giầu để đổi đời: cách làm giầu an toàn nhất chính là đầu tư BĐS. 
Trong quá trình "tích tuỹ tư ban" nay thi giá BĐS sẽ luôn tăng nhanh hơn 
nhiều lần so với thu nhập trung bình của xã hội. Ai không mua gom BDS thì 
sẽ càng ngày càng bị bần cùng hoá: bị tụt hậu so với xã hội. 

Cơ hội này chỉ xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị trí xã hội đã an bài: 
thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

Lao động cả đời không bằng chốt lời lô đất, làm việc cả đời cũng không bang 
được với giá đất tăng: vì vậy các bạn nên coi việc tìm mua bds là việc chính, 
chứ không phải (việc làm công ăn lương) : cần thiết thì nên xin nghỉ phép để 
đi săn đất. (vì đi làm là làm giầu cho thằng chủ: bị nó bóc lột, còn việc mua 
bán bds là làm giầu cho bản thân mình). 

Trên wiki có cái list dân số sở hữu nhà, VN xếp hạng cao hàng đầu thế giới 
đứng thứ 6 / 170 thế giới: với 90% dân số có nhà. 

Các nước phát triển thì quá nửa dân số ko có nhà : mà so đi thuê. 


Sau này VN cũng sẽ như vậy: con cháu các bạn thuộc về ` 50% phải đi thuê 
nhà hay 50 % có nhà cho thuê: sẽ tuỳ thuộc vào hành động của các bạn tại 
thời điểm bây giờ. 

Xã hội càng phát triển thì chênh lệch giầu nghèo ngày càng lớn: trong "thời 
kỳ tích luỹ tư bản" những ai nắm được tư liệu sản xuất như đất đai: có Nhiều 
BĐS hơn mức trung bình của xã hội thì sẽ càng ngày càng giầu, còn những ai 
phải bán đất đi , không mua được thêm đất : có Ít BĐS hơn mức trung bình 
của xã hội thì sẽ càng ngày càng nghèo đi. 

*** Xét về lâu dài thì mua đất sẽ luôn mang lại lợi nhuận nhiều hon đầu tu 
sản suất kinh doanh. 


vốn huy động ở Việt Nam là 10% lãi, còn vốn huy động tai âu mỹ chỉ vài % 
lãi. 

Vì chi phí lãi suất huy động vốn cao: nên nhà đầu tư VN không có lợi thế cạnh 
tranh trên thị trường tài chính thế giới. yếu ko nên ra gió, Lãi suất ngân hàng 
cao hơn % GDP thì sản suất kinh doanh cũng chỉ làm giầu cho ngân hàng, 
tiền lãi từ SXKD ko đủ bù lạm phát. 

Em ko dựa trên quan điểm cá nhân mà tính theo mức trung bình của toàn bộ 
đất nước. 

xét 1 cách toàn diện nhất thì lợi nhuận trung bình của sxkd sẽ bằng với tỉ lệ 
tăng trưởng của GDP (khoảng 10%/ năm) (Ti lệ tăng trưởng GDP chính là mức 
lãi trung bình của các ngành sản xuất kinh doanh sau khi trừ các chi phí & 
thuế & lãi vay ngân hàng & trượt giá đồng tiền. 

có thằng sản xuất kinh doanh lãi cao , nhưng có thằng khác phá sản: vậy nên 
mức lãi trung bình của sxkd chỉ 10% thôi) 

còn Đất thì tăng nhanh hơn GDP bao nhiêu lần? vậy nên đầu cơ đất sẽ mang 
lại lợi nhuận hơn sản xuất kinh doanh. 

Theo lý thuyết "đồng tiền thông minh" thì khi bơm tiền thì tiền sẽ chảy vào 
ngành nào mang lại lợi nhuận cao nhất và an toàn nhất. 

ở VN thì ở bất cứ quy mô kinh doanh nào thì cũng ko có ngành nào lợi nhuận 
cao bằng đất: trừ nghề làm quan chức.(vì BĐS Việt Nam thì khác với toàn bộ 
thế giới vì "đất đai không phải là sở hữu của tư nhân mà là của Toàn Dan" 
nên bds sẽ KHÔNG phải đóng thuế sở hữu cao, KHÔNG phải nộp thuế thừa kế 
cao: Do vậy chỉ cần có Đảng Cộng Sản lãnh đạo thì Đất sẽ mãi tăng giá) . 
*kk* BĐS ở Tây thì đóng thuế sở hữu vai % / năm, thừa kế cho con cháu thì 
mất vài chục % : nhưng BĐS Việt Nam thì khác. 

Tây , Tau ko mua đất VN được, đây chính là ưu thế đặc quyền của người việt: 
nên tận dụng. 

Bọn giáo sư tiến sỹ và các chuyên gia kinh tế nào ca ngợi sản suất kinh 
doanh thì đều IQ thấp hết, vì nó ko hiểu về bản chất của kinh tế vĩ mô của 
Việt Nam. 

Theo nguyên lý "đồng tiền thông minh" thì tiền vẫn sẽ chảy vào đất, BĐS vẫn 
sẽ tăng nếu KHÔNG có 3 yếu tố sau: : 

1- đánh thuế sở hữu bds, thuế thừa kế cao như Au Mỹ 

2- Tăng lãi suất Huy động vượt ngưỡng critical point (Lai suất huy động >= Tỉ 
lệ % lạm phát Thật + Tỉ lệ tăng trưởng % GDP Thật) (như Tháng 10/2010) 

3- Cải cách ruộng dat , cải tạo tư sån.. 

"..... | [----- 

Chuong 2: ' 

Vì sao GIÁ BĐS so với THU NHẬP ở VN sẽ còn tiếp tục TĂNG ít nhất 30 năm 
nữa ? 

Việt Nam là thiên đường của đầu tư Bất Động Sản duy nhất còn sót lại trên 
thế giới vì 3 lý do: 

1- không có luật sở hữu 70 năm như TQ hoặc 99 năm như Singapore 

2- không đánh thuế sở hữu BĐS cao như Âu Mỹ 

3- không đánh thuế thừa kế cao như Tư bản 

---//---- 

*** Tháp dân số của VN hiện tại rất giống tháp dân số của TQ cách day 20 
năm. Là thời kỳ Dân Số Vàng: Sẽ phát triển nhanh giống TQ trong 20 năm 
trước đây : tốc độ GDP từ hàng năm từ 6-8-10% liên tục trong 20 năm tiếp 
theo. Và giá BĐS sẽ tăng liên tục trong 20 năm tới với nhiều chu kỳ (đỉnh của 
chu kỳ sau cao hơn đỉnh của chu kỳ trước) 

Nguồn: https://www.populationpyramid.net/viet-nam/2023/ 


**+* Mật độ dân số VN thuộc top cao nhất thế giới: 278 người/km2: cao gấp 05 
lần trung bình thế giới. 

còn trung bình của thế giới là 59 ( bằng 1/5 việt nam). tức là trung bình người 
việt chỉ có diện tích đất bằng 20% của nhân loại. 

Vậy là VN đất nước "Thiếu đất" 
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_quốc_gia_theo_mật_độ_dân_số 


Nếu so với các nước trong khi vực (không tính mấy nước quá nhiều đất như 
Lào hoặc quá bé như Sing) thì số đất người VN đang có chỉ bằng 1/2 người 
Thái Lan; 1/3 người Malaysia : 1/4 người Campuchia) ; 

Số đất mà người dân VN có trên đầu người chỉ bằng 50% dân trung quốc và 
bằng 10% dân Mỹ và bằng 1% dân úc. và bằng 17% trung bình của người dân 
các nước G7 và bằng 22% trung bình các nước G20. vậy ko phải thiếu đất thì 
là gì? 

Thiếu thì phải sống chật, phải tăng giá. 

*** Giá bđs VN vẫn ở mức thấp so với các nước cùng khu vực Asian như 
(Tháilan, philipin, Indo) 

để mua 1 căn nhà ở Hà Nội thì người Việt phải nhịn ăn nhịn tiêu 17 năm 
NHƯNG để mua 1 bds tại Manila thì người Philipin phải nhịn ăn nhịn tiêu 38 
năm : tức là gấp 2 lần người Hà Nội. 

Tỉ lệ giá nhà/ thu nhập Hà Nội có 17, trong khi các nước kia trên 22 trở lên, 
Bangkok là 27, Jakarta là 23, Manila còn 38 , còn so với TQ thì đúng là hít khói 
toàn 40-50. Em nghĩ giá bds ở VN cũng còn khá thấp so với khu vực, nếu gói 
bơm tiền được thông qua thì tiềm năng x2,x3 trong 1-2 năm vẫn rất khả thi. 
Đây là bảng so sánh giá bds ở HN và thủ đô các nước khác mời các bác tham 
khảo 

- SO sánh HN và Bangkok 


- SO sánh HN và Manila 


*** Tj lệ mét vuông nhà trên đầu người ở VN đang ở mức Thấp so với khu vực 
và trên thế giới: 

Ảnh Đính kèm: là biểu đồ so sánh số m2 sàn nhà ở các nước trên thế giới: 

số mét vuông sàn nhà ở trên đầu người ở VN đang ở mức thấp của thế giới. 
Trung Quốc cao gấp 2 lần VN, Mỹ cao gấp 4 lần VN. 

Vì vậy thị trường bds nhà ở đô thị tại VN còn đang rất tiềm năng: sẽ còn là 
công cụ hiệu quả được chính phủ sử dụng để hấp thụ lạm phát trong ít nhất 
20-30 năm nữa, vậy nên BĐS Việt Nam sẽ Vẫn Tiếp Tuc TANG so với Thu 
Nhập khoảng 20 -30 năm nữa cho đến khi số mét vuông sàn nhà ở/ đầu người 
VN bằng với mức trung bình của các nước khác. (vì VN đang đi sau các nước 
kia khoảng 20-30 năm: cần Tăng Giá BĐS để phát triển đất nước) 

----//---- 

*** Xét đến Yếu tố Chính sách: thi cần hiểu rõ bản chất của 2 chế độ: Cộng 
Sản và Tư Bản khác nhau ở 2 điểm sau: 

- Cộng Sản là Sở Hữu Toàn Dân về đất đai , còn Tư bản là Sở Hữu Tư nhân về 
đất đai. Nhờ có cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản: nên Chính Phủ Cộng Sản 
nắm nhiều đất đai , còn Chính phủ tư bản thì không có đất để bán : giá BĐS 
càng tăng thì chính phủ Cộng Sản càng giầu mạnh. 

- Tư Bản là Chế độ Dân Chủ Đa Nguyên, còn Cộng Sản là chế độ Độc Tài Độc 
Đảng: có điều 4 Hiến pháp nên: Cộng Sản dám tăng giá BĐS liên tục và dám 
thi hành các chính sách "sắt máu" nhưng nhân dân vẫn ko dám phản kháng, 
vẫn ngoan như cừu, cầy chăm chỉ như trâu như ngựa để mua đất do nhà nước 


bán ra. (còn nếu Chính Phủ Tu Bản làm thé thì bi mất phiếu bầu, hết nhiệm 
kỳ thì sẽ bị Đảng khác cướp ghế) 

* BDS tăng giá thì chính phủ cộng sản sẽ càng giầu mạnh: cần tiền đầu tư cơ 
sở hạ tầng thì cắt đất ra bán (còn chính phủ Tư bản ko cướp đất từ giai cấp tư 
sản & địa chủ nên ko có đất để bán) 

Nếu Không tăng giá bds thì dân lười nhac i lại, ko chịu lao động sản xuất tạo 
ra hàng hoá. 

Bên Âu Mỹ nhà rẻ , đánh thuế thằng giầu trợ cấp cho thằng nghèo nên tỉ lệ 
lười nhác ko chịu đi làm ở âu mỹ cực cao: vì thất nghiệp cũng được hưởng trợ 
cấp đủ ăn tiêu thì tội gì phải đi làm: nền kinh tế sẽ suy vong. 

Cộng sản như TQ thì bắt thằng ngèo cũng phải nai lưng ra kiếm sống, đứa 
nào lười thì đói, trừ một tỉ lệ nhỏ có sự trợ giúp gia đình là có thể "nằm thẳng" 
được, còn đại đa số phải cố gắng phấn đấu: nền kinh tế sẽ phát triển. 

*lấy việc so sánh giữa Mỹ và Trung Quốc làm ví dụ: 

1-Mỹ và phương tây là nền kinh tế tiêu dùng: chính phủ muốn dân tiêu thật 
nhiều tiền (nếu dân ko có tiền thì sẽ cho vay) 

vì thế giá bds ko thể neo ở mức cao vì nếu cao quá dẫn đến tiền mua nhà / 
thuê nhà tăng cao thì dân sẽ nhịn ăn nhịn tiêu để dành mua nhà -> dẫn đến 
nền kinh tế sụp đổ 

2- TQ là nền kinh tế bóc lột: chính phủ muốn nhân dân làm như trâu như ngựa 
để dành tiền lo việc "an cư", để có được cảm giác "an toàn" về chỗ ở: do vậy 
giá BĐS sẽ luôn được neo ở mức cao: càng ngày người dân càng khó mua 
nhà: để người dân sẽ coi việc mua nhà là mục đích tối thượng của đời người : 
nhờ vậy công sức lao động, tiền bạc của người dân sẽ chảy vào túi nhà nước 
bằng kênh bds 

*vì sao chính phủ TQ lấy được tiền của dân qua kênh BĐS mà Mỹ lại ko làm 
được thì có 3 lý do: 

1- các nước xh cn thì chính phủ nắm nhiều đất còn các nước tư bản thì không 
2- TQ dám thi hành các chính sách "sắt máu" nhưng nhân dân vẫn ko dám 
phản kháng, vẫn ngoan như cừu, cầy chăm chỉ như trâu như ngựa để mua đất 
do nhà nước bán ra. (còn nếu Mỹ làm thế thì bị nhân dân lật đổ ngay) 

3- đối với tư bản thì "dân giầu thì nước giầu" còn với TQ và các nước anh em 
thì "dân giữ nhiều vàng thì lại là 1 vấn đề "bất cập" vì thế chú phỉnh luôn 
muốn huy động được hết 500- 1000 tấn vàng ở trong dân. TQ đã thành công 
bằng cách tăng giá bds liên tục trong 20 năm qua (dân cũng ko ngu: nếu 
thấy giữ vàng thiệt hơn ôm đất thì sẽ bán vàng đi mua đất: vàng tăng 2 lần 
nhưng đất tăng 10 lần thì các bác chọn cách nào?) 

Nhờ tập trung nguồn lực của toàn bộ nhân dân vào tay nhà nước bằng cách 
tăng giá bds liên tục, nên TQ đang phát triển nhanh mà mạnh hơn Mỹ, Việt 
Nam không có lý do gì để không học theo con đường của TQ cả. 

** Đất nước mà nguồn thu của quốc gia được lấy từ Máu Xương của dân 
nghèo sẽ Mạnh Mẽ hơn đất nước mà nguồn thu lấy từ tiền thuế của người 
giầu. 

*** Tầng đáy của xã hội bi chà đạp khốn khổ nhất để giành quyền mưu sinh , 
quyền được có nhà có đất thì sẽ tạo nên "Động Lực Xã Hội" , chính quyền có 
hàng triệu sinh mạng sẵn sàng chấp nhận kiếp Trâu Ngựa để sinh tồn, lao 
động cật lực để mua nhà: thì Quốc Gia mới phát triển, (chứ ko như bọn Tây: 
dân thất nghiệp cũng được ăn trợ cấp, được nhà nước cho tiền thuê nhà, được 
vay mua nhà giá rẻ.. thì việc gì phải cố gắng) => Đây chính là "ĐỘNG LỰC để 
Phát Triển Đất Nước" 


(vậy nên chính phủ Việt Nam sé không bao giờ đánh thuế sở hữu nhà đất cao 
như Âu Mỹ, vì thế BĐS việt nam vẫn sẽ tăng giá trong dài hạn: với nhiều chu 
kỳ nối tiếp nhau: đỉnh của chu kỳ sau luôn cao hơn chu kỳ trước) 

*** Giá đất tăng chính là niềm hạnh phúc của 80% nhân dân VN, người nông 
dân nếu không nhờ bds tăng giá sẽ mãi không bao giờ đổi đời được. xin cảm 
ơn Đảng chính phủ vì 3 ơn huệ lớn nhất: 

1- tịch thu đất địa chủ & tư sản chia đều cho nhân dân 

2- tăng giá bds để người nông dân (chiếm 80% dân số VN) ai cũng có cơ hội 
trở thành tỉ phú 

3- không đánh thuế thừa kế cao như Tư bản nên đất đai để dành cho con 
cháu vẫn còn nguyên giá trị 

Tại sao giá BĐS Hà Nội đắt vậy mà vẫn có người mua? Là vì người ta có tiền 
để mua. Hiểu chửa? Tiền in ra nhiều mà không có BĐS làm công cụ hấp thụ 
lạm phát thì giá bát phở tăng nhanh hơn nhiều : nhân dân càng khổ hơn. Nếu 
giá BĐS không tăng nhanh thì người dân sẽ mua vàng, mua ngoại tệ, mua 
tiền ảo để đầu cơ: càng có hại cho nền kinh tế hon.. 

** Thực tế là 30 năm qua TQ phát triển nhanh hon Âu Mỹ. Việt Nam sẽ học 
theo TQ: khi nào huy động được hết 1000 tấn vàng trong dân, khi nào đất 
nước đủ giầu rồi thì sẽ có các chính sách như Luật sở hữu bds 50-70 năm : để 
hạ giá bds, tăng phúc lợi cho nhân dân sau. Còn khi đất nước chưa phát triển 
thì phải ép dân cố gắng vất vả đã, việc tăng giá bds chính là biện pháp hữu 
hiệu nhất để giúp nhân dân có động lực cống hiến. 

Vậy nên 20-30 năm nữa bds VN vẫn sẽ tăng bền vững. Ai bỏ qua cơ hội này: 
không mua thêm BĐS thì sẽ bị tụt hậu, bị bần cùng hoá, mất đi cơ hội đổi đời 
mà 1000 năm mới xảy ra 1 lần. 

----//---- 

*x*** mục đích em viết bai chia sé kiến thức về BDS trên FB ko phải là để lùa 
gà hay để bán bds: mà là vì em CĂM GHET bon cầm quyền va giới tinh hoa. 
nên muốn giúp mọi người không bị mắc bay cua chung. 

* ban chat của mọi cuộc khủng hoảng tạo nên các chu kỳ BĐS đều là do con 
người tạo ra, kể cả dịch bệnh hay thiên tai hay: nếu xử lý tốt thì sẽ ko tạo 
thành khủng hoảng. 

*Nhưng bọn lãnh đạo và tầng lớp tinh hoa lại muốn có khủng hoảng: 

vì thời kỳ khủng hoảng là giai đoạn bọn chúng có thể thu lợi được nhiều nhất: 
là lúc thuận lợi nhất để "tích luỹ tư bản" : người nghèo càng nghèo đi, người 
giầu càng giầu hơn. 

Vậy nên có dấu hiệu của bệnh dịch toàn cầu thì khủng hoảng kinh tế sẽ là tất 
yếu: và khi có khủng hoảng thì sẽ là cơ hội để nhà nước Bơm Tiền vì BƠM 
TIỀN là công cụ để bọn tỷ phú và chính trị gia thâu tóm tài sản của nhân dân 
cần lao. Khoảng cách Giầu Ngèo càng ngày càng tăng. 

**muốn không bị giai cấp cầm quyền thâu tóm tài sản thì nhân dân cần chia 
sẻ kiến thức cho nhau: để nắm bắt được chu kỳ và xu thế của thị trường bds: 
nhờ đó tích luỹ được "tư liệu sản xuất" : khi ấy sẽ không bị "bần cùng hoá" 
Muốn đi tắt đón đầu thì phải mua loại BĐS "an toàn" mà giai cấp thống trị cần 
phải mua thêm trong tương lai. 

**+* Su tăng giá của BĐS có 03 dạng khác nhau : 

1- Tăng do phát triển kinh tế: đây là hình thức tăng trưởng bền vững : là xu 
thế lâu dài nên không được coi là "chu kỳ). 

2-Tăng do Bơm tiền: là hình thức tăng trưởng không bền vững : có tính chất 
lặp đi lặp lại nên được gọi là "chu kỳ" : giá bds sẽ tăng nhanh rồi đóng băng 
và có thể sẽ giảm 1 phần (Nhưng giá cuối chu kỳ vẫn luôn cao hơn giá tại đầu 
chu kỳ) 


3- Tăng ảo : do tam ly FOMO , do bị úp bô , lùa gà, : nếu dựa trên quan điểm 
giá bds ở địa phương nào tăng cao nhất, nhanh nhất là tăng ảo và tiềm ẩn rủi 
ro nhiều nhất: thì cứ so giá bds ở các địa phương từ năm 2011 (là điểm đáy 
của BĐS chu kỳ trước) với giá BDS tại thời điểm bây giờ: địa phương nào tăng 
ít nhất thì sẽ an toàn ít khả năng vỡ bong bóng nhất 

(không tính bds ở ngõ ngách vì bây giờ là thời đại oto, ko phải thời đại xe máy 
như 10 năm trước) 

*Các bác nhớ mua ở quê, ở tỉnh, ở HN, SG gì cũng được nhưng phải mua được 
ở ngưỡng giá hỗ trợ, có những hạ tầng kỳ vọng ở tương lai, có khả năng để sử 
dụng (ở, cho thuê), có khả năng thanh khoản và rút tiền về khi thị trường 
đóng băng. Đừng bao giờ phi vào chỗ hàng nóng để rồi ôm hận. 

* mua bds ở đâu, khi nào thì phải dựa trên các phân tích về chu kỳ, thời điểm, 
đặc thù kinh tế vùng, và chính sách của nhà nước theo từng giai đoạn. 

----/---- 

Bất động san chỉ có thể giảm giá nếu chính phủ VN làm 1 trong 5 biện pháp 
này: 

1- Hạn chế bơm tiền (cung tiền M2 < GDP) 

2- Tăng Cao lãi suất huy động > (Tỉ lệ lạm phát Thật + tỉ lệ tăng trưởng GDP 
thật) 

3- Đánh thuế Bất động sản và thuế Thừa kế Cao như bọn Tư bản 

4- Ap dụng luật sử dụng (sở hữu) Bất động sản có thời hạn 70 năm như Trung 
Quốc hoặc 99 năm như Singapore 

5- Xoá bỏ quy định về hạn mức thổ cư, cho phép nhân dân thoải mái xây nhà 
ở trên đất nông nghiệp (đất cây lâu năm, đất cây hằng năm...): để thị trường 
tự điều tiết cung cầu: khắc phục tình trạng khan hiếm đối với đất ONT, ODT 
(đất nông nghiệp thì bỏ hoang còn nhân dân làm cả đời cũng ko mua nổi 
mảnh đất thổ cư) 

Ngoài 5 biện pháp trên : thì tất cả các biện pháp khác đều ko thể giảm giá 
bds, mà chỉ các hành động mị dân : thể hiện rang chinh phu cũng cố gắng 
làm giảm giá bds: để cho những người ko đủ tiền mua bds yên lòng, bớt kêu 
gào than thân trách phận, bớt lên án chê bai chính sách nhà nước , giảm bớt 
bức xúc xã hội. 

* Các vụ bắt bd (FLC, Tan Hoang Minh...) sẽ giúp thị trường BĐS lành mạnh, 
các CDT sẽ khó xin xỏ được dự án, làm cho giá đầu vào các dự án bds cao 
hơn : Nguồn cung sụt giảm -> BĐS sẽ càng tăng 

----//---- 

Đất là tài nguyên hữu hạn, là tư liệu sản xuất cơ bản nhất. 

Trên đời có 3 cấp độ kiếm tiền từ thấp đến cao: 

1- "tham gia lực lượng sản xuất" : tức là lao động sản xuất kinh doanh: loại 
này là vét đĩa, 

2- "thâu tóm tư liệu sản xuất" : tức là có đất, bản quyền công nghệ, bằng 
sáng chế, mỏ khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên khác.. 

3- "kiểm soát quan hệ sản xuất" : tức là làm chính trị: là quan chức 

* Thằng bỏ sức ra lao động, bỏ công ra sản xuất kinh doanh thì cũng phải 
nuôi thằng có đất: đời con đời cháu nó cũng phải mua lại đất / hoặc thuê lại 
đất của con cháu những người đầu tư bds. Còn những thằng có đất lại thua 
những thằng làm quan : cướp được chính quyền là có tất cả. 

**Cấp 3 là cao nhất : lợi nhuận cao nhất; nếu ai ko có chí làm quan, ko có gan 
làm cách mạng thì nên cố gắng đầu tư nhiều bds để trở thành cấp 2 : chứ 
đừng nên làm cấp 1 

----//---- 


Có 02 Trường Phái Dau Tu bds: "Đầu tư giá tri" và "đầu tư lướt sóng" 

1- "Đầu tư lướt sóng" là đánh bạc, hên xui, sẽ luôn khổ vì nhiều thông tin thật 
giả lẫn lộn, sợ cá voi , sợ cá mập ăn thịt, anh em chỉ muốn ăn của kẻ khác, 
dỡ nhà kẻ khác,nên suốt ngày canh chạy, canh thoát hàng, canh úp bô thằng 
khác...chả hơn méo gì bọn trộm vặt. 

2- "Đầu tư Giá Trị" là đầu tư bằng tầm nhìn, bằng vĩ mô chính sách, bằng giá 
trị lớn lên của bds theo thời gian, ko xác định ăn của ai cả : như cách mà 
mình làm, thì các bạn sẽ thấy thanh thản, hào sảng, chỉ cần mua xong đi ngủ, 
hàng ngày cổ động phong trào... Thế là sau nhiều năm bds tăng hàng nhiều 
lần, ko vất vả. 

----//---- 

BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sé tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy rằng những chỗ đã Tăng Ao vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sé 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Đây là 5 nguyên tắc chọn mua đầu tư bds cho năm 2022: (trên quan điểm 
của trường phái "Đầu Tư Giá Trị") 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh. 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 
và HN vì lượng hàng quá nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con cá nào đủ 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 

* Bây giờ ở Việt Nam mới đang trong quá trình phân chia lại tài sản là thời kỳ 
sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản, 

Còn rất nhiều cơ hội cho mọi người để làm giầu để đổi đời: 

Nếu ai biết đầu tư biết đầu tư bds trong giai đoạn nay thì sau này sẽ giầu gấp 
hàng trăm lần những người chỉ gửi tiền tiết kiệm. 

Cơ hội này chỉ xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị trí xã hội đã an bài: 
thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

lao động cả đời không bằng chốt lời 

lô đất, các bạn nên coi việc tìm mua bds là việc chính, chứ không phải (việc 
làm công ăn lương) : 

cần thiết thì xin nghỉ phép để đi săn đất. (vì đi làm là làm giầu cho thằng chủ: 
bị nó bóc lột, còn việc mua bán bds là làm giầu cho bản thân mình). 

*** Trên đời này mấy ai giầu sẵn, có sẵn tiền (trừ tham những hoặc làm ăn 
phi pháp hoặc được hưởng thừa kế): mà đa phần những người giầu họ kiếm 
tiền bằng cách "cơ cấu lại tài sản": tận dụng các thời điểm khủng hoảng của 
thị trường để bán các tài sản ít tăng giá để mua tài sản có tiềm năng tăng giá 
thì sẽ giầu gấp 100 lần thằng khác chỉ biết cắm mặt đi làm thuê. 

----//---- 

* Giai doan 2022 -2024 van la giai doan Bom Tién: 

Giá trị cua bds VN sẽ van tăng nhanh: vì tiền bơm ra ko vào đất thì vào đâu. 
nhưng sẽ không đồng đều: 


Al 


những chỗ ko có nhu cầu thật : đã tang ảo rồi thi sẽ có "bong bóng cục bộ" va 
sẽ giảm giá, 

còn những chỗ có nhu cầu thật, có tương lai như Vành đai 4 hà nội thì sẽ tăng 
phi mã: 

Tiền bơm ra thì bds vẫn tăng cho đến khi Lai Suất > Critical Point nhé 

Đất qué đất tỉnh giảm 10-30% nhưng đất HN , HCM tăng 50-100% , những 
chỗ như VÐ4 tang x2 x3 thì tính tổng lại thì giá trị BĐS trong "Tổng Tài Sản 
Quốc Dân" vẫn tăng : vậy nên có thể nói là "BĐS vẫn sẽ Tăng Giá" 

* BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy, rang những chỗ đã Tăng Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Còn các loại bds giá trị thì sẽ tăng giá nhanh, tăng giá rất cao, càng ngày 
càng tăng và không bao giờ mất giá được: vì nó gắn với nhu cầu thật của xã 
hội. 

từ giờ đến 2024 sẽ ko tăng cao lãi suất vượt quá Critical Point đâu. 

mọi người cứ yên tâm mà đầu tư loại bds giá trị. 

khi có dấu hiệu thị trường xì hơi thì mình sẽ báo công khai trên FB. 

----//]---- 

Chuong 3: 

Giai Doan 2022-2024 Nay co Nén TIEP TUC Dau Tu BDS hay khéng? 

NÊN MUA BĐS Ó BAU Trong Giai đoạn 2022-2024? 

các bạn đọc nội dung chương 2 ở bài này nhé: 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 
5785555128128530/?mibextid=7FbTGu 

---//--- 


Rent or Own? 
Location is Everything A) 


Share of survey respondents saying 
they rent or own their current accommodation 


= Rent E Own 


Switzerland 3 31% 
Germany @ 35% 
France Á 50% 
United Kingdom $È 56% 
Canada (+) 54% 


ca) 25% NN 
chine «| ane E 


Based on surveys of at least 15,000 adults (18-64) per country. 
Conducted in 3 waves between February 2020 to March 2021. 
Remaining shares = 'Not applicable’. 


Source: Statista Global Consumer Survey 


O00 statista % 


Viet Nam w í 
China w 2023 Population: 99,699630 
2003 population: 1,315,303,522 Ra“ 


10% 8% 6% 4% 2% O% 2% 4% 6% 8% 10% 


- Sources 


lation A 
id , 3,522 


YEAR -5-1 2023 +1+5 


YEAR -5-1 2003 +1+5 
country ABCDEFGHIJKLMNOPQR 
STUVWYZ 
AA 8 populationpyramid.net © 
Cabo Verde China, Hong Kong SAR 
⁄ N rh mM í Cambodia China, Macao SAR 


Price to Income Ratio (Current) 
40 


20 


Hanoi Manila Bangkok 


Bai 21 phan 2 


KHI NAO BAT ĐỘNG SAN Việt Nam GIẢM GIÁ? 

Việc TQ kiềm hãm BĐS chỉ là thanh trừng phe phái, bây giờ TQ đã sửa sai 
bằng cách bơm 5000 tỷ đô. 

----// a 

Bất động sản chỉ có thể giảm giá nếu chính phủ VN làm 1 trong 6 biện pháp 
này: 

1- Hạn chế bơm tiền (cung tiền M2 < GDP) 

2- Tăng Cao lãi suất huy động > (Tỉ lệ lạm phát Thật + tỉ lệ tăng trưởng GDP 
thật) 

3- Đánh thuế Bất động sản và thuế Thừa kế Cao như bọn Tư bản 

4- Ap dụng luật sử dụng (sở hữu) Bất động sản có thời hạn 70 năm như Trung 
Quốc hoặc 99 năm như Singapore 

5- Xoá bỏ quy định về hạn mức thổ cư, cho phép nhân dân thoải mái xây nhà 
ở trên đất nông nghiệp (đất cây lâu năm, đất cây hằng năm...): để thị trường 
tự điều tiết cung cầu: khắc phục tình trạng khan hiếm đối với đất ONT, ODT 
(đất nông nghiệp thì bỏ hoang còn nhân dân làm cả đời cũng ko mua nổi 
mảnh đất thổ cư) 

6- Cải cách ruộng đất lần 2, cải tạo tư sản lần 2 : chia đều của cải xã hội cho 
nhân dân 

Ngoài 6 biện pháp trên : thì tất cả các biện pháp khác đều ko thể giảm giá 
bds, mà chỉ các hành động mị dân : thể hiện rằng chính phủ cũng cố gắng 
làm giảm giá bds: để cho những người ko đủ tiền mua bds yên lòng, bớt kêu 
gào than thân trách phận, bớt lên án chê bai chính sách nhà nước , giảm bớt 
bức xúc xã hội. 

----///--- 

Mình dự báo không bao giờ sai: Việc TQ kiểm hãm bds chi là sai lam nhất 
thời: BĐS vẫn mãi tăng. 


Nửa năm qua, các loại "chuyên gia" cứ dự báo bds TQ sẽ chấm dứt han thời 
kỳ tăng giá, riêng mình cười khẩy. 

Ko có lãnh đạo nào sáng suốt 100%, ai cũng có sai lầm , nhưng sai thì phải 
sửa vì bản chất chế độ không bao giờ thay đổi. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên 
chiến với BĐS, va đã biết đó là sai lầm nên đã sửa sai. 

VN đi sau TQ nên sẽ rút kinh nghiệm từ bài học của TQ. 

Quốc gia nào "sở hữu toàn dân về đất đai" mà làm giảm giá BĐS thì tức là tự 
đào hố chôn mình. 

Hô hào xiết BDS chỉ là mị dân: để cho những người ko đủ tiền mua bds yên 
lòng, bớt kêu gào than thân trách phận, bớt lên án chê bai chính sách nhà 
nước , giảm bớt bức xúc xã hội. 

Đánh doanh nghiệp chỉ là thanh trừng phe phái: không chỉ Evergrande mà 
AliBaba, ANTGroup cũng bị Tập Cận Bình diệt vì thuộc về phe Giang Trạch 
Dân (Giống như ngày xưa VN diệt Tăng Minh Phụng vì ko muốn Hoa Kiều trở 
thành tỷ phú giầu nhất VN) 

Vậy nên TQ mới có gói 5000 tỷ USD kích thích kinh tế làm ấm thị trường BĐS, 
VN sẽ học theo TQ. 

(đọc thêm bài này nhé: 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/8059397441441 
39/?d=n) 


BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy rằng những chỗ đã Tăng Ao vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sé 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Đây là 5 nguyên tắc chọn mua đầu tư bds cho năm 2022: (trên quan điểm 
của trường phái "Đầu Tư Giá Trị") 

Nguyên tắc 1- so với giá đỉnh 2011 thì địa phương nào càng tăng nhiều lần thì 
càng rủi ro đu đỉnh. 

Nguyên tắc 2- địa phương nào toàn dân mua xong chờ bán lại để úp bô nhau: 
thì người mua sau càng dễ ăn mứt (người từ HN có về tỉnh sống hay người 
Tỉnh sẽ về HN ) 

Nguyên tắc 3- bds ở địa phương nào bị truyền qua tay nhiều nhà đầu tư nhất 
thì càng fomo nhất, thằng cuối càng bị úp bô nhiều. 

Nguyên tắc 4- chỗ nào nhiều cá voi cá mập nhất thì thị trường càng bị thao 
túng, chỉ có 2 thị trường lớn nhất là chưa bị cá voi cá mập thổi giá đó là HCM 
và HN vì lượng hàng quá nhiều, đất trong dân phân tán nên ko con cá nào đủ 
vốn để ôm đẩy lùa gà 

Nguyên tắc 5- tính thanh khoản ở đâu cao nhất? Thủ đô hay đất quê đất tỉnh? 
sóng cuối sẽ chạy về nơi có tính thanh khoản cao nhất. Đấy chính là nơi an 
toàn nhất và tăng trưởng bền vững nhất. 

----//---- 

* Bây giờ ở Việt Nam mới đang trong qua trình phân chia lại tai san là thời kỳ 
sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản, 

Còn rất nhiều cơ hội cho mọi người để làm giầu để đổi đời: 

Nếu ai biết đầu tư biết đầu tư bds trong giai đoạn nay thì sau này sẽ giau gấp 
hàng trăm lần những người chỉ gửi tiền tiết kiệm. 

Cơ hội này chỉ xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị trí xã hội đã an bài: 
thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

lao động cả đời không bằng chốt lời lô đất, các bạn nên coi việc tìm mua bds 
là việc chính, (chứ không phải việc làm công ăn lương) : cần thiết thì xin nghỉ 
phép để đi săn đất. (vì đi làm là làm giầu cho thằng chủ: bị nó bóc lột, còn 
việc mua bán bds là làm giầu cho bản thân mình). 


*** Trên đời này mấy ai giầu sẵn, có sẵn tiền (trừ tham những hoặc làm an 
phi pháp hoặc được hưởng thừa kế): mà đa phần những người giầu họ kiếm 
tiền bằng cách "cơ cấu lại tài sản": tận dụng các thời điểm khủng hoảng của 
thị trường để bán các tài sản ít tăng giá để mua tài sản có tiềm năng tăng giá 
thì sẽ giầu gấp 100 lần thằng khác chỉ biết cắm mặt đi làm thuê. 

sig! lige 

Giai doan 2022 -2024 van la giai doan Bom Tién: 

giá trị cua bds VN sẽ van tăng nhanh: vì tiền bơm ra ko vào đất thì vào đâu. 
nhưng sẽ không đồng đều: 

những chỗ ko có nhu cầu thật : đã tăng ảo rồi thì sẽ giảm, 

còn những chỗ như VÐ4 hà nội thì sẽ tăng phi mã: 

tiền bơm ra thì bds vẫn tăng cho đến khi Lãi Suất > Critical Point nhé 

đất quê đất tỉnh giảm 10-30% nhưng đất HN , HCM tăng 50-100% , những chỗ 
như VÐ4 tăng x2 x3 thì tính tổng lại thì giá trị BĐS trong "Tổng Tài Sản Quốc 
Dân" vẫn tăng 

trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tang nhung ở một số nơi da tang ảo, 

Tuy rằng những chỗ da Tang Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Còn các loại bds giá trị thì sẽ tăng giá nhanh, tăng giá rất cao, càng ngày 
càng tăng và không bao giờ mất giá được: vì nó gắn với nhu cầu thật của xã 
hội. 

từ giờ đến 2024 sẽ ko tăng cao lãi suất vượt quá Critical Point đâu. 

mọi người cứ yên tâm mà đầu tư loại bds giá trị. 

khi có dấu hiệu thị trường xì hơi thì mình sẽ thông báo công khai trên FB. 
mail | fees 

Trong vòng 10 năm gan đây: giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng cung tiền của 
Việt Nam trung bình gần 16%/năm : Trong khi đó tăng trưởng GDP thực trung 
bình giai đoạn này chỉ là 6%/năm, còn tăng trưởng GDP + tỷ lệ lạm phát 
trung bình chỉ là 11,4%/năm. 

Tức là trong vòng 10 năm qua: ai gửi ngân hàng với lãi suất < 11,4% thì coi 
như tiền bốc hơi, còn ai vay tiền với lãi suất < 16% thì coi như ko phải trả lãi 
(vì đồng tiền mất giá hằng ngày) 

(Nguồn: https://m.vietnamnet.vn/.../tien-mat-trong-dan-o-viet-nam...) 

* Xét trong khoảng thời gian 20 năm: 

Cung tiền M2 năm 2000: 222,882 tỷ VND 

Cung tiền M2 12/2021 : 13,402,097 tỷ VND 

(nguồn số liệu : https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/51/tin-dung.htm) 
Tính trung bình thì lượng cung tiền tăng khoảng 23%/ năm trong 20 năm, sau 
20 năm cung tiền tăng 60 lần. 

Vì lý do này và nhiều lý do khác nên BĐS cũng tăng giá không kém: 

Một mảnh đất năm 2001 có giá 100 triệu thì năm 2021 có giá khoảng 6 tỷ 
(tăng 60 lần). Năm 2041 mảnh đất đó có thể sẽ tăng giá 60 lần thành 360 tỷ. 
Tiền in thêm được , chứ đất có đẻ thêm được đâu. 

Tiền bơm ra mà không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân 
càng khóc thét. 

---//[---- 


Bài 22 

"TÁI CƠ CẤU TÀI SAN" là CÁCH "An Toàn Nhất", "Khả Thi nhất" và "Không có 
rủi ronào" a 

để NHÂN TAI SAN lên 400 lần qua 2 THE HE: 


(1 CAN NHA THANH 400 CAN NHA) 

--//--- 

Đời bố me các bác mua bds ven Vanh Đai 3 Hà nội . 

Đời các bác mua bds ven Vành Đai 4 Hà nội 

* mỗi đời cách nhau 20-30 năm 

* mỗi 1 thế hệ chỉ cần "cơ cấu lại tài sản 1 lần" thì sau đó tài sản sẽ tăng vài 
chục lần. 

Ví dụ: 

trước năm 2000 : nếu bố mẹ các bạn chỉ có 1 căn nhà ở nội thành: bán 1 cái 
nhà đó đi mua đất rẻ ven Vành Đai 3 Hà Nội thì bây giờ ban đất VD3 di mua 
được 20 cái nhà nội thành. 

bây giờ các bạn bán 1 cái nhà ngõ ở nội thành HN để mua đất rẻ ven VD4 thi 
20-30 năm sau : giá trị số dat ven VD4 đó cũng tương đương với 20 căn nha 
ngõ ở nội thành. 

Nếu 2 thế hệ đều biết "cơ cấu lại tài sản" như vậy: 

thì từ 1 cái nhà ban đầu: trải qua 2 thế hệ sẽ tăng thành 20x20 = 400 cái 
nhà. 

* thời điểm tốt nhất để mua là trước khi dự án Đường vành đai được phê 
duyệt cho đến khi dự án thông xe (Xu thế mở rộng của Thủ đô là Tất yếu , 
nhưng sau đó tuy vẫn tăng liên tục nhưng tốc độ tăng sẽ không nhanh như 
thời điểm trước khi thông xe) 

*Đầu tư bds thì phải mua lúc chưa có ha tầng, lúc giá còn rẻ, mua lúc tù mù, 
khi mà tất cả mọi người khác đều chê là BĐS đó không ở được. 

(giống như trước năm 2000 ai bán căn nhà phố nội thành mua đất ven vành 
đai 3 (cách vđ3 khoảng 10km) thì bây giờ bán đất ven VÐ3 Hà Nội đi mua 
được 20-30 căn nhà nội thành) : 

Ai đã lỡ dịp "tái cơ cấu tài sản" trước khi Vành đai 3 khởi công thì bây giờ 
đừng nên bỏ lỡ Vành đai 4 : nếu không cả đời sẽ ân hận. 

---//---- 

Bay giờ ở Việt Nam mới dang trong quá trình phan chia lại tai sản là thời kỳ 
sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản, 

Còn rất nhiều cơ hội cho mọi người để làm giầu để đổi đời: 

Nếu ai biết "tái cơ cấu tài sản" để đầu tư bds trong giai đoạn này thì sau này 
sẽ giầu gấp hàng trăm lần những người không biết "cơ cấu lại tài sản". 

Cơ hội này chỉ xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị trí xã hội đã an bài: 
thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

lao động cả đời không bằng chốt lời lô đất, 

Vì vậy nên coi việc tìm mua bds là việc chính, chứ không phải việc làm công 
ăn lương 

Trên đời này mấy ai giầu sẵn, có sẵn tiền (trừ tham những hoặc làm ăn phi 
pháp hoặc được hưởng thừa kế): mà đa phần những người giầu họ kiếm tiền 
bằng cách "cơ cấu lại tài sản": tận dụng các thời điểm chuyển dịch của thị 
trường bds để bán các bất động sản ít tăng giá để mua tài sản có tiềm năng 
tăng giá cao thì sẽ giầu gấp 100 lần thằng khác chỉ biết cắm mặt đi làm thuê 
và chỉ biết ngồi yên giữ các bds không có tương lai. 

Làm cả đời chắc gì mua được 1 bds, vì giá BĐS luôn tăng nhanh hơn Tốc độ 
Tăng Thu Nhập. 

nhưng nếu ai biết "cơ cấu lại tài sản" thì sau 1 thế hệ từ 1 bds ban đầu sẽ 
nhân tài sản lên tương đương với 20 bất động sản ban đầu. 

sau 2 thế hệ sẽ nhân tài sản lên 20x20 = 400 lần giá trị bất động sản ban 
đầu. 

---//[---- 


Phương pháp "TAI CƠ CẤU TAI SAN" là cách đầu tu BĐS an toàn nhất, rủi ro = 
0% vì Không phải vay ngân hàng, không có rủi ro đòn bẩy tài chính, 

Không bị ảnh hưởng bởi các đợt sóng lên sóng xuống của chu kỳ bds (vì khi 
thị trường bds lên thì bán bds cũ giá Cao thì cũng mua bds mới giá Cao, còn 
khi thị trường bds đi ngang thì bán giá Thấp mua vào cũng giá Thấp): theo 
nguyên tắc bình thông nhau nên an toàn tuyệt đối. 

Đầu tư Đất ven Vành Đai 4 Hà Nội thì phải mua đất có sổ, check quy hoạch 
cho chuẩn: quanh vd4 nhiều ruộng, nếu có dự án thì sé lấy đất ruộng, đất 
nông nghiệp 50 nam, chứ nếu lấy dat ONT, ODT thì phải thoả thuận bồi 
thường, nên các dự án kinh tế sẽ ko dám lấy. 

Các bạn nhìn khu đô thị Vin gia lâm và Vin Hưng Yên thì rõ: đất dân ở giữa dự 
án vẫn được giữ nguyên nhé, giá tăng hàng trăm lần. 

Đố ai chỉ ra được 1 trường hợp doanh nghiệp dám lấy đất ở của dân HN để 
làm dự án kinh tế mà không thương lượng đấy. 

Thoả thuận đền bù thì tôi là chủ đất tôi đòi 1 tỉ /m2 thì doanh nghiệp cũng ko 
làm gì được tôi. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/chu-dau-tu-va-nguoi-su... 


**Đây là 1 ví dụ Thành Công của "tái cơ cấu tài sản" 
https://m.cafef.vn/ban-chung-cu-de-lay-tien-dau-tu-dat-3... 


Bài 23 

"Khởi động lại Kênh Hút Tiền" không phải là chính sách hút tiền mà chỉ là 
nghiệp vụ bình thường của ngân hành trung ương (trong giai đoạn bơm tiền 
vẫn tồn tại kênh này) 

---//--- 

Đã không định viết bài liên quan đến việc nay , (vì minh đã viết và comment 
ở mấy bài trước rồi) nhưng mấy đứa vừa dốt , vừa nhát, vừa lười: không chịu 
đọc lại các bài viết trước của mình cứ nghe thấy "Hút tiền" là Hoang Mang Sợ 
Hãi 

Cần phải hiểu rằng: 

"Khởi động Kênh Hút Tiền" không phải là chính sách hút tiền mà chỉ là nghiệp 
vụ bình thường của ngân hành trung ương (trong giai đoạn bơm tiền vẫn tồn 
tại kênh này) 

Nếu thực sự nhà nước muốn hút tiền thì chỉ có duy nhất 1 biện pháp đó là 
tăng Lãi Suất Huy Động > (% Lạm Phát + % Tăng trưởng GDP) 

như cuối năm 2010. 

Việc khởi động kênh hút tiền này ko ảnh hưởng gì đến thị trường BĐS, chỉ là 
test hệ thống, lâu lâu khởi động lại kênh này để các cơ quan trực thuộc Ngân 
Hàng Nhà Nước có việc để làm và để hỗ trợ một phần cho các ngân hàng 
TMCP. 

Mấy chục năm (từ 1986) qua vẫn tồn tại kênh hút tiền "tin phiéu" nay nhung 
gia BDS van tang hàng trăm lần. Giống như Ăn vào rồi ia ra rồi lại ăn lại ia: cơ 
thể vẫn tăng cân. 

Hiện nay ngân hàng TMCP bị bóp room tín dụng, ko cho vay đúng mục đích 
được: thừa tiền thì có thêm kênh tín phiếu để gửi, (còn hơn cất tiền trong 
két); hoặc các quỹ như bảo hiểm xã hội, quỹ công đoàn.. thừa tiền nhưng ko 
đầu tư được thì cũng có thể mua tín phiếu. 

cái này ko phải là "chủ trương hút tiền" mà chỉ là 1 kênh hút tiền cho đa dạng 
lựa chọn thôi. 

mục đích chính của cái kênh tín phiếu này là để xoa dịu các ngân hàng TMCP: 
vì bọn này thừa tiền nhưng lại ko cho vay được (vì hạn chế room) , 


lai thi van phải trả cho khách gửi tiết kiệm, tiền thừa ko cho vay được nên 
bọn ngân hàng TMCP nó kêu, thì ngân hàng nhà nước tạo thêm kênh này cho 
bọn NH TMCP gửi tạm để kiếm được chút lãi. 

Cái công cụ Tín Phiếu này giống như ví gửi ngắn hạn cho các Ngân Hàng 
Thương Mại, (khi ngân hàng TMCP thừa tiền mà chưa cho khách vay được thì 
gửi tạm vào đó dé lấy lãi) 

giá trị số lượng tín phiếu có lên đến tỉ đô cũng ko ảnh hưởng gì đến tiền mặt 
trên thị trường vì chỉ từ két Ngân hàng TMCP về Ngân Hàng Nhà Nước và 
ngược lại: hết hạn tín phiếu thì tiền lại quay về ngân hàng TMCP. 

Kênh tín phiếu này mới chỉ dừng 2 năm còn trước đây vẫn hoạt động bình 
thường. (giai đoạn 2015-2019 công cụ hút tiền này vẫn hoạt động bình 
thường nhưng BĐS vẫn tăng giá nhé: vì đây chỉ là công cụ ngắn hạn tạm thời: 
khi nào cần giải ngân cho khách vay thì các ngân hàng TMCP lại bán lại tín 


VN không thể tăng lãi suất được vào giai đoạn này, vì gói kích bù lãi suất 2% 
kéo theo 1 triệu tỷ tín dụng tung ra, vì vậy đến 2024 lãi suất sẽ không thể 
tăng cao vượt ngưỡng critical point (tham khảo Bài 3: 

LÃI SUẤT TĂNG ĐẾN MỨC NÀO THÌ MỚI LÀM BĐS ĐÓNG BĂNG VÀ GIẢM GIÁ 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
729771555094292/?d=n) 

Do vậy để vượt qua khủng hoảng tiền tệ thì Việt Nam đã lựa chọn cách bán 
Đô la từ kho dự trữ ngoại hối để hút VND về thay vì tăng lãi suất: đây chính là 
quyết định cực kỳ sáng suốt của chính phủ: Giai Đoạn 2008-2010 Việt Nam 
đã sử dụng cách này: bán đô và bơm tiền (dự trữ ngoại tệ giảm từ 30 tỷ đô 
còn 10 tỷ đô) nhờ vậy đã không bị chìm trong khủng hoảng như các nước tư 
bản. 

Bây giờ dự trữ ngoại tệ của VN đang rất nhiều: > 100 tỷ đô: nhiều gấp 10 lần 
năm 2010 nên bán thoải mái cũng ko sợ. 

(tham khảo bài : VN ĐÃ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP BÁN USD ĐỂ VƯỢT QUA 
KHỦNG HOẢNG . 

(CHỨ KHÔNG TĂNG LÃI SUẤT) : 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 
5979115755439132/?fs=e&s=cl ) 

---//]---- 

cach day may thang minh đã viết bai số 11: 

KHUNG HOANG KINH TE DA DEN ROI: CHUNG TA NEN LAM Gi 

và thực tế đã chứng minh: nhà nước VN đang làm đúng như những gi minh da 
viết: điều này thể hiện sự sáng suốt của chính phủ : chắc chắn sẽ chèo lái 
thành công con tầu VN vượt qua khỏi cuộc đại khủng hoảng toàn cầu một 
cách thành công. 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
748878409850273/?d=n 

Các ban Đọc lai bài số 11 nay để yên tâm là mình dự báo luôn chuẩn 100% 
nhé. 

---//]---- 

doc thêm Phần 2 bài số 21 : dé hiểu rang kênh tín phiếu chẳng có tác động gì 
đến bds cả (ngoại trừ tác động tâm lý trong ngắn hạn: ai dốt và non gan thì 
sợ hãi, 

đấy chính là mục đích của truyền thông 

Bài 21 (phần 2) 


KHI NAO BAT DONG SAN Việt Nam GIAM GIÁ? 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
788549775883136/?d=n 

còn bay giờ là lúc đội búa liềm đang chờ kiếm ăn nhờ chính sách bơm tiền 
đầu tư công, kiếm tiền xong thì tiền đó sẽ mua bds, 

Vì chưa giải ngân xong gói bơm tiền đầu tư công , nên bây giờ đội búa liềm 
muốn kìm hãm để bds không tăng nóng, vì nếu tăng nóng sớm quá thì đội 
búa liềm sẽ ko mua được giá rẻ (vì đội đó sẽ chỉ có tiền sau khi giải ngân đầu 
tư công) lò xo đang nén lại, chờ lúc đấy mới bật lên. Bay giờ cả thế giới đã in 
tiền và đã giải ngân xong: còn VN thì vẫn chưa giải ngân, (vì vậy sẽ có rất 
nhiều tin bài làm nhân dân hoang mang sợ hãi ko dám đầu tư bds (vì nếu dân 
mua bds sớm thì lúc này đội quan chức chưa có tiền để mua) 

---//--- 

* Giai đoạn 2022 -2024 vẫn là giai đoạn Bom Tiền: 

Giá trị của bds VN sẽ vẫn tăng nhanh: vì tiền bơm ra ko vào đất thì vào đâu. 
nhưng sẽ không đồng đều: 

những chỗ ko có nhu cầu thật : đã tăng ảo rồi thì sẽ có "bong bóng cục bộ" và 
sẽ giảm giá, 

còn những chỗ có nhu cầu thật, có tương lai như Vành đai 4 hà nội thì sẽ tăng 
phi mã: 

Tiền bơm ra thì bds vẫn tăng cho đến khi Lai Suất > Critical Point nhé 

Đất quê đất tỉnh giảm 10-30% nhưng đất HN , HCM tăng 50-100% , những 
chỗ như VÐ4 tăng x2 x3 thì tính tổng lại thì giá trị BĐS trong "Tổng Tài Sản 
Quốc Dân" vẫn tăng : vậy nên có thể nói là "BĐS van sẽ Tăng Giá" 

* BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy rằng những chỗ đã Tang Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Còn các loại bds giá trị thì sẽ tăng giá nhanh, tăng giá rất cao, càng ngày 
càng tăng và không bao giờ mất giá được: vì nó gắn với nhu cầu thật của xã 
hội. 

từ giờ đến 2024 sẽ ko tăng cao lãi suất vượt quá Critical Point đâu. 

mọi người cứ yên tâm mà đầu tư loại bds giá trị. 

khi có dấu hiệu thị trường xì hơi thì mình sẽ báo công khai trên FB. 

---//[---- 


Bai 24 


VN DA LỰA CHỌN GIẢI PHÁP BÁN USD ĐỂ VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG 
(CHỨ KHONG TANG LAI SUAT) : 

Day là quyết định sáng suốt của Chính Phu 

---//--- 

muốn ổn định tỷ giá thi có 2 cách: tăng lãi suất như Mỹ hoặc bán đô, VN da 
chọn cách bán đô. 

https: seemed vn/nhnn-se-tang-tan-suat-ban-can.. 


thay \ vi hoc theo My: tang lãi suất dé hút tiền về thi VN s sẽ học theo TQ: bán 
đô và bơm tiền để kích thích kinh tế: 

--> đất sẽ tăng 

năm 2008 giá dầu cũng 140 đô/ thùng : cả thế giới khủng hoảng: 

VN chống được khủng hoảng 2 năm: từ 2008-2010 VN vẫn phát triển nhờ bán 
đô và bơm tiền. 


năm 2008 đến 2010 nhà nước bán 2/3 lượng đô dự trữ (từ 30 tỷ đô còn 10 tỷ 
đô dự trữ) : bán để ổn định tỷ giá và để lấy tiền bán đô bơm lại nền kinh tế 
qua kênh quả đấm phép + đầu tư công: 

(đây chính là đập ống heo dự trữ bán đô lấy tiền tiêu) 

Vì thế BĐS 2008-2010 tăng x2 x3 nhé 

giai đoạn 2022-2024 sẽ giống như 2008-2010: 

dự trữ ngoại tệ của VN sẽ giảm dần từ 2022-2024 (vì phải bán đô để giữ tỷ 
giá) 

và giá bds giai đoạn 2022-2024 sẽ tăng như năm 2008-2010. 

những gì mình tiên đoán luôn luôn đúng: 

đọc bài này là rõ: từ nửa năm trước mình đã dự báo rồi: 

Bài 7: 

CHU KỲ của BẤT ĐỘNG SẢN gồm mấy GIAI ĐOẠN , Giờ ĐANG Ở GIAI ĐOẠN 
NAO: 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
727941041944010/?d=n 

---//--- 

mấy thang dốt cứ nghĩ là bán đô tức là hút tiền: điều này là sai lam: đổi USD 
lấy VND thì lượng tiền mặt trên thị trường vẫn thế, đô ko phải là tiền à? 

có phải là hút tiền về đâu? 

muốn hút tiền về thì phải phát hành trái phiếu chính phủ với lãi suất cao: 
nhưng bây giờ VN không làm vậy : mà kho bạc nhà nước đang mua lại trái 
phiếu chính phủ: tức là bơm tiền. 
https://vneconomy.vn/kho-bac-nha-nuoc-sap-bom-khoi-luong... 

năm 2008-2010 dưới thời bác X cũng bán đô âm ầm đấy: có phải hút tiền 
dau? 

(bây giờ du trữ ngoại tệ của VN những 100 tỷ đô: bán thoải mái: thời bác X 
bán còn có 10 tỷ đô thôi) : bán đô là cách tốt nhất và nhà nước VN đã chọn 
cách này (vì nếu tăng lãi suất thì doanh nghiệp chết đầu tiên, Mỹ đã giải ngân 
bơm tiền rồi, TQ cũng đã giải ngân bơm rồi và sẽ bơm thêm 5000 tỷ đô để 
kích thích kinh tế, còn gói bơm tiền của Việt Nam đã giải ngân xong đâu, 
trong giai đoạn bơm tiền 2022-2024 không thể tăng lãi suất vượt ngưỡng 
critical point vì nếu tăng lãi suất thì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của 
VN chết đầu tiên) 

Tiền bơm ra mà không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng gấp đôi gấp 3: 
dân càng khóc thét. 

---//---- 

Bai 11 mình viết cách đây 4 thang da dự báo đúng với những gì dang xảy ra 
bây giờ: đọc lại nhé: 

Baill: ¬ ¬ 

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐÃ ĐỀN RỒI: CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
748878409850273/?d=n 

1- Khủng khoảng là 1 cơ hội chứ ko phải là 1 khó khăn bởi vi các nước Cộng 
Sản KHÔNG Sợ Khủng Hoảng Kinh tế 

2- Chúng ta đang ở Giai Doan nào của chu kỳ BĐS hiện nay và Cần phải làm 


Chương 1: 
Năm 2008 giá Dầu tăng lên 150 đô/ thùng: cả thế giới chìm trong khủng 
hoảng: năm nay 2022 cũng vậy: khủng hoảng là Tất Yếu: Tuy nhiên 


NEN COI KHUNG HOANG LA 1 CƠ HỘI CHU’ KHONG PHAI LA 1 KHÓ KHĂN BỞI 
VÌ CÁC NƯỚC CỘNG SẢN KHÔNG SỢ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 

Việt Nam và TQ KHÔNG Sợ Khủng Hoảng Tài Chính, Không sợ giảm phát và 
đình lạm như tư bản bởi vì Chính quyền Cộng Sản luôn có 02 công cụ cực kỳ 
hiệu quả để giải quyết vấn khủng hoảng kinh tế: 1-Tăng giá bds để hấp thụ 
lạm phát; 2-Mua lại ngân hàng giá 0 đồng để xử lý khủng hoảng. 

1-BĐS là công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: 

dân thừa tiền nhà nước cắt đất bán đấu giá cho dân. 

BĐS mà xuống giá thì nhà nước thiệt nhất. 

chỉ ở các nước XHCN thì BĐS mới được coi là công cụ hấp thụ lạm phát : vì 
nhà nước kiểm soát đất đai: tiền bán đấu giá đất thu về cho nhà nước; 

(khác với chứng khoán thì tiền từ ngừoi này chuyển sang túi người khác chứ 
ko thu được tiền về nhà nước nên cổ phiếu ko được coi là công cụ hấp thụ 
được lạm phát ) 

Điều này chỉ có những nước theo Mác Lê Nin mới làm được. Vì kẻ đầu cơ nắm 
nhiều đất nhất ở các nước XHCN chính là nhà nước. 

Nếu tính về tài sản nhà nước thì chính phủ VN giầu hơn tất cả chính phủ 10 
nước Asian cộng lại. khác với các quốc gia khác tài sản nhà nước đa phần lấy 
từ tiền thuế, thì tài sản của chính phủ VN phần lớn nằm ở đất. Chính quyền 
VN không bao giờ thiếu tiền, hết tiền lại cắt đất bán cho dân. 

Bản chất của lạm phát là lượng tiền lưu thông nhiều và vòng quay tiền rất 
nhanh ; 

muốn hấp thụ được lạm phát thì chính phủ phải rút tiền về ; 

cách hút tiền tốt nhất là bán đất cho dân ; 

dân bỏ tiền ra mua đất từ chính phủ khi ấy dân có đất, còn tiền lại quay về 
kho bạc nhà nước. 

Chính phủ các nước tư bản không có đất nên không thể bán cho dân để thu 
tiền về chính phủ các nước cộng sản là kẻ đầu cơ đất lớn nhất : quỹ đất mênh 
mông nên cần Hút tiền về thì cắt đất bán cho dân. 

Giảm bớt được số tiền lưu thông trên thị trường thì sẽ hấp thụ được lạm phát. 
Nếu áp dụng hợp lý phương pháp hấp thụ lạm phát bằng cách tăng giá bất 
động sản thì có thể hạn chế việc lạm dụng tăng lãi suất để hấp thụ lạm phát 
bởi vì chỉ có hai công cụ hấp thụ lạm phát hiệu quả nhất: Đó là tăng giá bất 
động sản và tăng lãi suất ngân hàng nếu công cụ này hiệu quả rồi thì có thể 
giảm bớt công cụ kia (Vì bản chất của việc hấp thụ lạm phát chính là làm sao 
để hút tiền từ thị trường về kho bạc nhà nước Nhằm giảm bớt số tiền lưu 
thông trên thị trường) 

2 - ngoài công cụ BĐS thì chỉ có 1 công cụ nữa hấp thụ lam phát chính là 
"mua lại ngân hàng giá 0 đồng" 

bản chất của việc này là tịch thu tài sản cá nhân để bù lỗ cho nhà nước: 
Chính Phủ lãi lớn vì tài sản cầm cố tại ngân hàng bị định giá thấp so với giá trị 
thực: 

các cổ đông của ngân hàng - người mua cổ phiếu & trái phiếu mất trắng: 
nhưng nhà nước thu lợi khủng: 

cách này đã được anh Bình ruồi thực hiện rất thành công: nhờ tịch thu tài sản 
của những người như Hà Văn Thắm nên nhà nước có công cụ để hấp thu 
nguồn lực nhằm vượt qua khủng hoảng thành công. 

Vậy nên các cụ cứ yên tâm là VN sẽ KHÔNG bao giờ xảy ra khủng hoảng, 
"Giảm Phát" hay "Đình Lạm" 

*** Chính quyền Cộng Sản luôn có 02 công cụ cực kỳ hiệu quả để giải quyết 
vấn khủng hoảng kinh tế: 

1- Tăng giá bds để hấp thụ lạm phát 


2- Mua lại ngân hang giá 0 đồng để xử ly khủng hoảng. 

2 công cụ này thể hiện sự ưu việt của chế độ XHCN : điều này TQ đã thực 
hiện thành công 20 năm trước: giúp TQ vượt qua Đại Khủng Hoảng toàn cầu 
1997 và 2008 để vươn lên trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. 

(bọn Tây muốn áp dụng 2 công cụ này cũng ko được vì chính phủ Tây ko có 
đủ quyền lực, đất đai ở Tây thuộc sở hữu tư nhân chứ Nhà Nước không có 
quyền quản lý hay sở hữu) 

Áp dụng các lý thuyết kinh tế phương tây vào hoàn cảnh TQ và VN là dốt nát. 
** "Lam Phát" là 1 hiện tượng khách quan: giống như 1 con Virus: cái này ko 
tránh được. 

còn "Đình Lam" lại là 1 dạng khủng hoảng: giống như 1 loại bệnh (mà Virus 
gây bệnh là "Lạm Phát") : bệnh này có thể chữa được, hoặc phòng tránh được 
nhờ các loại thuốc hoặc Vắcxin (ở đây là các chính sách kinh tế của nhà nước) 
*** càng có khủng hoảng lớn, giá dầu và giá cả hàng hoá càng tăng thì VN 
càng có lợi, vì cộng sản thiệt 1 thì các nước tư bản thiệt 10. Khủng hoảng 
toàn cầu chính là cơ hội để các quốc gia cộng sản bứt phá vọt lên. 

Cả thế giới bị chìm tầu, nhiều quốc gia tư bản sẽ chết chìm nhưng cộng sản 
luôn an toàn bởi vì CS có 2 cái phao: (phao bơm tiền tang giá BĐS và phao 
mua lại Ngân hàng giá 0 đồng) 

- năm 2008 toàn cầu khủng hoảng: cộng sản dùng phao bơm tiền tăng giá 
BĐS nên phát triển được đến 2011. Sau 2011 thì cộng sản dùng thêm cái 
phao "mua lại ngân hàng 0 đồng" nên không bị phá sản nhiều như các nước 
tư bản. 

- Nhờ 2 cái phao này nên tốc độ phát triển VN và TQ trong thời kỳ khủng 
hoảnh nhanh hơn hẳn các nước tư bản. 

*** 2 cái Phao cũng như 2 loại thuốc: 

1- "Tăng giá BĐS" là thuốc Bổ uống để phòng bệnh: khiến tác động của 
khủng hoảng chậm hơn, ít hơn 

2- "Mua ngân hàng giá O đồng" là thuốc kháng sinh: có thuốc thì bệnh nhanh 
khỏi hơn, ít di chứng hơn 

Scone ||------ 

Chuong 2: : f : ` : 

CHÚNG TA ĐANG O GIAI DOAN NAO CUA CHU KY BAT DONG SAN hiện nay Va 
CAN PHAI LAM Gi: ; - 

-CHU KY của BAT DONG SAN gồm mấy GIAI DOAN , Giờ ĐANG Ở GIAI DOAN 
NAO: 

* chu ky khép kín của BĐS luôn lặp di lặp lại; đỉnh của chu kỳ sau sẽ CAO hon 
đỉnh của chu kỳ trước (nhiều trường hợp Đỉnh của chu kỳ trước sẽ là Đáy của 
chu kỳ Sau) 

** Chu kỳ BĐS này có 07 giai đoạn: 

1- Bơm tiền đầu tư công ; (hoặc là cấp vốn cho quả đấm thép, tập đoàn kinh 
tế nhà nước, cấp vốn cho chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng...) 
2- Giai cấp lãnh đạo & các doanh nghiệp sân sau kiếm lợi khủng nhờ ăn bớt 
từ tiền đầu tư công của nhà nước: số tiền đó sẽ dùng để mua bds 

3- Giá nhà đất tăng khủng do Tiền nhiều làm Cầu tăng (Cầu tăng nhờ "tiền 
Thật") 

4- dân thấy bds tăng cao nên bị hội chứng FOMO : đua nhau cắm nhà vay nợ 
đầu tư bds (Cầu tăng nhờ "tiền Vay") 

5- cá mập, tư bản đỏ thoát hàng 

6- ngân hàng nhà nước kiểm soát bằng các chế tài như: tăng tỉ lệ dự trữ bắt 
buộc ; hạn chế room cho vay dài hạn ; tăng trần lãi suất ; phát hành trái 
phiếu chính phủ kỳ hạn dài với mức lãi suất cao. Sau đó hệ quả là các ngân 


hàng thương mai cũng sé đồng loạt tang lãi suất cho vay và lãi suất huy 
động. 

7- BĐS đóng băng: cá mập thoát được hàng thì yên tâm hưởng lãi còn dân thì 
ôm nợ. 

*Đầu năm 2022 là giai đoạn bơm tiền giải ngân đầu tư công: nên thời điểm 
này sẽ là chân sóng : là giai đoạn đầu của chu kỳ BĐS này. 

*chu kỳ trước đây 2012-2021: BĐS phục hồi nhờ tăng trường kinh tế. (nếu so 
sánh GDP 2021 và 2011 thì sẽ rõ) 

còn bây giờ đã sang chu kỳ mới: Chu kỳ 2022-2024: BĐS tăng giá do Bơm 
Tiền. 

(Đỉnh của chu kỳ 2012-2021 sẽ là Đáy của chu kỳ 2022-2024) 

***chu kỳ BĐS lần nay 2022-2024 (có thể kéo dài đến 2025 hoặc dai hơn cho 
đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) rất giống với chu kỳ 2008-2011 : đều là 
chu kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

vì thời điểm bắt đầu của 2 chu kỳ này là đỉnh của 2 cơn sốt bds của 2 chu kỳ 
tăng trước đó: (là cơn sốt đất 2020-2022 và cơn sốt đất 2006-2008) : đáng lẽ 
sau các cơn sốt đất thì thị trường phải tạm lắng xuống để chờ tích luỹ. nhưng 
không: nhờ có sự can thiệp của nhà nước bằng cách "bơm tiền" nên sẽ lại tạo 
1 cơn sốt mới với đỉnh giá bds cao hơn cơn sốt liền kề trước đó. 

năm 2008 nhà nước bơm tiền cho các "quả đấm thép- là các tập đoàn kinh tế 
nhà nước" , còn năm 2022 thì bơm tiền qua gói " đầu tư công kích thích kinh 
tế": đây chính là sự khởi đầu của giai đoạn 1/7 của chu kỳ mới. 

*** có 2 loại chu kỳ BĐS: chu kỳ tăng chu kỳ giảm: tuỳ thuộc vào chính sách 
của chính phủ: 

Khi nhà nước tăng lãi suất huy động của ngân hàng thì bds sẽ giảm: chu kỳ 
bds sẽ kết thúc để chuyển sang chu kỳ mới. 

Tuy nhiên việc này rất khó đoán vì nó phụ thuộc vào ý chí chính trị của lãnh 
đạo VN. 

-chu kỳ BĐS lần này 2022-2024 (có thể kéo dài đến 2025 hoặc dai hơn cho 
đến khi nhà nước ngừng bơm tiền) rất giống với chu kỳ 2008-2011 : đều là 
chu kỳ bds tăng giá do bơm tiền: 

Khi chưa kết thúc gói bơm tiền kích thích kinh tế thì sẽ ko tăng lãi suất: vì 
muốn Hạ giá BĐS thì phải tăng lãi suất huy động > (% lạm phát + % tăng 
trương GDP) : khi đó thì các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ chết đầu 
tiên. 

(tham khảo thêm bài này về "thế nào là Lãi Suất tác động đến bds" nhé : 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/7297715550942 
92/?d=n) 

Nam 2008-2010 ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thé giới. Ngân hang nha 
nước bắt đầu thắt tín dụng cung tiền năm 2008 giảm đột ngột về 18% sau đó 
kích cầu lần 2 năm 2009 lên mức 37% đến cuối 2010 giảm mạnh về mức 
12%. Giá BĐS lúc nay gần như tăng điên dai và phinh bong bóng. Cuối 2010 
lãi suất huy động tăng lên 18%, CPI tiếp tục vượt 21%. Khi nguồn cung BĐS 
vô tận + lãi suất huy động tăng trần đột ngột + lạm phát phi mã + cung tiền 
giảm mạnh => Cộng hưởng lại gây nên khủng hoảng bong bóng bđs 2011 nổ 
BOM. 

Vậy nguyên nhân sâu xa đó là lượng tiền bơm ra tích tụ trong nền kinh tế 1 
thời gian dài, lạm phát tích luôn ở mức cao và nóng đó chính là LAM PHAT 
KÉO (Lạm phát do cầu kéo). Khi LẠM PHÁT KÉO xảy ra thì chính phủ sẽ phải 
tăng lãi suất huy động đến hút tiền về, nhằm giảm lượng tiền lưu thông để 
kìm chế lạm phát. 


Con ở chu kì nay, cung tiền từ đáy 2014 đến nay chi ở mức 15-18%/nam. Lam 
phát thấp, GDP tăng trưởng tốt (2012-2020). Nhưng từ 2020-nay thì GDP rất 
thấp. CPI nằm ở mức thấp 3-4%. Lạm phát hiện tại là do ảnh hưởng từ xung 
đột NGA-UKCRAINA, các lệnh cấm vận thương mại nhằm Binh, phạt Nga 
khiến giá các hàng hoá, sản phẩm, dầu mỏ, nguyên vật liệu,... leo thang tăng 
nóng do thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn => đẩy chỉ phí lên cao sinh ra lạm 
phát. Vậy đây là LAM PHÁT ĐẨY (Lam phat do chi phí đẩy). Tính chất khác 
hẳn với lạm phát ở chu kì trước. 

Việc chính phủ tăng lãi suất huy động lúc này sẽ khiến cho các doanh nghiệp 
chết lâm sàn đầu tiên chứ k phải là BĐS. Trong khi đó chính phủ sắp bơm gói 
kích cầu kinh tế 350.000 tỷ vào quý II/2022 thì việc tăng lãi suất là điều khó 
xảy ra và giá BĐS sé còn tăng nữa.! 

Tiền không vào đất thì giá lợn gà tôm tép gạo tăng x3 x5 dân càng khóc thét. 
- Giống như chu kỳ (2008-2010) : ai dừng mua bds từ năm 2008 vì sợ khủng 
hoảng kinh tế thì mất cơ hội nhân 2 nhân 3 lần tài sản. 

-Bây giờ cũng vậy ai nhát gan dừng mua bds trước khi kết thúc chu kỳ tăng 
(2022-2024) cũng sẽ thì mất cơ hội x2 x3 tài sản. 

- Tuy nhiên bds bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý nên có sự Phân Hoá: chỗ Tăng 
Ảo quá cao, cho khác lại chưa tăng nhiều: sẽ tăng thêm: vì vậy cần phải tỉnh 
táo: vì BĐS vẫn sẽ tăng trưởng trong 2 năm tiếp theo nhưng ở một số nơi đã 
tăng quá giá trị thật nhất là BĐS ở Tỉnh. 

---//---- 

Nếu chi dùng lãi suất trong nước ma hạ được lạm phát chi phí đẩy thi Biden 
đã không dùng thêm quyền lực ép hạ giá dầu thế giới bằng nhiều cách: nới 
lỏng trừng phạt Venezuela, ép các tập đoàn dầu khí đầu tư tăng công suất, 
dỡ bỏ cấm vận thương mại với TQ, tác động Ukraine nhượng bộ với Nga. Vì 
Mỹ hiểu rõ chỉ với FED thì không thể làm giảm được áp lực lạm phát. 

VN không thể tăng lãi suất được vào giai đoạn này, vì gói kích bù lãi suất 2% 
kéo theo 1 triệu tỷ tín dụng tung ra, dư địa hạ lãi suất hoặc giữ nguyên vẫn 
còn đến hết 2022, hàng xóm phương Bắc chỉ mới khởi động cung tiền 5000 tỷ 
gây sức ép nhập khẩu lên các doanh nghiệp nội địa. Và cũng đừng ai mong 
rằng giải ngân đầu tư công đến hết 2022 sẽ hoàn thành đủ điều kiện để chính 
phủ tăng lãi suất, vì 6 tháng đầu năm chỉ mới tung ra được 1/5 thì phần còn 
lại giải ngân thành công trong 6 tháng cuối năm chỉ là hoang tưởng, Khi nào 
Cao tốc Bắc-Nam và Sân bay Long Thành hoàn thành giai đoạn 1 thì lúc đó 
mới đáng để xem xét, trên giấy tờ là đến 2025 nhưng xét về độ ngâm vốn thì 
còn lâu lắm kkk 

Đối với các quốc gia XHCN tăng lãi suất là chiêu cuối cùng bí lắm mới dùng, 
thay vào đó họ có nhiều cách khác: 

|. CONG CỤ TỶ GIÁ - BÁN RA ĐÔ LA: 

VN đang điều hành lạm phát bằng cách bán Đô la từ kho dự trữ ngoại hối để 
hút VND về thay vì tăng lãi suất. Nhưng tình hình kho dự trữ đang nguy nan 
thế nào? 

Biden tuyên bố gỡ bõ chiến tranh thương mại với TQ để hạ áp lực lạm phat, 
vốn FDI sẽ không từ TQ đổ dồn về VN hưởng lợi như trước đây nữa. 76% giá 
trị xuất khẩu VN phụ thuộc nhóm FDI thì lấy gì thu USD về để hạ lạm phát khi 
FDI giảm? 

Samsung chiếm 20% GDP Việt Nam, hiện tại Samsung đang giảm công suất 
sản xuất chỉ còn 2/3, tức mỗi năm dự trữ ngoại hối sẽ bay khoản 22 tỷ USD 
nếu duy trì tình trạng hiện tại. 


Tàu khởi động chiến tranh tiền tệ khi đang bom gói 5000 ty đô để kích thích 
kinh tế, VN đứng trước áp lực cung tiền để phá thế vây nhập siêu khủng, 
không chiến tranh tiền tệ thì chấp nhận bay cả kho dự trữ ngoại hối. 

=> Chỉ cầu mong dự trữ ngoại hối đủ có sẵn để duy trì cho đến khi nền kinh 
tế hồi phục và sẵn sàng tăng lãi suất trước áp lực của FED, nhưng điều này 
không dễ chút nào. Nếu không, NN phải huy động FDI hoặc hạ giá VND thông 
qua cung tiền để đẩy mạnh xuất khẩu. Quốc gia sẽ phải chấp nhận những cú 
bơm-hút tiền liên tục giống ép lồng ngực để cứu nền kinh tế đang cơn sặc 
nước: *Bán USD từ kho dự trữ ngoại hối > giảm lạm phát > cạn ngoại hối > 
cung tiền > xuất siêu thu đô về > ban USD thu VND về > giảm lạm phat >... 
Đến khi nào nền kinh tế đủ khỏe mới có thể kết thúc vòng lặp để đưa lãi suất 
về mức bình thường. 

image , 

Il. DUNG BĐS HAP THU LAM PHÁT 

Đây là công cụ chỉ có ở các quốc gia đỏ, noi NN sở hữu tat cả đất đai còn 
người dân chỉ được quyền sử dụng đất. Khi lạm phát tăng, NN muốn hút tiền 
về thì chỉ việc cắt đất ra bán cho dân để hấp thụ bớt lạm phát. Còn các quốc 
gia Tư bản không sở hữu đất nên không làm được tương tự. Vì thế các quốc 
gia đỏ không sợ khủng hoảng mà thay vào đó họ tận dụng và vượt qua khủng 
hoảng để bứt phá kinh tế như sau giai đoạn 2008 tại VN và TQ. 

TQ tuyên chiến với BĐS và đã nhận ra sai lầm và sửa sai. Việc sở hữu đất 
toàn dân mà làm giá BĐS giảm thì giống như tự đào hố chôn minh vậy. 

Du địa tăng giá BĐS thời gian tới còn nhiều vì hiện tại chỉ đang trong giai 
đoạn giải ngân đầu tư công, chỉ cần cuối năm bơm room tín dụng và tiền rẻ 
bắt đầu chảy ra nền kinh tế, gặp đúng lúc dân cày cả năm để cuối năm mua 
nhà thì BĐS chỉ có tăng bốc đầu. Giá cp lại đang được chiết khấu cực tốt để 
gom khi có nhiều tiền mặt. 

Ill. GIÁM CUNG TIEN: 

Tang tỷ lệ dự trữ 

Hạn chế room tín dụng 

Phát hành trái phiếu dài hạn 

=> Chưa sử dụng lúc này 

IV. TĂNG LÃI SUẤT: 

Cái này đơn giản, ai cũng hiểu nên không cần phân tích thêm 

V. THU MUA NGÂN HÀNG GIA 0 ĐỒNG: 

Khi khủng hoảng chớm manh nha và bắt đầu gây ra hậu quả, NN tịch thu tài 
sản cá nhân để bù lỗ cho chế độ thông qua các Bank kém hiệu quả được rao 
bán sáp nhập với giá 0 đồng. Vì hầu hết tài sản cầm cố tại bank bị thu mua 
đều thấp hơn giá trị thực, cổ đông và trái chủ Bank mất tất chỉ có NN được 
thu lợi và vượt qua khủng hoảng. Điển hình như vụ OGC Hà Văn Thắm 2014. 
=> VN sẽ không khủng hoảng, thay vào đó NN có công cụ để người dân 
không có cảm giác chịu khủng hoảng nhưng bù lại sẽ sống trong vòng lặp 
tiền mất giá, đó là câu trả lời cho 3 cuốn sổ tiết kiệm sau 20 năm chỉ còn bát 
phở mà người dân vẫn ú ớ có thấy khủng hoảng kinh tế gì đâu kkkk. Ngược lại 
nhiều đại gia sẽ sinh ra nếu hiểu được thời cuộc và kiên trì với tầm nhìn dài 
hạn của mình. 

---//--- : : 

* Giai doan 2022 -2024 van là giai doan Bom Tiên: 

Giá tri cua bds VN sé van tang nhanh: vì tiên bom ra ko vào dat thì vào dau. 
nhung sẽ không đồng đều: 

những chỗ ko có nhu cầu thật : đã tăng ảo rồi thì sẽ có "bong bóng cục bộ" và 
sẽ giảm giá, 


còn những chỗ có nhu cầu that, có tương lai như Vành dai 4 hà nội thi sẽ tăng 
phi mã: 

Tiền bơm ra thì bds vẫn tăng cho đến khi Lãi Suất > Critical Point nhé 

Đất qué đất tỉnh giảm 10-30% nhưng đất HN , HCM tăng 50-100% , những 
chỗ như VÐ4 tăng x2 x3 thì tính tổng lại thì giá trị BĐS trong "Tổng Tài Sản 
Quốc Dân" vẫn tăng : vậy nên có thể nói là "BĐS vẫn sẽ Tăng Giá" 

* BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 
Tuy rằng những chỗ da Tang Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Còn các loại bds giá trị thì sẽ tăng giá nhanh, tăng giá rất cao, càng ngày 
càng tăng và không bao giờ mất giá được: vì nó gắn với nhu cầu thật của xã 
hội. 

từ giờ đến 2024 sẽ ko tăng cao lãi suất vượt quá Critical Point đâu. 

mọi người cứ yên tâm mà đầu tư loại bds giá trị. 

khi có dấu hiệu thị trường xì hơi thì mình sẽ báo công khai trên FB. 

Bài giao an so 1 

Bài Giáo Án số 1: 

Có nên tham gia các lớp học trực tiếp, off nhóm, cafe giao lưu trao đổi kinh 
nghiệm đầu tư bds hay không? 

Giai Đoạn Này có Nên TIẾP TỤC Đầu Tư BĐS hay không? 

NÊN MUA BĐS Ở ĐÂU? 

Các Kỹ Thuật Mua BĐS và Tiêu chí Lựa Chọn BĐS. 

LẤY TIỀN Ở ĐÂU MUA BĐS? 

---//l--- 

Bài Giáo Án Số 2 : 

Cách Săn Tìm đất rẻ Vành đai 4 Hà Nội 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 
5922582647759110/ 

---//---- 

Bài Giáo Án số 1: 

PHẦN 1: 

Có nên tham gia các lớp học trực tiếp, off nhóm, cafe giao lưu trao đổi kinh 
nghiệm đầu tư bds hay không? 

giai đoạn 2022-2024 là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời các bạn. 
Đây là thời gian "bản lề" để mọi người "cơ cấu lại tài sản": 

nếu biết bán các bds cũ để mua bds mới đúng xu thế của thời đại thì sau này 
tài sản của đời con đời cháu các bạn sẽ nhân lên hàng trăm lần (so với việc 
giữ các bds cũ) 

vì vậy ko nên mất thời gian đến các lớp học off nhóm, cafe cà pháo gì cả: chi 
nên tập trung di săn đất: để "cơ cấu lại tài sản". 

cần hỏi gì, trao đổi gì thì comment trên nhóm: moi người sé trả lời và trao đổi 
online trên nhóm fb cho tiện. 

Eas A 

PHÂN 2: 

Giai Doan Này có Nên TIẾP TỤC Đầu Tư BĐS hay không? 

Mình xin khẳng định: 

giai đoạn 2022-2024 vẫn nên Tiếp tục đầu tư BĐS để nhân x2 x3 tài sản. 
nếu ai còn lưỡng lự phân vân: đề nghị đọc lại các bài viết số: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,10, 11, 16, 17, 18, 19, 21 

Bài 1: 


Vì Sao Việt Nam và Trung Quốc KHÔNG Sợ Khủng Hoang Tài Chính? 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

728795695191878/?d=n 

Bài 2: , 

TAI SAO VN CHU'A DANH THUÊ BÐS CAO NHU TAY? Giá BÐS 6 Viêt Nam có 

THỰC SỰ CAO hay KHÔNG? 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

729004308504350/?d=n 

Bài 3: | , - , ; 

LAI SUAT TANG DEN MỨC NAO THÌ MỚI LAM BĐS ĐÓNG BANG VA GIÁM GIA 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

729771555094292/?d=n 

Bai 4: - 

GIÁ BĐS so với THU NHẬP ở VN còn TANG đến bao giờ? 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

737699084301539/?d=n 

Bài 5: : , - ; : ; 

LAM PHAT CAO, BAT DONG SAN SE TANG GIA hay GIAM GIA? 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

750790686325712/?d=n 

Bài 7: : , , 

CHU KY của BAT DONG SAN gồm mấy GIAI DOAN , Giờ DANG Ó GIAI DOAN 

NAO: 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

727941041944010/?d=n 

Bai 8: 

NGƯỠNG AN TOAN CUA ĐẦU TƯ BĐS : DU BAO VUNG ĐỈNH VA DAY DUA 

VAO PHAN TICH KY THUAT 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

739518200786294/?d=n 

Bai 10: 

VIET NAM LIEU CO GIONG UCRAINA? 

Du báo KICH BAN CHIẾN TRANH TRƯỜNG SA với TQ. BAT DONG SAN VN SẼ BỊ 

ANH HUONG NHU THE NAO? 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

742207353850712/?d=n 

Bài 11: ; ; a ¬¬ 

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐÃ ĐẾN RỒI: CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

748878409850273/?d=n 

Bài 16: , : - `. i 

NÊN MUA BAT ĐỘNG SAN hay CÔ PHIẾU BAT DONG SAN 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

753042662767181/?d=n 

Bài 17: ' 

BÂY GIỜ (Giai đoạn 2022-2024): CÓ NÊN VAY NGÂN HÀNG ĐỂ MUA BĐS HAY 

KHÔNG 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
755586455846135/?d= 

Bài 18: 

THẮT CHẶT TÍN DỤNG , HẠN CHẾ CHO VAY BẤT ĐỐNG SẢN để Giảm Giá BĐS 

CHỈ LÀ TRÒ HỀ. 


https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
760999381971509/?d=n&mibextid=7FbTGu 


Bai 19 

Kich Ban "CHET TREN DONG TAI SAN" sẽ KHONG bao giờ xảy ra ở Việt Nam. 

SỰ NGUY HIỂM KHI TIỀN MẤT GIÁ 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

764655421605905/?d=n&mibextid=7FbTGu 

Bai 21: 

1- Vi Sao nên Đầu Tư BĐS càng sớm càng tốt. 

2- Vì sao GIÁ BĐS so với THU NHẬP ở VN sẽ còn tiếp tục TANG ít nhất 30 năm 

nữa ? 

3- Giai Đoạn 2022-2024 Này có Nên TIẾP TỤC Đầu Tư BĐS hay không? 

NÊN MUA BĐS Ở ĐÂU Trong Giai đoạn 2022-2024? 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
776955573709223/?d=n&mibextid=7FbTGu 

Bài 21 (phần 2) 

KHI NÀO BẤT ĐỘNG SẢN Việt Nam GIẢM GIÁ? 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 

788549775883136/?d=n 

* Giai đoạn 2022 -2024 vẫn là giai đoạn Bom Tiền: 

giá trị của bds VN sẽ vẫn tăng nhanh: vì tiền bơm ra ko vào đất thì vào đâu. 

nhưng sẽ không đồng đều: 

những chỗ ko có nhu cầu thật : đã tăng ảo rồi thì sẽ giảm, 

còn những chỗ như VÐ4 hà nội và liền kể , biệt thự tại các Khu Đô Thị thì sẽ 

tăng phi mã: 

tiền bơm ra thì bds vẫn tăng cho đến khi Lãi Suất > Critical Point nhé 

đất quê đất tỉnh giảm 10-30% nhưng đất HN , HCM tăng 50-100% , những chỗ 

như VÐ4 tăng x2 x3 thì tính tổng lại thì giá trị BĐS trong "Tổng Tài Sản Quốc 

Dân" vẫn tăng 

* BĐS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tăng ảo, 

Tuy rằng những chỗ da Tang Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 

KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Còn các loại bds giá trị thì sẽ tăng giá nhanh, tăng giá rất cao, càng ngày 

càng tăng và không bao giờ mất giá được: vì nó gắn với nhu cầu thật của xã 

hội. 

từ giờ đến 2024 sẽ ko tăng cao lãi suất vượt quá Critical Point đâu. 

mọi người cứ yên tâm mà đầu tư loại bds giá trị. 

khi có dấu hiệu thị trường xì hơi thì mình sẽ báo công khai trên FB. 


NÊN MUA BĐS Ở ĐÂU? 

Vấn dé này mình đã nói rất cụ thé ở Bài 6 , Bài 9: Bài 15 va Bài 20: các ban 
đọc lại là rõ. 

Cụ thể như sau 

* Ai muốn ôm giữ bds với tầm nhìn dài hạn 20-30 năm và lâu hơn thì nên đọc 
bài 6: 

Bài 6: Dự báo thị trường BĐS việt nam - Bài học từ thị trường BĐS Trung Quốc 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
716956769709104/?d=n 

* Ai đang là Nông Dân: ở quê ở tỉnh, đất chó ia, đất rừng đất núi : nhưng thu 
nhập từ các mảnh đất này quá ít: (và không có nguồn thu nhập khác) : thì 
nên đọc bài 9: 


Bài 9: GIA ĐẤT ở QUE ở TINH TANG KHỦNG: NGƯỜI NONG DÂN NEN LAM Gi: 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
740998740638240/?d=n 

*** Ai có nguồn thu nhập khác, đủ ăn tiêu: coi việc mua bds là 1 kênh đầu tư: 
thì nên đọc Bài 15 (có 4 phần) và Bài 20 và Bài 21: 

Bài 15: 

Năm 2022 NÊN MUA BĐS ở ĐÂU? 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
734924384579009/2d=n 

Bài 15 (Phần 2) 

DỰ ĐOÁN DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN BỎ PHỐ VỀ QUÊ, BO PHO 
VE BIEN: GIAI DOAN 2022 -2023 

va THI TRUONG BAT DONG SAN CAC TINH GIAI DOAN 2023 -2024 

Dau sé là đích cuối của dòng tiền BĐS giai đoạn 2022-2024 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
763142275090553/2d=n 

Bài 15 (Phần 3) ¬ 

Cảnh Báo: VỠ BONG BÓNG ĐẤT QUÊ ĐẤT TỈNH 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
775584853846295/?d=n 

Bai 15 (Phan 4) 

Nên Đầu Tư BĐS Khu Đô Thị hay Đầu Tu Đất Nền Giá Rẻ ở Ha Nội 

Vì sao cần "Tái cơ cấu tài sản" càng sớm càng tốt. 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
811997826871664/?d=n 

Bai 20: , : - 7 

TƯƠNG LAI LOẠI BAT DONG SAN NAO SE TANG CAO NHẤT 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
771912690880178/?d=n&mibextid=7FbTGu 

Bai 21: 

1- Vi Sao nên Đầu Tư BĐS càng sớm càng tốt. ' 

2- Vì sao GIÁ BĐS so với THU NHAP ở VN sẽ còn tiếp tục TANG ít nhất 30 năm 
nữa ? 

3- Giai Đoạn 2022-2024 Này có Nên TIẾP TỤC Đầu Tư BĐS hay không? 

NÊN MUA BĐS Ở ĐÂU Trong Giai đoạn 2022-2024? 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
776955573709223/?d=n&mibextid=7FbTGu 

----//---- 

*** Danh sách các nhóm mua bán BĐS của một số thị trường BĐS : 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 
5776354279048615/?mibextid=7FbTGu 

---///---- 

Các Ky Thuat Mua BÐS và Tiêu chi Lua Chon BÐS. 

Minh ko ban bds, ko môi giới bds : nên sé không nói cụ thé cho các bạn là nên 
mua ở đâu, mua của ai, Mà các bạn phải tự đi tìm : hỏi nhiều nơi nhiều 
nguồn: đâu rẻ nhất thì mua. 

Nhưng trong nhóm này mình đã và sẽ viết bài để hướng dẫn cho các bạn Các 
Ky Thuật Mua BĐS và Tiêu chí Lựa Chọn BĐS. 

Các bạn nên tham khảo các bài viết sau : 

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRƯỚC KHI MUA ĐẤT: 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 
5780629451954431/?mibextid=7FbTGu 


Thủ tục mua bán nhà đất có sổ đỏ hoặc sổ hồng cần lưu ý 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 
5780630538620989/?mibextid=7FbTGu 

MUA ĐẤT BẠC ĐỪNG MUA ĐẤT VÀNG 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 


5901140703236638/?fs=e&s=cl _ 
NÊN ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN HAY ĐẤT DỰ ÁN ? 


https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 


5780649151952461/?mibextid=7FbTGu 


04 CÁCH KIỂM TRA ĐẤT CÓ NĂM TRONG QUY HOẠCH KHÔNG? 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/permalink/ 
5780634688620574/?mibextid=7FbTGu 

*** 03 bí kíp mua bds mà mình đăng trên các nhóm zalo cũ (tham khảo 03 
hình đính kèm bài này) 

KK 

ở các nước khác thì bán kính 15-20km với trung tam giá bds chỉ gấp 2-3 lần 
bán kính 30-35km. 

còn việt nam bây giờ bán kính 15-20km đang dat gấp 4-10 lần bán kính 30- 
35km. 

vậy nên đất rẻ vùng ven vd4 sẽ tăng cao nhiều lần nữa. 

Bên ngoài VD4 thì nên mua đất thổ cư giá rẻ của dân. 

Bên Trong VÐ4 thì nên mua đất khu dô thị quy hoạch 1:500 đạt chuẩn 

Cùng thuộc HN, cùng bán kính đường chim bay tới tháp Rùa: chỗ nào rẻ 
nhất : thì nên đầu tư nhất (vì sẽ tăng giá nhiều lần nhất, lợi nhuận cao nhất) 
KK 

cứ khảo giá nhiều môi giới, nhiều chủ nha , nhiều thợ săn đất: đâu rẻ nhất thi 
mua. 

Trước khi mua check kỹ với cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ TNMT huyện 
mấy câu hỏi sau là ok: 1- lô đất đó có tranh chấp, chồng lấn. dính quy hoạch 
gì không; 2-có chuyển nhượng hợp pháp cho người mua được không, thời gian 
chuyển nhượng hết bao lâu? 3- Khi chuyển nhượng thì có phải nâng hạ hạn 
mức thổ cư không? nếu phải điều chỉnh thì sổ mới đứng tên người mua sẽ có 
bao nhiêu m2 thổ cư, bao nhiêu m2 cây lâu năm? 4-Sau khi mua thì có tách 
sổ hợp pháp được không? Nếu phải tách sổ thì hết bao lâu? 

KK 

Dat 03 tiêu chuẩn này thì nhập vào là yên tâm lãi cao: 

Tiêu chuẩn 1- có sổ đỏ sổ hồng: có thổ cư : nằm trọn vẹn trong quy hoạch đất 
ở (ONT, ODT) : có thể chuyển nhượng được hợp pháp luôn : đứng tên chính 
chủ người mua luôn: (không mua đất tranh chấp, dính quy hoạch, vướng 
pháp lý ko sang tên được sổ...) 

Tiêu chuẩn 2- lấy tháp rùa làm tâm: (tính theo đường chim bay): 

chỗ nào rẻ nhất : thì nên đầu tư nhất (vì sẽ tăng giá nhiều lần nhất, lợi nhuận 
cao nhất): 

đối với đất thổ cư (xe 7 chỗ vào tận đất) thì ở các mức giá sau là an toàn: 
bán kính 20 km thì <35tr/m2 

bán kính 25km thì <30tr 

bán kính 30km thì <20tr 

bán kính 35km thì < 13tr 

bán kính 40km thì <7tr 

bán kính 45km thì <3tr 

(nếu đường rộng hơn hoặc đất khu đô thị, đất đấu giá.. thì đắt hơn cũng ok) 


(mức giá trên chỉ là gợi ý dé tham khảo: có thể tăng giảm tuỳ từng trường 
hợp cụ thể: các bạn nên tự đi xem nhiều mảnh đất để so sánh rồi quyết định) 
Tiêu chuẩn 3- chỉ mua BĐS hà nội : không nên mua BĐS ở quê ở Tỉnh 

---// baeas 

Giờ là thời dai oto : nên bđs nào đỗ được oto 7 chỗ bên trong đất thì mới nên 
mua: 

nếu mua ngõ 1 oto thì nên mua ngõ thông: sau này cả ngõ thoả thuận lùi đất 
mở rộng đường; 

mua ngõ cụt thì chịu: vì thằng đầu ngõ sẽ ko đồng ý. 

ngõ cong queo nếu rộng cũng chưa chắc lọt xe, cứ phải mang xe oto đi để đỗ 
vào đất : nếu đỗ được thì mới mua 

ai ko có xe 7 chỗ hoặc bán tải thì trước khi cọc tiền, nhờ môi giới thuê hộ cái 
xe đỗ vào đất cho yên tâm: trả tiền thêm cho môi giới thoải mái. 

tốt nhất nên nói trước với sale / thợ săn đất là : xe 7 chỗ đỗ được vào trong 
đất thì tôi mới mua. 

nếu ko đỗ được xe 7 chỗ vào bên trong đất thì mất thời gian 2 bên. 

---//---- 

Có 02 Trường Phái Dau Tu bds: "Đầu tu giá tri" và "đầu tư lướt sóng" 

1- "Đầu tư lướt sóng" là đánh bạc, hên xui, sẽ luôn khổ vì nhiều thông tin thật 
giả lẫn lộn, sợ cá voi , sợ cá mập ăn thịt, anh em chỉ muốn ăn của kẻ khác, 
dỡ nhà kẻ khác,nên suốt ngày canh chạy, canh thoát hàng, canh úp bô thằng 
khác...chả hơn méo gì bọn trộm vặt. 

2- "Đầu tư Giá Trị" là đầu tư bằng tầm nhìn, bằng vĩ mô chính sách, bằng giá 
trị lớn lên của bds theo thời gian, ko xác định ăn của ai cả : như cách mà 
mình làm, thì các bạn sẽ thấy thanh thản, hào sảng, chỉ cần mua xong đi ngủ, 
hàng ngày cổ động phong trào... Thế là sau nhiều năm bds tăng hàng nhiều 
lần, ko vất vả. 

(mình theo trường phái 2): và mình khuyên mọi người nên theo tp2 vì: 

Giai đoạn 2020-2022 trường phái 1 sẽ có lợi nhuận cao hơn trường phái 2 
nhiều 

Nhưng giai đoạn 2022-2024 : trường phái 2 sẽ hơn TP1: nếu ai tiếp tục theo 
TP1 thì có khả năng sẽ thua lỗ nặng. 

====// EEEE 

PHAN 4: _ 

LÂY TIÊN Ó DAU MUA BÐS? 

đợi tích luy thêm vốn thì lâu lắm: vi thu nhập trung bình sé ko tăng nhanh 
bằng giá đất tăng : nên bán nhà ngõ , bán đất tỉnh để đầu tư bds vùng ven 


Hoặc tham khảo bài số 17 để cân nhắc vay ngân hàng đến 2024) khi lãi suất 
còn rẻ. (nhưng có rủi ro) 

Bài 17: - 

BÂY GIỜ (Giai đoạn 2022-2024): CÓ NÊN VAY NGÂN HÀNG ĐỂ MUA BĐS HAY 
KHÔNG 

https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
755586455846135/ 

hoặc: 

Bài 22 ; ; 

"TAI CƠ CẤU TAI SAN" là CÁCH : An Toàn Nhất , Kha Thi nhất và Không có rủi 
ro nao: 

để NHÂN TÀI SẢN lên 400 lần qua 2 THẾ HỆ: 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
815164913221622/?d=n 


đa phần các ban là người hà nội, phan lớn là có nhà ngõ. 

thay vì phải cày tiền để lấy vốn đầu tư bds: thì nên bán mẹ nó cái nhà ngõ đi: 
rồi thuê chung cu. và mua đất rẻ vùng ven VÐ4 oto 7 chỗ vào được đất: sau 
này sẽ tăng giá gấp 5 lần cái nhà ngõ 

bạn nào ở Tỉnh mà thấy đất tỉnh cũng tăng cao quá rồi thì cũng nên làm theo 
lời mình trong bài này: 

Bai 9:- , - , ; ¬ 

GIA ĐẤT ở QUE ở TINH TANG KHỦNG: NGƯỜI NONG DAN NÊN LAM Gi: 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
740998740638240/?d=n 

Ai ở chung cu thì cũng nên bán di, thuê tiếp dé ở: lấy tiền đầu tư bds: vì da 
phần nhà tập thể và chung cư VN là dưới chuẩn: vì ko đảm bảo mỗi căn hộ 1 
chỗ đỗ oto: loại này sẽ tăng chậm: ko nhanh bằng đất thổ cư giá rẻ vùng ven 
xây được gara oto và bds nhà liền kê, biệt thự tại các dự án: quy hoạch 1:500 
đạt chuẩn ở thủ đô HN. 

Vì tương lai sẽ là thời đại oto. 

* Các tỉnh đất rộng mênh mông, xây thêm dự án thoải mái. 

còn HN thì nội đô chật chội, 10 triệu người đang phải chui rúc trong nhà ống 
ngõ xe máy, hoặc các khu chung cư dưới chuẩn ko đủ chỗ đỗ 1 xe oto/ 1 căn 
hộ 

thời đại oto đến rồi, nhu cầu nhà đất có gara đỗ được oto sẽ tăng khủng 
khiếp. 

nhu cầu có chỗ đỗ xe oto cao hơn nhu cầu du lịch rất nhiều. 

người ta có thể nhịn ăn nhịn mặc, và vay mượn để mua bds vùng ven để có 
chỗ đỗ xe, chứ ko ai nhịn ăn nhịn mặc để đi du lịch biển. 

khi nhà nhà đều có oto, mà ai ko có gara đỗ được xe: thì sẽ là nỗi nhục ko thể 
tả, sẽ bị coi như người thất bại trong cuộc sống. 

đấy mới là "nhu cầu thật" 

HN có 10 triệu dân sống trong nhà ngõ: còn 1 dự án khủng như Vin Hưng Yên 
chỉ có 12000 căn: coi như nhét được 8-10 người vào 1 căn liền kê: thì mới chỉ 
đáp ứng được 1% nhu cầu nhé. 

Khi HN cấm xe máy thì với nhu cầu cần mua nhà có gara oto để ở thì những 
người ở nhà ngõ xe máy sẽ bán nhà hoặc vay thêm tiền để bằng mọi giá mua 
loại đất xây được nhà có gara. 

Nhà Liền Ké , nhà Biệt thự cũng sẽ tăng giá: vì đây là lựa chọn tốt nhất cho 
những người thu nhập cao 

Nếu đầu tư BĐS tỉnh thì cũng có day chỗ đỗ oto, nhưng lại thiếu 2 yếu tố 
quan trọng nhất là: "nhu cầu dịch chuyển dân số" và "Việc Làm" 

Ai ko bán nhà ngõ xe máy, bán chung cư, bán đất quê đất tỉnh để mua đất 
HN loại xây được gara oto: xe oto 7 chỗ vào được tận đất) thì sẽ lỡ mất cơ hội 
1000 năm có 1 này. 

Tham khảo kỹ Bài số 15 và Bài số 20 và Bài số 21 của mình nhé: 

Bài 15: 

Năm 2022 NÊN MUA BĐS ở DAU? 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
734924384579009/?d=n 

Bai 15 (Phan 2) 

DU DOAN DIEN BIEN THI TRƯỜNG BAT DONG SAN BO PHO VE QUÊ, BO PHO 
VE BIEN: GIAI DOAN 2022 -2023 

va THI TRUONG BAT DONG SAN CAC TINH GIAI DOAN 2023 -2024 

Dau sé là đích cuối của dòng tiền BĐS giai đoạn 2022-2024 


https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
763142275090553/?d=n 


Bai 15 (Phan 3) ¬ 

Cảnh Báo: VỠ BONG BÓNG ĐẤT QUÊ ĐẤT TỈNH 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
775584853846295/?d=n 

Bai 15 (Phan 4) 

Nên Đầu Tư BĐS Khu Đô Thị hay Đầu Tu Đất Nền Giá Rẻ ở Ha Nội 
Vì sao cần "Tái cơ cấu tài sản" càng sớm càng tốt. 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
811997826871664/?d=n 

Bài 20: ' , : ` 
TƯƠNG LAI LOẠI BAT DONG SAN NAO SE TANG CAO NHẤT 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
771912690880178/?d=n&mibextid=7FbTGu 

Bai 21: 

1- Vi Sao nên Đầu Tư BĐS càng sớm càng tốt. ' 

2- Vì sao GIÁ BĐS so với THU NHAP ở VN sẽ còn tiếp tục TANG ít nhất 30 năm 
nữa ? 

3- Giai Đoạn 2022-2024 Này có Nên TIẾP TỤC Đầu Tư BĐS hay không? 
NÊN MUA BĐS Ở ĐÂU Trong Giai đoạn 2022-2024? 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
776955573709223/?d=n&mibextid=7FbTGu 


KKK 


Đầu tư BĐS ko phải là may rủi mà là giải bài toán kinh tế: đúng công thức, 
đúng phương pháp: dự báo được đúng xu thế của thị trường: thì sẽ luôn luôn 
thắng: 

Mình khẳng định là bds VN giai đoạn 2022-2024 vẫn tăng. 

Chứ nếu bds mà Giảm thì mình sẽ khuyên anh em bán BĐS lấy tiền gửi ngân 
hàng như giai đoạn 2011-2013 rồi 

Bọn giáo sư tiến sỹ VN và các ông thầy dậy đầu tư khác toàn phân tích dự 
báo kiểu đoán mò: nên lúc sai lúc đúng. 

Còn Mình thì có tiêu chuẩn, có công thức & tiêu chí rõ ràng: Đúng Sai hay 
Tăng Giảm đều đúng 100%. 

Khi đã có công thức thì cứ lắp vào mà tính toán ra kết quả: dự báo chính xác 
100% : sai thế méo nào được 

Mình có may mắn là trước đây có một thời gian làm cho quỹ của bọn do Thái: 
quỹ này có nhiều cái công thức tính toán dự báo kinh tế không được viết ra 
sách (giống như cái công thức tính toán lãi suất critical point ở bài số 3 mà 
mình đã viết). Áp dụng vào Thực chiến đầu tư thì thấy hơn hẳn các lý thuyết 
sách vở đang giảng dạy ở nhà trường. 

Nếu biết những công thức này từ sớm thì mình sẽ không ngu dại mất thời 
gian xin học bổng sang England đi học tiến sĩ làm gì. Tốn thời gian học những 
kiến thức vô bổ. 

Chỉ cần ở Việt Nam đầu tư sớm trước vài năm thì sẽ tự do tài chính trước 
nhiều năm. 

khi đầu tư bds thì ko nên để cảm xúc cá nhân chỉ phối 

thay vì chọn nơi nào gần nhà nhất, gần chỗ làm nhất... 

thì nên chọn nơi nào rẻ nhất cùng bán kính với trung tâm HN 

trên đời này rất ít ai làm giầu nhờ đi làm , đa phần những người đổi đời được 
đều là nhờ đầu tư, nhờ thức thời :biết cách cơ cấu lại tài sản 


- loại đất liền kề, biệt thự ở các khu đô thị thi tệp khách hang tiềm năng là 2 
triệu người 

- nhưng loại đất thổ cư ven đô giá rẻ, xe 7 chỗ đỗ được trong đất : thì tệp 
khách hàng tiềm năng là 10 triệu người 

Bây giờ ở Việt Nam mới đang trong quá trình phân chia lại tài sản là thời kỳ 
sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản, 

Còn rất nhiều cơ hội cho mọi người để làm giầu để đổi đời: 

Nếu ai biết đầu tư biết cơ cấu lại tài sản trong giai đoạn này thì sẽ giầu gấp 
100 lần thằng khác chỉ biết cắm mặt đi làm thuê. (tham khảo bài số 20 và 22 
của mình nhé: 

Bài 20: , , - 2 

TU'O NG LAI LOAI BAT DONG SÁN NAO SE TANG CAO NHAT 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
771912690880178/?d=n&mibextid=7FbTGu 

Bài 22 

"TÁI CƠ CẤU TÀI SẢN" là CÁCH : An Toàn Nhất , Khả Thi nhất và Không có rủi 
ro nào: 

để NHÂN TÀI SẢN lên 400 lần qua 2 THẾ HỆ: 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
815164913221622/?d=n 

Cơ hội nay chi xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị tri xã hội đã an bai: 
thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

lao động cả đời không bằng chốt lời 

lô đất, các bạn nên coi việc tìm mua bds là việc chính, chứ không phải (việc 
làm công ăn lương) : 

cần thiết thì xin nghỉ phép để đi săn đất. (vì đi làm là làm giầu cho thằng chủ: 
bị nó bóc lột, còn việc mua bán bds là làm giầu cho bản thân mình). 

Tính từ 1975 cho đến bây giờ: cung tiền M2 trung bình gấp 5 lần GDP : tiền 
dư ném vào đất hết. tức là xã hội làm ra 1 đồng thì đất tăng giá 4 đồng: tức là 
thu nhập trung bình của người lao động VN chỉ bằng 1/4 giá đất tăng. 

Người lao động trung bình làm ra được 1 đồng nhưng bds trung bình tăng lên 
4 đồng. 

Trên đời có 03 Giai Cấp tương ứng với 3 cấp độ kiếm tiền từ thấp đến cao: 

1- "Giai cấp bị bóc lột": "tham gia lực lượng sản xuất" : tức là lao động làm 
công ăn lương: làm thuê cho chủ, 

2- "Giai cấp Bóc Lột" : "thâu tóm tư liệu sản xuất" : tức là có đất, bản quyền 
công nghệ, bằng sáng chế, mỏ quặng, tài nguyên thiên nhiên khác, hoặc làm 
chủ bóc lột thằng khác.. 

3- "Giai cấp Thống Trị" : "kiểm soát quan hệ sản xuất" : tức là làm chính trị: là 
quan chức 

Thằng bỏ sức ra lao động thì cũng phải nuôi thằng có đất: đời con đời cháu nó 
cũng phải mua lại đất / hoặc thuê lại đất của con cháu những người đầu tư 
bds. Còn những thằng có đất lại thua những thằng làm quan : cướp được 
chính quyền là có tất cả. 

Giai Cấp thứ 3 là ở vị trí cao nhất : lợi nhuận cao nhất; nếu ai ko có chí làm 
quan, ko có gan làm cách mạng thì nên cố gắng đầu tư nhiều bds để trở 
thành Giai cấp thứ 2 : chứ đừng nên làm Giai cấp thứ 1. 

---//--- 

bây giờ muốn đầu tư BDS an toàn thì phải bám vào nhu cầu That trong tương 
lai của những người có Tiền Thật. 

Thị trường mà mình hướng đến trong giai đoạn này đất ven vd4 và biệt thự ở 
các khu đô thị: 


Đây chính là thị trường an toàn nhất, giá sẽ tăng cao nhất và thanh khoản tốt 
nhất. 

Vì khách hàng tiềm năng của thị trường này chính là 10 triệu dân HN đang 
chui rúc trong nhà ngõ và đội quan chức ở Tỉnh cần mua nhà HN và quan 
chức thủ đô muốn mua thêm bds. 

Cùng thuộc HN, cùng bán kính đường chim bay tới tháp Rùa: chỗ nào rẻ 
nhất : thì nên đầu tư nhất (vì sẽ tăng giá nhiều lần nhất, lợi nhuận cao nhất) 
BĐS tăng nhanh nhất là khi chưa đạt ngưỡng 100-150tr/m2: 

giống như con người lớn nhanh nhất là khi chưa 16 tuổi. 

BĐS rẻ 10tr/m2 - 20tr/m2 tăng lên 30tr-40tr/m2 thì cực dễ, 

nhưng bds 100tr/m2 tăng lên 200tr/m2 thì cực khó. 

Đất 10tr/m2 giống như con lợn 10kg : mua về nuôi kiểu gì cũng lớn. 

chứ lợn 100kg chưa chắc đã tăng trọng nhanh. 


Bài giao an so 2 

Bài Giáo Án Số 2: 

Cách Săn Tìm đất rẻ Vành đai 4 Hà Nội 

=—/Jj~=- 

Nhiều bạn ở Sài Gon , ở Tỉnh hỏi mình là nếu ko có thời gian di mua đất 
ven Vành Đai 4 Hà Nội thì có nên đầu tư bds ở gần nhà hay ko? vì các bạn 
ấy ngại đi xa. 

Mình xin trả lời rằng: "đã đầu tư bds thì phải mua chỗ tốt nhất, an toàn 
nhất, có tiềm năng tăng giá cao nhất" 

Trước đây người ở HN cũng bay đi các tỉnh mua đất thì bây giờ người các 
tỉnh tại sao ko bay đến HN mua đất được? 

bay ra HN vài ngày tự tìm là ok mà, hỏi 100 sale , xem 100 mảnh đất: đâu 
rẻ thì mua. trước khi bay thì tìm trên facebook các nhóm bds sóc sơn, mê 
linh và các huyện ven VD4 để đăng bài ... 

Trung quốc có 7 cái đặc khu thì mỗi 1 mình Thâm quyến thành công: 

còn 6 đặc khu khác như Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn, Hải Nam, Horgos, 
Kashgar và 18 khu thí điểm thương mại tự do FTA khác ăn cứt hết. 

mà kể cả Thâm quyến cũng xách dép cho Bắc Kinh nhé. 

Thành công của Thâm quyến là vì nó ở cạnh Hongkong, sau năm 1997 
chính quyền TQ muốn bóp chết HK một cách từ từ nên xây cảng xung 
quanh Thâm quyến hút hết nguồn lực của HN, kìm hãm HK ko cho phát 
triển, 

Thâm quyến hút máu hongkong để lớn, còn Vân đồn, Vân Phong, Phú 
Quốc hút máu được ai? 

tỉ lệ thành công của đặc khu TQ là 1/7 tức là 15% 

còn tỷ lệ thành công của thủ đô là 100% nhé. 

vậy nên tất tay vào cửa nào. 

đất Long Thành Đồng Nai thì ăn theo sân bay đắt gấp 2 lần đất sóc sơn Hà 
Nội, (sân nay Nội bài cũng đã được quy hoạch mở rộng công suất 100tr 
khách : ngang với Long Thành nhé) 

đất biển thì đắt gấp 2 gấp 3 lần đất thủ đô, mua xong để làm gì? 

bds Tỉnh nhiều nơi còn đắt hơn HN : đất HN ven VD4 chỉ có 10tr/ m2 sao 
ko mua? 


mua đất khắp nơi da phần đều là người hà nội, quan chức khắp nơi đều coi 
HN là cái đích của cuộc đời, các doanh nghiệp lớn nhất VN đều ở HN, anh 
vượng, chị thảo, anh quyết còi cũng ở HN hết. 

Sài Gòn mà phát triển thì quốc tế và 3 que lại bảo đó là nhờ ơn của chế độ 
cũ, 

vậy nên chính quyền này phải bóp cổ sài gòn và các địa phương khác để 
nuôi lớn Hà Nội, làm cho HN phát triển hơn Bangkok, Manila, để chứng 
minh rằng chế độ cộng sản là ưu việt. 

Thằng đóng thuế là nô lệ, còn thằng kiểm soát tiền thuế mới là ông chủ: 
ông chủ sẽ giầu hơn nô lệ. 

cả nước như 1 công ty, thủ đô là thằng giám đốc: giám đốc ko giầu thì 
nhân viên giầu à. 

ko ưu tiên thủ đô thì ưu tiên chỗ nào. 

HN ko chỉ là 1 thành phố, 1 trung tâm kinh tế mà còn là Thủ đô, là bộ mặt 
của đất nước. 

tương lai HCM ko thể bằng HN: nhìn vào thời gian dài sẽ rõ: 

năm 1975 Sài Gòn gấp 20 lần HN: bây giờ gần bằng nhau: 

tức là HN phát triển nhanh hơn SG 20 lần. 

HN phát triển to đẹp thì là công của chính quyền cộng sản, 

còn SG phát triển là nhờ thực dân đế quốc xây dựng từ xưa 

----//---- 

Il- Đây là các nhóm FB mua bán bds của các huyện có vd4 di qua: bạn nao 
biết thêm nhóm nào thì cập nhật thêm lên bài này nhé (nhóm > 10 nghìn 
mem thì ok) 

1- https://www.facebook.com/groups/742726626204553/?ref=share 

2- https://www.facebook.com/groups/838458307020435/?ref=share 

3- https://www.facebook.com/groups/BATDONGSANPHUCYEN/?ref=share 
4- 
https://www.facebook.com/groups/muabannhadatdonganhmelinhsocson/? 
ref=share 

5- https://www.facebook.com/groups/nhadatsocson.vn/?ref=share 

6- https://www.facebook.com/groups/260941251689596/?ref=share 

KKK 

5 anh dang kèm này là 5 ví du minh hoa : các bạn nên đăng bài trên các 
nhóm bds / nói rõ yêu cầu của mình để thu thập thông tin và có sẵn số dt 
của các môi giới , khi đi thực địa thì nên chạy vào vài chục văn phòng bds 
để lấy thêm nhiều thông tin hơn, 

và hỏi các quán nước, cửa hàng xửa xe máy, cửa hàng tạp hoá, dân địa 
phương xem nhà nào bán, ... so sánh đâu rẻ nhất thì mua 

**+* ai ở xa thì thuê nhà nghỉ gần vành đai 4, thuê xe máy để trực tiếp đi 
tìm đất, tìm xong thì so sánh giá của 100 môi giới, 100 mảnh đất khác 
nhau: cái nào ngon nhất thì chốt mua: Trước khi đặt cọc mua đất: phải 
kiểm tra với cán bộ địa chính mấy vấn đề sau: 

lô đất đó có tranh chấp, chồng lấn. dính quy hoạch gì không? 

có chuyển nhượng hợp pháp cho người mua được không, thời gian chuyển 
nhượng hết bao lâu? 

Sau khi chuyển nhượng thì có phải nâng hạ hạn mức thổ cư không? nếu 
phải điều chỉnh thì sổ mới đứng tên người mua sẽ có bao nhiêu m2 thổ cư, 
bao nhiêu m2 cây lâu năm? 


Biết chắc chan thi mới xuống tiền. 

(trước đây khi mua đất phú quốc thì thuê xe máy, trời mưa xịt lốp dắt bộ 
mấy km, khi mình có tuổi rồi, ko đủ sức khoẻ đi xe máy nữa thì lúc mua 
đất ở bình thuận, lâm đồng, đắc lắc cũng phải mất mấy ngày tự lái oto từ 
HN vào đó cả tuần, mua bds là việc lớn ko lười được) 

cứ hỏi đủ 100 môi giới, hỏi đủ 100 nhà dân, hỏi đủ 20 quán nước , 20 cửa 
hàng tạp hoá.. xem đủ 100 mảnh đất rồi so sánh và check kỹ với cán bộ 
địa chính trước khi cọc thì không bao giờ bị mua hó. 

---//---- 

Đạt 3 tiêu chuẩn nay thi nên nhập vào 

1- có sổ đỏ sổ hông , có thổ cư , nằm tron vẹn trong quy hoạch ONT, ODT: 
chuyển nhượng được hợp pháp : đứng tên chính chủ người mua : (không 
mua đất tranh chấp, dính quy hoạch, vướng pháp lý ko sang tên được 
sổ...) 

2- lấy Tháp Rùa làm tâm: đối với đất thổ cư (xe 7 chỗ vào tận đất) thì cùng 
bán kính với tháp rùa (đường chim bay) : chỗ nào rẻ nhất : thì sẽ tăng 
nhanh nhất, bền vững nhất, an toàn nhất 

ở các mức giá sau là an toàn: 

bán kính 20 km thì <35tr/m2 

bán kính 25km thì <30tr 

bán kính 30km thì <20tr 

bán kính 35km thì < 13tr 

bán kính 40km thì <7tr 

bán kính 45km thì <3tr 

(nếu đường rộng hơn hoặc đất khu đô thị, đất đấu giá.. thì đắt hơn cũng 
ok) 

(mức giá trên chỉ là gợi ý để tham khảo: có thể tăng giảm tuỳ từng trường 
hợp cụ thể: các bạn nên tự đi xem nhiều mảnh đất để so sánh rồi quyết 
định) 

3- Bên ngoài VÐ4 thì nên mua đất nền của dân, bên trong VÐ4 thì nên 
mua đất khu đô thị 

---//--- 

Bây giờ ở Việt Nam mới đang trong qua trình phân chia lai tai sản là thời 
kỳ sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản, 

Còn rất nhiều cơ hội cho mọi người để làm giầu để đổi đời: 

Nếu ai biết đầu tư bds trong giai đoạn này thì sau này sẽ giầu gấp hàng 
trăm lần những người chỉ gửi tiền tiết kiệm. 

Cơ hội này chỉ xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị trí xã hội đã an 
bài: thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

lao động cả đời không bằng chốt lời 

lô đất, 

Vì vậy nên coi việc tìm mua bds là việc chính, chứ không phải (việc làm 
công ăn lương) : 

cần thiết thì xin nghỉ phép để đi săn đất. (vì đi làm là làm giầu cho thằng 
chủ: bị nó bóc lột, còn việc mua bán bds là làm giầu cho bản thân mình). 
Trên đời này mấy ai giầu sẵn, có sẵn tiền (trừ tham nhũng hoặc làm ăn phi 
pháp hoặc được hưởng thừa kế): mà đa phần những người giầu họ kiếm 
tiền bằng cách "cơ cấu lại tài sản": tận dụng các thời điểm chuyển dịch 
của thị trường bds để bán các bất động sản ít tăng giá để mua tài sản có 


tiềm năng tang giá cao thì sẽ giầu gấp 100 lần thang khác chi biết cam 
mặt đi làm thuê và chỉ biết ngồi yên giữ các bds không có tương lai. 
----//--- 

* Giai doan 2022 -2024 van la giai doan Bom Tién: 

Giá trị của bds VN sẽ van tăng nhanh: vì tiền bom ra ko vào dat thi vào 
đâu. 

nhưng sẽ không đồng đều: 

những chỗ ko có nhu cầu thật : đã tăng ảo rồi thì sẽ có "bong bóng cục 
bộ" va sẽ giảm giá, 

còn những chỗ có nhu cầu thật, có tương lai như Vành đai 4 hà nội thì sẽ 
tăng phi mã: 

Tiền bơm ra thì bds vẫn tăng cho đến khi Lai Suất > Critical Point nhé 
Đất quê đất tỉnh giảm 10-30% nhưng đất HN , HCM tăng 50-100% , những 
chỗ như VÐ4 tăng x2 x3 thì tính tổng lại thì giá trị BĐS trong "Tổng Tài 
Sản Quốc Dan" vẫn tăng : vậy nên có thể nói là "BĐS van sé Tăng Giá" 

* BDS trong giai đoạn 2022-2024 vẫn sẽ tăng nhưng ở một số nơi đã tang 
ảo, 

Tuy rằng những chỗ đã Tăng Ảo vẫn có thể Tiếp tục Tăng Thêm nhưng sẽ 
KHÔNG bền vững: mọi người nên cẩn thận. 

Còn các loại bds giá trị thì sẽ tăng giá nhanh, tang gia rat cao, càng ngày 
càng tăng và không bao giờ mất giá được: vì nó gắn với nhu cầu thật của 
xã hội. 

từ giờ đến 2024 sẽ ko tăng cao lãi suất vượt quá Critical Point đâu. 

mọi người cứ yên tâm mà đầu tư loại bds giá trị. 

khi có dấu hiệu thị trường xì hơi thì mình sẽ báo công khai trên FB. 

---//--- 

* BĐS Hà Nội có 3 ưu điểm mà không Tỉnh nào có được: 

1- là thủ đô nên được nhà nước ưu tiên cao nhất, đầu tư công nhiều nhất 
2- là nơi dân số các tỉnh chuyển về sống (chứ có mấy ai từ HN về tỉnh đâu) 
càng ngày số dân chuyển về HN càng đông 

3- là nơi có việc làm tốt, thu nhập cao: dân kiếm được nhiều tiền thì bds 
mới có giá cao. 


**+* Trong các huyện có VÐ4 di qua thì bây giờ mình thấy sóc sơn là tiềm 
năng nhất: vì cùng bán kính với tháp rùa : đất sóc sơn là rẻ nhất. 

sóc sơn có đủ các loại yếu tố tăng giá 

1- VĐ4 

2- sân bay 

3- vết dầu loang 

4- quy hoạch SUN, BRG, vietraximex 

5- lên thành phố 

===/ -== 

Dau tu bds thi phai mua lúc chua có quy hoach, lúc giá còn ré, mua lúc tù 
mù, khi mà tat cả mọi người khác đều chê là BĐS đó không ở được. 
(giống như trước năm 2000 ai bán căn nhà phố nội thành mua đất ven 
vành dai 3 (cách vđ3 khoảng 10km) thì bây giờ bán đất ven VD3 Hà Nội đi 
mua được 20-30 căn nhà nội thành) 


Bài giáo án số 3 


Bài Giáo Án số 3: | 

"TÁI CƠ CẤU TÀI SAN" là CÁCH "An Toàn Nhất", "Khả Thi nhất" và "Không có 
rủi ro nao" : - 

để NHÂN TAI SAN lên 400 lần qua 2 THE HE: 

(1 CĂN NHÀ THÀNH 400 CĂN NHÀ) 

--//--- 

Đời bố mẹ các bác mua bds ven Vanh Đai 3 Hà nội . 

Đời các bác mua bds ven Vành Đai 4 Hà nội 

* mỗi đời cách nhau 20-30 năm 

* mỗi 1 thế hệ chỉ cần "cơ cấu lại tài sản 1 lần" thì sau đó tài sản sẽ tăng vài 
chục lần. 

Ví dụ: 

trước năm 2000 : nếu bố mẹ các bạn chỉ có 1 căn nhà ở nội thành: bán 1 cái 
nhà đó đi mua đất rẻ ven Vành Đai 3 Ha Nội thì bây giờ ban đất VD3 đi mua 
được 20 cái nhà nội thành. 

bây giờ các bạn bán 1 cái nhà ngõ ở nội thành HN để mua đất rẻ ven VD4 thi 
20-30 năm sau : giá trị số đất ven VD4 đó cũng tương đương với 20 căn nha 
ngõ ở nội thành. 

Nếu 2 thế hệ đều biết "cơ cấu lại tài sản" như vậy: 

thì từ 1 cái nhà ban đầu: trải qua 2 thế hệ sẽ tăng thành 20x20 = 400 cái 
nhà. 

* thời điểm tốt nhất để mua là trước khi dự án Đường vành đai được phê 
duyệt cho đến khi dự án thông xe (Xu thế mở rộng của Thủ đô là Tất yếu , 
nhưng sau đó tuy vẫn tăng liên tục nhưng tốc độ tăng sẽ không nhanh như 
thời điểm trước khi thông xe) 

*Đầu tư bds thì phải mua lúc chưa có quy hoạch, lúc giá còn rẻ, mua lúc tù 
mù, khi mà tất cả mọi người khác đều chê là BĐS đó không ở được. 

(giống như trước năm 2000 ai bán căn nhà phố nội thành mua đất ven vành 
đai 3 (cách vđ3 khoảng 10km) thì bây giờ bán đất ven VÐ3 Hà Nội đi mua 
được 20-30 căn nhà nội thành) : 

Ai đã lỡ dịp "tái cơ cấu tài sản" trước khi Vành đai 3 khởi công thì bây giờ 
đừng nên bỏ lỡ Vành đai 4 : nếu không cả đời sẽ ân hận. 

---//---- 

Bay giờ ở Việt Nam mới đang trong quá trình phân chia lại tai sản là thời kỳ 
sơ khai của giai đoạn tích lũy tư bản, 

Còn rất nhiều cơ hội cho mọi người để làm giầu để đổi đời: 

Nếu ai biết "tái cơ cấu tài sản" để đầu tư bds trong giai đoạn này thì sau này 
sẽ giầu gấp hàng trăm lần những người không biết "cơ cấu lại tài sản". 

Cơ hội này chỉ xảy ra trong 1 đời người: 30 năm nữa khi vị trí xã hội đã an bài: 
thế hệ con cháu sau này muốn thay đổi vị trí xã hội sẽ rất khó. 

lao động cả đời không bằng chốt lời lô đất, 

Vì vậy nên coi việc tìm mua bds là việc chính, chứ không phải việc làm công 
ăn lương 

Trên đời này mấy ai giầu sẵn, có sẵn tiền (trừ tham những hoặc làm ăn phi 
pháp hoặc được hưởng thừa kế): mà đa phần những người giầu họ kiếm tiền 
bằng cách "cơ cấu lại tài sản": tận dụng các thời điểm chuyển dịch của thị 
trường bds để bán các bất động sản ít tăng giá để mua tài sản có tiềm năng 
tăng giá cao thì sẽ giầu gấp 100 lần thằng khác chỉ biết cắm mặt đi làm thuê 
và chỉ biết ngồi yên giữ các bds không có tương lai. 

Làm cả đời chắc gì mua được 1 bds, vì giá BĐS luôn tăng nhanh hơn Tốc độ 
Tăng Thu Nhập. 


nhưng nếu ai biết "cơ cấu lại tài sản" thì sau 1 thế hệ từ 1 bds ban đầu sé 
nhân tài sản lên tương đương với 20 bất động sản ban đầu. 

sau 2 thế hệ sẽ nhân tài sản lên 20x20 = 400 lần giá trị bất động sản ban 
đầu. 

BĐS tăng nhanh nhất là khi chưa đạt ngưỡng 100-150tr/m2: 

giống như con người lớn nhanh nhất là khi chưa 16 tuổi. 

BĐS rẻ 10tr/m2 - 20tr/m2 tăng lên 30tr-40tr/m2 thì cực dễ, 

nhưng bds 100tr/m2 tăng lên 200tr/m2 thì cực khó 

---//[---- 

Phương pháp "TAI CƠ CẤU TÀI SÁN" là cách đầu tu BĐS an toàn nhất, rủi ro = 
0% vì Không phải vay ngân hàng, không có rủi ro đòn bẩy tài chính, 

Không bị ảnh hưởng bởi các đợt sóng lên sóng xuống của chu kỳ bds (vì khi 
thị trường bds lên thì bán bds cũ giá Cao thì cũng mua bds mới giá Cao, còn 
khi thị trường bds đi ngang thì bán giá Thấp mua vào cũng giá Thấp): theo 
nguyên tắc bình thông nhau nên an toàn tuyệt đối. 

Đầu tư Đất ven Vành Đai 4 Hà Nội thì phải mua đất có sổ, check quy hoạch 
cho chuẩn: quanh vd4 nhiều ruộng, nếu có dự án thì sé lấy đất ruộng, đất 
nông nghiệp 50 nam, chứ nếu lấy dat ONT, ODT thì phải thoả thuận bồi 
thường, nên các dự án kinh tế sẽ ko dám lấy. 

Các bạn nhìn khu đô thị Vin gia lâm và Vin Hưng Yên thì rõ: đất dân ở giữa dự 
án vẫn được giữ nguyên nhé, giá tăng hàng trăm lần. 

Đố ai chỉ ra được 1 trường hợp doanh nghiệp dám lấy đất ở của dân HN để 
làm dự án kinh tế mà không thương lượng đấy. 

Thoả thuận đền bù thì tôi là chủ đất tôi đòi 1 tỉ /m2 thì doanh nghiệp cũng ko 
làm gì được tôi. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/chu-dau-tu-va-nguoi-su... 

---///---- 


Bai giáo án so 4 


Bài Giáo án số 4: 

Nguy cơ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ven Biển bị Chìm dưới 
nước biển 

---//---- 

Ong cha that sáng suốt khi chon Hà Nội là thủ đô, 

vì nhiều thành phố Ven Biển sẽ có nguy cơ bị chìm ngập dưới nước biển. 
Nhìn vào hình trong bài này thì sẽ thấy là đến 2050 khi các vùng khác 
Ngập thì Hà Nội vẫn An Toàn (dự kiến đến mốc 2050 thì con người sẽ giảm 
phát thải Carbon ở mức trung hoà : khi đó băng sẽ không tan thêm và sau 
2050 sẽ không có vùng nào bị ngập thêm nữa) 
https://m.genk.vn/nghien-cuu-dang-tren-nature-du-bao-nuoc... 

Việc Thành phố HCM và nhiều tỉnh thành Ven Biển khác sẽ bị ngập dưới 
mặt nước biển trong 30-50 năm tới là khó có thể tránh được, 

HCM là yếu tố lịch sử để lại: ngày xưa Sài Gòn bằng 10 hà nội, nhưng bị 
chính quyền miền bắc bóp nghẹt dần dần nên giờ ngang HN 

(chỉ thấy người HN đi mua đất các nơi nhiều gấp mấy lần người SG nhé) 
vậy nên sau khi HCM có nguy cơ bị chìm thì HN sẽ là trung tâm lớn duy 
nhất: 

yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến bds chính là yếu tố chính trị (nếu ko có 
ngày 30/4/1975 thì sự việc có thể đã khác ©) 


Indonesia nó lớn hơn VN ma cũng đã phải chuyển thủ đô rồi, mặc kệ 
Jakarta chìm ngập dưới nước biển. 

còn Hà Lan có công nghệ hiện đại như thế mà cũng phải đầu hàng: năm 
2021 Hà Lan chấm dứt dự án đê bao: mặc kệ cho nước ngập: chấp nhận 
mất đất vì không thể chống lại được với thiên nhiên. 

Nguồn từ CNN cực kỳ uy tín: 


*các anh / chị đọc thêm 4 bài báo và video này liên quan đến vấn đề 
Thành phố HCM sẽ ngập dưới mặt nước biển trong 30-50 năm tới để tham 
khảo nhé: 

1-https://tuoitre.vn/akarta-chim-nhanh-nhat-the-gioi-tp-hcm.. 

2- https //m.youtube. a sW -yIEFGDTAGfeature=voutu. be 


4- https://m.youtube. Com/watch?v= Sari sa youtu.be 
----//---- 

Anh em nào đang nắm giữ BĐS TINH THÀNH khác cũng nên thoát hàng để 
chạy về đầu tư BĐS ven Vành Đai 4 Thủ Đô Hà Nội. 

Đã đầu tư thì nên chọn nơi nào an toàn nhất, tiềm năng tăng giá cao nhất, 
tăng trưởng bền vững nhất và thanh khoản tốt nhất. Hà Nội là lựa chọn 
duy nhất. 

BĐS HN là nơi an toàn nhất và sẽ tăng trưởng bền vững nhất. 

chỉ nên bán bds Hà Nội khi thấy có mảnh BĐS khác cũng thuộc hà nội ok 
hơn. 

BĐS Hà Nội có 3 ưu điểm mà không Tỉnh nào có được: 

1- là thủ đô nên được nhà nước ưu tiên cao nhất, đầu tư công nhiều nhất 
2- là nơi dân số các tỉnh chuyển về sống (chứ có mấy ai từ HN về tỉnh đâu) 
càng ngày số dân chuyển về HN càng đông 

3- là nơi có việc làm tốt, thu nhập cao: dân kiếm được nhiều tiền thì bds 
mới có giá cao. 


Tổng kết chiến dịch lướt sóng Vin HY thắng lợi vang dội: 

- ngày 28,29,30 tháng 4 mua vào (cọc 300 + chênh 100-500tr/ căn) 

- ngày 02/5 bán ra (thu hồi cọc 300 + chênh thu về 300- 1 tỷ) (ai mua 
hàng của mình mà ko biết bán giá cao hơn thì trong ngày 02/05 mình đã 
cam kết mua lại chênh 100 tr : tức là đảm bảo lãi tối thiểu 100tr cho thành 
viên nhóm) 

** Mỗi căn lãi trung bình 200-500 tr/ căn (Vốn 500 triệu - 1 tỷ / căn) 
---//---- 

sự thật da chứng minh: Mình chưa đầu tư thua lần nao. 

Mình ít khi kêu gọi anh em đệ tử đi theo, vì lần nào chắc thắng 100% mình 
mới kêu gọi 

trong 3 nhóm zalo này của mình có gần 3000 mem: 

còn lưu giữ lại mọi chỉ đạo của mình đối với anh em: 

vào lúc nào ra lúc nào, 

mua lúc nào, thoát lúc nào. rất đúng nhịp thị trường, chính xác tuyệt đối. 
1- https://zalo.me/g/uognwb557 

2- https://zalo.me/g/wrsncs516 


3- https://zalo.me/g/tifcok637 

ngày 02/5 khi minh khuyên moi người thoát hết hang: mình còn công khai 
cam kết ai ko thoát được hàng trong ngày 02/05 thì mình cam kết mua lại 
chênh 100tr : 

vậy tối thiểu ai cũng lãi từ 100tr trở lên nhé. 

nếu game nào rủi ro thì không bao giờ mình đầu tư, 

game nào mình nắm chắc 100% phần thắng thì mình mới chơi 

Trong chiến dịch Vin HY lần này cá mập tham ăn dầy thoát chậm, mắc cạn 
hết, còn đàn cá con do em dẫn dắt thoát sớm từ 02/05 

mình dậy đầu tư BĐS không thu phí, để giúp người nghèo đổi đời 

(vì chỉ cần 500 triệu tiền Vốn là có thể Lướt sóng Vin HY được) 

lướt 1 căn Vin HY trong 3-4 ngày vốn khoảng 500tr lãi khoảng 200tr : lợi 
nhuận cao an toàn tuyệt đối. 

cách của mình là dẫn dắt 1 đàn cá con ăn tranh thức ăn của cá mập. 
Người ngèo cũng có cơ hội làm giầu 

ngày 02/5 khi mình khuyên mọi người thoát hết hàng: mình còn công khai 
cam kết ai ko thoát được hàng trong ngày 02/05 thì mình cam kết mua lại 
chênh 100tr : 

vậy tối thiểu ai theo mình cũng lãi từ 100tr trở lên nhé 

----//---- 

Đây là thông báo KẾT THÚC chiến dịch lướt sóng Vin Hung Yên ma mình 
đã đăng trên các nhóm zalo của mình: 

1- Dự báo sóng Vin Hưng Yên thì mình đã nhắn tin công khai trên các 
nhóm zalo rồi: luôn luôn kịp thời và chính xác. 

(Những ai nghe theo mình lướt thì đều lãi vài trăm triệu / căn rồi) 

2-Còn những ai mua đầu tư lâu dài thì mình cũng đã tư vấn căn hợp lý 
nhất và bán với giá rẻ nhất thị trường tại thời điểm người đó Mua vào. 

3- Những ai đã mua hàng Vin Ocean Park 2 của mình thì có thể kiểm tra 
lại tại thời điểm mình bán hàng, có đúng là mình bán rẻ nhất hay không? 
nếu kiểm tra lại mà thấy ở thời điểm đó có chỗ khác bán rẻ hơn thì báo 
mình , mình sẽ bồi thường 2 lần chỗ tiền chênh và tặng thêm 100 triệu 
nữa. 

4- sắp tới Game Đại An có thể sẽ có luật chơi khác, 

mình sẽ cập nhật tình hình để quyết định xem có nên kêu gọi mọi người 
cùng lướt Vin Đại An hay ko, và sẽ lướt theo cách nào. 

những ai quan tâm đến Game lướt sóng sắp tới Vin Đại An thì cứ ở lại 
nhóm này nhé, 

có gì mới mình sẽ cập nhật 

** nguyên tắc của mình khi kêu gọi mọi người đầu tư Vin HY là Mình chỉ 
khuyên mọi người mua hàng của mình khi mình bán hàng trực tiếp phân 
phối qua sàn F1 với giá rẻ nhất. 

Bây giờ Giá GÓC đã tăng lên quá cao, không còn rẻ nữa nên mình tạm thời 
Dừng bán hàng Vin HY. 

*** Khi nào có game mới (ví dụ như Vin Đại An hay dự án nào khác ma 
mình thấy có cơ hội cho các bạn nhập hàng của mình kiếm được tiền nhờ 
lướt cọc ăn lãi chênh thì mình sẽ thông báo công khai trên nhóm này) 

*** (Tại thời điểm mình bán hàng trước đây: ai mua được rồi bán lướt cọc 
theo hướng dẫn của mình: đều ăn lãi hàng trăm triệu/ căn rồi: 


Và tai thời điểm minh ban hang: mình cam kết giá minh ban cho mọi 
người trên nhóm này là rẻ nhất thị trường tại thời điểm đó: nếu ai thấy chỗ 
khác bán RẺ hơn thì mình đền gấp 2 lần tiền chênh : Lời Hứa này vẫn 
Nguyên Giá trị và Không bao giờ thay đổi) 

Đối với những ai đã mua hàng Vin HY của mình mà không lướt theo hướng 
dẫn của mình mà vẫn giữ lại để đầu tư: thì mình vẫn có trách nhiệm đến 


*** Anh em nào van còn ý định đầu tu Vin Hưng Yên "Trung Han" thì nên 
cẩn thận tỉnh táo để không bị mắc cạn trong 3 đợt gãy sóng sắp tới của 
Vin HY: 

1- giai đoạn các quỹ mua buôn hết thời gian han chế chuyển nhượng: bọn 
cá mập này được mua giá rẻ hàng nghìn căn trước khi Vin mở bán chính 
thức, nên bọn nó sẽ xả hàng giá rẻ để thu hồi vốn 

2- Giai đoạn hết hỗ trợ lãi suất: ai ko đủ tiền đóng lãi sẽ bán rẻ 

3- Giai đoạn hết ân hạn nợ gốc: ai ko có tiền cũng phải cắt lãi cắt lỗ. 

*** Anh em nào định đầu tư Vin "Dài Han" thì tham khảo bài này nhé: 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
811997826871664/?d=n 

----///---- 

Va day là các bài khác của minh liên quan đế chiến dich Vin HY : moi 
người doc để tham khảo. 
https://www.facebook.com/100041843625742/posts/ 
789047259166721/?d=n&mibextid=7FbTGu 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/ 
permalink/5867163353301040/?mibextid=7FbTGu 
https://www.facebook.com/groups/5766723633345013/ 
permalink/5910636628953712/?fs=e&s=cl 


